NGUYÊN HIẾN LÊ 


SỬ TRUNG QUỐC 


lẴỊ 


Từ đâu tới cuối Ngũ Đại 
(Trọn bộ 3 cuốn) 


N;;:: NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


Sử Trung Quốc 


CHƯƠNG V 


THỐNG NHẤT VÀ 
PHẦN CHIA LẦN II 


A. THỐNG NHẤT: BẮC TỐNG (960-1126) 


1. Thống nhất đất đai 


Thái Tổ (960-975) 

Triệu Khuông Dẫn lên ngôi, hiệu là Thái Tổ, đổi tên nước là 
Tống, đóng đô ở Biện Kinh, tức Đại Lương (Khai Phong ngày nay). 

Tổ tiên ông gốc ở phía nam Bắc Kinh ngày nay, nhiều đời làm 
tướng. Ông là ông vua duy nhất được quân lính đặt lên ngai vàng. 
Ông không phải là bậc anh hùng, cũng không có tài gì siêu quản, 
nhưng có nhiều đức quí, lương thiện, thành thực, thực tiễn, hiểu 
lòng người và biết mình. 

Ông không đem quân đánh đuổi rợ Khiết Đan để thu hỏi đất 
Vân, Yên ở miền Bắc vì biết việc đó khó, sức ông chưa đủ. Ông 
hãy làm một việc dễ trước đã, diệt các nước ở miền Nam. Thời đó 


Nguyễn Hiến Lê 


còn bảy nước. Năm 963 ông xuất quân đánh Kinh Nam, thừa thế 
diệt luôn Vũ Binh. Năm sau, ông sai một viên tướng đánh Hậu 
Thục, thắng, rồi chuyển quân đánh Bắc Hán, nhưng Bắc Hán 
được nước Liêu (tức Khiết Đan) giúp sức, thấy khó nuốt, ông tạm 
“tha” cho, rút quân về đưa xuống miền Nam chiếm Nam Hán. 
Vua Nam Đường thấy vậy, sợ, xin hàng. Rồi Nam Hải cũng xin 
nộp cống, Ngô Việt xin thần phục. Như vậy là cả miền Nam vào 
tay ông, chỉ còn Bắc Hán (ở miền Bắc) đến đời sau (Thái Tôn) 
mới dẹp được (979). 


Thái Tôn (976-999) tuy diệt được Bắc Hán, nhưng không thu 
về được đất Vân, Yên, trái lại bị Liêu đánh bại, nhưng Liêu cũng chỉ 
quấy nhiễu ở miền Bắc thôi, chứ không dám tiến xa hơn. 


Công việc thống nhất tuy chưa hoàn thành, nhưng tạm coi là 
yên. Đế quốc đời Tống không được mở mang thêm mà còn mất 
miền Hà Bắc (Vân, Yên) và miền Tây Hán (Vân Nam, Tây Khang), 
nhỏ hơn đời Đường nhiều vì bỏ hẳn miền Tây Vực mà tiến về Đông 
Nam, vừa phong phú vừa dễ chiếm hơn. 


2. Củng cố nội bộ 

Thu quyền chính trị uề trưng tong 

Triệu Khuông Dẫn đã tỏ ra thực tế, biết sức mình khi ông tạm 
“tha cho Bắc Hán”. Khi đã chiếm được Nam Hán, những nước còn 
lại xin thần phục rồi, ông lại tỏ ra thành thực, mà khéo léo, biết tâm 
lý các người đã cộng tác với ông, đặt một tiệc rượu mời Thạch Thủ 
Tín và Trương Thảm Kỳ, nửa tiệc ông đuổi tả hữu ra ngoài, nói với 
hai viên tướng đó: “Làm thiên tử khó khăn, chứ không vui sướng 
như Tiết độ sứ, Trẫm thường ăn ngủ không yên”. Thủ Tín hỏi vì 
sao, ông đáp: “Ngôi cao quí này ai mà không muốn?” Thủ Tín cúi 
đâu, tâu: “Bệ hạ sao lại nghĩ thế? Mạng trời đã định, ai còn dám hai 


Sử Trung Quốc 


lòng?”. Ông nói: “Hai khanh thì cố nhiên, còn bọn thủ hạ ai mà 
không ham phú qui? 

Một ngày kia, họ đem hoàng bào mặc vào cho khanh, khanh 
không muốn có được không?... Trấm muốn tình thân giữa chúng ta 
còn hoài để cùng nhau hưởng phú quí như bây giờ. Muốn vậy thì 
binh quyên của các khanh phải trở về quốc gia... Như vậy mới không 
còn lòng nghi ngờ lẫn nhau nữa”. 

Thế là các tiết độ sứ xin từ chức, giải trừ binh giáp hết. Để bù 
lại, ông tặng họ những chức cao, bổng hậu trong hành chánh. 

Bỏ sự cát cứ của phiên trấn, giải nhiệm các tiết độ sứ, rồi ông 
đặt chức phán quan (văn quan) thay vào, chức đó coi cả việc quân 
chính và dân chính, nhưng việc øì cũng phải tâu về triều đình, lại 
đặt ra chức Chuyển vận sứ trông nom về tài chính, số thu được bao 
nhiêu, trừ số chi tiêu trong châu quận rồi phải nộp về triều đình, 
ông cũng hạn chế quyền hình pháp của các châu quận, bắt phải 
phúc trình lên bộ Hình xét, chứ không được tự ý xứ tử bất kì ai. 


Tổ chúc lạt quân đội 

Chia quân làm hai hạng, lựa những lính mạnh ở các châu quận 
đưa về kinh, gọi là cấ+ gwáø, còn lính già yếu ở lại địa phương gọi 
là sương quân, mỗi năm cho cấm quân và lính ở biên trấn thay đổi 
nhau một lần để các quan cai trị địa phương khỏi mua chuộc lòng 
binh lính mà gây thế lực, phép đó gọi là caøb nung. 

Hơn nữa, Thái tổ tuy là võ quan mà trọng văn hơn võ vì ông 
cho rằng võ quan dễ làm phản, ông ra lệnh võ quan cũng phải đọc 
sách Nho để hiểu đạo trị quốc. Sáng kiến đó rất mới. 

Những biện pháp đó lập ngay lại được trật tự trong nước sau 
nửa thế kỉ hỗn loạn vì nạn hoành hành của bọn tiết độ sứ, nhưng về 
sau kết quả rất tai hại: 


Nguyễn Hiến Lê 


e Theo phép canh nhung, quân lính thay đổi luôn, không hiểu 
rõ hình thế địa phương, mà các văn thần ở các biên trấn 
không biết chỉ huy, do đó sức phòng vệ ở biên trấn sút kém. 

e Quyên binh thu về trung ương cả, mà kinh đô (Biện kinh) ở 
giữa đường Bắc Kinh và Nam Kinh ngày nay, nghĩa là khá 
xa phía Bắc và phía Tây, nơi các rợ thường quấy phá như vậy 
mỗi khi nguy cấp, truyền tin về kinh rồi đợi lệnh của triều 
đình, mất nhiều thì giờ, thật bất lợi. 

e Chính sách trọng văn khinh võ làm cho tinh thân chiến đấu 
Sa SÚT. 

e Quyền binh thu về trung ương cả, người tài năng ở các địa 
phương không có chỗ dùng, tập trung cả ở kinh đô, tranh 
giành nhau để được bổ dụng, rôi kết thành bè đảng để khuynh 
loát nhau. 

Tóm lại là mắc cái lỗi “kiểu uốn quá chính”, cây cong uốn cho 
ngay lại thì lại uốn quá, hóa hết ngay. Phân quyên hay tập quyền 
đều có ưu điểm và nhược điểm, cần nhất là người cảm đầu, có tài, 
sáng suốt, biết uyển chuyển thì nước mới mạnh được. 

ở. Ngoại giao 

Với Liêu 

Ông vua thứ nhì nhà Tống - Thái Tôn - còn có chút tinh thần 
nhà tướng. Từ đời thứ ba trở đi (Chân Tôn, Nhân Tôn...) Tống bắt 
đầu suy nhược, do hậu quả của chính sách trọng văn khinh võ, 
mà triều đình hiếu hòa quá tới cái mức chịu nuốt nhục, hạ mình 
trong việc ngoại giao với các rợ phương Bắc: Khiết Đan tức Liêu 
và Thát Bạt tức Tây Hạ. 

Khi Tống Thái Tôn băng, con là Chân Tôn nối ngôi. Khiết Đan 
thời đó đã gần như Hán hóa, có chữ viết tựa chữ Hán, cũng theo 
chế độ, lễ nghi của Hán, có tổ chức, có quân đội, thường quấy phá 


Sử Trung Quốc 


phương Bắc. Năm 1004, họ xâm nhập chỉ cách kinh đô khoảng 150 
cây số, người Tống kinh hoảng. Quần thần xin dời đô, chỉ riêng tể 
tướng là Khấu Chuẩn một mực xin vua thân chinh. Chân Tôn phải 
nghe, đem quân tới Thiền Châu rồi lên thành, giương lọng vàng 
lên, quân Tống thấy vậy hăm hở hoan hô vạn tuế, tiếng vang xa 
mấy dặm, khí thế rất hăng. Lúc đó tướng Khiết Đan mới bị trúng 
nỏ chết, quân mất tỉnh thần, vua Khiết Đan xin nghị hòa. Tể tướng 
Khấu Chuẩn muốn bắt họ phải xưng thần và trả lại hai đất Yên, Vân 
mới cho hòa, nhưng Chân Tôn không nghe, sai sứ thương nghị với 
Khiết Đan. Hai bên ước rằng: 

e© Diên giới hai nước y như trước khi có chiến tranh. 

e Tống tặng cho Liêu (Khiết Đan) mỗi năm 10 vạn lượng bạc, 

20 vạn tấm lụa. 

® Hai nước trao đổi tù binh. 

® Vua Liêu gọi vua Tống bằng anh. 

Vậy là Tống tuy thắng mà hóa bại. 


Năm 1042 vua Liêu sai sứ sang đòi thêm đất, vua Tống lại 
phải tặng thêm cho Liêu mỗi năm 10 vạn lạng bạc và 10 vạn tấm 
lụa nữa. 


Với Táy Hạ 


Với Tây Hạ, Tống cũng chịu “nhũn” như vậy. Tây Hạ vốn là 
giống Thát Bạt, qui phục Trung Hoa từ đời Đường. Đời Tống Chân 
Tôn, họ biết dung hòa văn minh Trung Hoa và văn minh Thổ Phôn, 
cải cách chính trị, cường thịnh lên, đánh các tỉnh Thiểm Tây, Cam 
Túc, Tuy Viễn, hằng năm đem binh vào cướp phá biên giới. Sau vì 
tỉnh hình trong nước không yên, vua Tây Hạ xin hòa, vua Nhân Tôn 
phong cho làm quốc vương và mỗi năm “cho” trà và bạc mỗi thứ 25 
vạn rưỡi lạng (1043). Vua Tống nghi rằng chịu nhũn như vậy thì đỡ 
tốn hơn là nuôi binh, mà lại được yên. Lâm lớn, yên ổn trong mấy 


Nguyễn Hiến Lê 


chục năm, tướng sĩ binh lính biếng nhác, tinh thần suy nhược (0 
mà các rợ thấy Tống chịu cống bạc, lụa để được an thân, càng 
ngày càng lấn hiếp. Nguyên nhân suy vong của Tống và của dân 
tộc Trung Hoa ở đó. 


Liêu và Hạ vốn là dân tộc du mục, từ khi tiếp xúc với Trung 
Hoa hâm mộ văn hóa Trung Hoa, một số lớn ăn mặc như người 
Hán, họ lại phỏng theo chữ Hán mà tạo ra quốc tự cho họ. Họ cũng 
lập học hiệu, xin ngũ kinh, tứ thư, sách thuốc về dạy, cũng sùng bái 
Khổng tử, dịch Lưện nứøg#, Chu Dịch... Vài nhà viết sách bằng Hán 
văn mà nổi danh. Lần lần họ Hán hóa hết. 


4. Kinh tế suy sụp -Quốc khố rỗng không 
Vua Cao Tổ khi mới cằm quyền cũng dùng ngay chính sách 
khuyến khích nông nghiệp, phân phát ruộng đất cho công thần, sĩ 
tộc và dân chúng như đời Đường. 


Chính sách đó mới đầu có lợi cho dân, và kinh tế rất phát đạt, 
nhất là ở phương Nam, diện tích cày cấy tăng lên, dân số chỉ trong 
bốn chục năm tăng lên gấp hai rưỡi, số thuế thu được cũng tăng 
theo. 


Nhưng vì những lẽ tôi đã dẫn ở trên, chỉ vài thế hệ sau số dân 
lưu vong (vì đã bán đất, không còn ruộng để làm) tăng lên, mà điền 
sản của giới sĩ tộc mỗi ngày một rộng thêm, bọn này lại giỏi trốn 


() Muốn biết tinh thần khiếp nhược của vua tôi và dân chúng đời Tống Nhân Tôn ra 
sao, thì nên đọc bài «1?0ng Ích Châu họa tượng” của Tô Tuân mà tôi đã trích 
dịch trong bộ Cổ ăn TYwøg Quốc - Tao Đàn - 1966. 

Giặc Nùng (Nùng Trí Cao) quấy phá cả Việt Nam lẫn Trung Quốc, ở Trung 
Quốc vào đời Tống Nhân Tôn, ở nước ta vào đời Lí Thái Tôn. Việt Nam coi họ chỉ 
như giặc cỏ, năm 1041, vua Lí Thái Tôn sai tướng dẹp được, bắt sống Trí Cao 
đem về Thăng Long rồi tha cho. Vậy mà triều đình Tống mới hay tin Trí Cao 
quấy rối đất Thục đã hoảng hốt “kinh sư chấn động, đã vô cư nhân”, vua tôi ý 
kiến phân vân. 


10 


Sử Trung Quốc 


thuế, nên chỉ bọn họ là giàu lớn mà dân chúng và quốc gia thì 
nghèo. 

Vua Cao Tổ được tướng sĩ đặt lên ngai vàng nên thưởng công 
họ khá hậu (có người được cả mấy ngàn mẫu), hơn nữa, còn ban 
ân cho cả gia đình nội ngoại của họ (ân đó gọi là “ấm”, tức phúc 
trạch) tùy theo chức tước của cha hay con lớn nhỏ mà thân nhân 
được hưởng nhiều hay ít: ví dụ cha làm quận công thì con được 
hưởng lộc vào hàng nào đó, hoặc con làm quận công thì cho dù 
không lãnh chức gì cũng được hưởng lộc vào hàng nào đó. 

Mà lương quan lại thời đó, theo Eberhard, cao hơn đời Đường 
nhiều, mặc dâu vẫn không đủ sống, vì vậy mà triều đình bán thêm 
ruộng và miễn thuế cho họ. Chính vì cái tệ trả lương cho quan lại 
rất thấp nên thời nào ở Trung Quốc cũng có nạn tham nhũng. 


Cũng nên kể thêm số bạc, lụa, trà phải “cống” hàng năm cho 
Liêu và Tây Hạ, mặc dầu theo Eberhard, số đó không là bao, chỉ 
bằng 2% ngân sách quốc gia thôi. 

Năng nhất là khoảng quân phí. Tuy đã kết nghĩa anh em với 
Liêu, Tây Hạ, nhưng vẫn phải đề phòng sự tráo trở của họ, nên 
không thể giảm số quân được. Trái lại, cứ phải tăng lên vì phép tổ 
chức lại quân đội của Cao Tôn, vì tinh thân chiến đấu của tướng sĩ 
sa sút, cho nên phải lấy lượng bù vào phẩm, nhưng mặc dâu số 
quân tăng từ 380.000 lên tới 1.260.000, quân phí chiếm tới 25% ngân 
sách, mà phẩm càng ngày càng kém. 

Các đời trước, nhân dân vẫn có bổn phận đi lính mà không 
được công xá øì hết. Đời Tống có lệ trả lương cho quân lính, do đó 
quân lính có thói quen quá tuổi phục dịch rồi vẫn ở lì trong đội ngũ 
để lanh lương. Phải trả lương cho họ mỗi ngày mỗi cao lên vì họ yêu 
sách mỗi ngày một nhiều, khi một đạo quân đổi chỗ, lính không 
chịu mang lấy đô đạc của họ nữa, đòi có phu khiêng cho, phái họ 


l1 


Nguyễn Hiến Lê 


đóng ở một đồn xa quê hương họ quá thì họ đòi được phụ cấp. Do 
đó tốn kém rất nhiều mà không được kết quả gì cả. 

Chi tiêu như vậy mà số thu nhập chỉ trông vào thuế ruộng. 
Nhưng giới đại điền chủ trốn thuế, còn nông dân bị thúc thuế, không 
đủ sức trả, phải bán ruộng đi nơi khác làm ăn, xin lãnh canh đất 
của điển chú, và có nơi phải góp cho chủ trên 50% số lúa gặt được. 

Cả nước chỉ có tỉnh Thiểm Tây vì loạn lạc, các đại điền chủ bỏ 
đất, đi nơi khác hết - qua miền Đông, nhất là xuống miền Nam - chỉ 
còn lại những bần nông, tiểu nông làm ít mẫu ruộng và đóng thuế 
răm rắp cho triêu đình vì không thể trốn thuế được. Do đó có hiện 
tượng lạ lùng này vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Trung Quốc, chỉ 
một tỉnh đó mà nộp cho triều đình được một phần tư số thuế tìm 
được trong cả nước. Vì vậy mà vua Tống phải cắn răng chịu nộp 
cho Tây Hạ mỗi năm 250.000 quan để cố giữ lấy tỉnh đó. 

Không đủ tiên tiêu, triều đình phải đúc thêm tiền, như ngày nay 
người ta in thêm giấy bạc. Nhờ kỹ nghệ đã bắt đầu phát triển, Trung 
Quốc khai thác thêm được nhiều mỏ bạc, đồng, sắt, năm 1050 so với 
năm 800, số bạc sản xuất được tăng lên gấp 13 lân, số đông 8 lần, số 
sắt 14 lần. Nhưng phí tổn đúc tiền quá cao, gần bằng 75% giá trị của 
đồng tiên. Vả lại mỏ ở phương Nam, lò đúc ở phương Nam mà kinh 
đô thì ở phương Bắc, phí tổn chở chuyên về kinh đô trả lương cho 
quan lạc, quân lính rất nặng. Do đó phải đúc thật nhiêu, và ngân sách 
của quốc gia trong 21 năm (từ 1000 đến 1021) từ 22.200.000 (quan ?) 
tăng lên tới 150.800.000! (theo Eberhard) một phản lớn vì lạm phát, 
đồng tiền mất giá. 

Bọn con buôn được dịp làm giàu thêm. Còn bọn sĩ tộc, đại điền 
chủ càng thấy tiền mất giá càng đổ ra mua đất, điền địa của họ 
càng mở rộng thêm. Chỉ có triêu đình là nghèo mạt. 

Nghèo tới nỗi vua Nhân Tôn (1023-1063), con vua Chân Tôn, 
phải cần kiệm từng chút. Một đêm đói, thèm món thịt dê mà phải 


12 


Sử Trung Quốc 
nhịn, để “đỡ được một món tốn hao”, lại bỏ hẳn cái lệ “quân vương 
không mặc áo giặt bao giờ”, mà ở trong cung thường mặc áo vải 
giặt đi giặt lại. Có kẻ dâng ông hai mươi tám con hến bể, tính cả phí 
tổn chở chuyên thì mỗi con giá một ngàn đồng tiên (đồng tiên thời 
đó chắc đã phá giá), ông lắc đầu: “Gắp một con mà hao một ngàn 
đồng, ta chẳng kham nổi”. 

Một số đại thần cũng tốt như ông, như quan tư giám Phạm 
Trọng Yêm, một nhà nho có đức và một nhà văn nổi tiếng. Phạm 
không cho vợ con được mặc đồ tơ lụa, và mỗi bữa cơm chỉ dọn một 
món thịt, trừ khi có khách. Ông tìm mọi cách rút bớt các tiêu pha, 
tiết kiệm ngân qui, thấy thuộc viên kẻ nào bất tài thì ngoặc một nét 
bút trên đầu tên họ rồi bãi chức. Một viên đồng liêu thấy vậy, trách 
ông là một nét bút mà làm cho cả gia đình người ta phải phát khóc. 
Phạm điềm nhiên đáp: “Thà một gia đình khóc, chẳng hơn là một 
nước mà khóc ư?” Rồi lại tiếp tục ngoặc, ngoặc nữa. Nhưng nguy 
cơ lớn quá, phương pháp tiết kiệm đó không đủ để cứu vãn được, 
khác chi một gáo nước đổ lên một bãi cát. 


Nhân Tôn băng, Anh Tôn nối ngôi được 3 năm rồi cũng băng. 
Tới Thần Tôn (1065-1085). Ông vua này cũng tốt, biết lo việc nước 
và thương dân. Có lẽ chính vì nghèo mà nhà Tống được nhiều ông 
vua khá, nếu không có tài thì cũng có lòng, có tư cách, chỉ có vài 
ông xa xỉ, dâm đãng, không có một ông nào tàn bạo. Đời Bắc Tống 
là đời duy nhất trong lịch sử Trung Hoa không bị cái họa ngoại 
thích và hoạn quan. 


ð. Cuộc biến pháp của Vương An Thạch 


Chỉ có mỗi một người, Vương An Thạch, là có sáng kiến và 
hùng tâm nghĩ tới việc biến pháp để cho quốc gia mau phú cường. 
Do một số ngẫu hợp kỳ dị, trong lịch sử Trung Hoa đã có một người 
chủ trương giống ông, sinh trước ông khoảng ngàn năm mà cùng 
một họ với ông, Vương Mãng. 


15 


Nguyễn Hiến Lê 


Đọc lịch sử đời Hán chúng ta thấy Võ đế đã thử biến pháp để 
cho nước mau giàu nhưng ông không kiên trì, bỏ nửa chừng. Rồi 
Vương Mãng biến pháp mạnh hơn, lâu hơn, có chương trình đàng 
hoàng, mà thất bại. Bây giờ Vương An Thạch rút kinh nghiệm của 
người trước, tính toán kĩ hơn, có tổ chức hơn, có cả một đảng được 
vua cho phép hành động. 


Họ Vương (1021-1089), tự là Giới Phủ, quê ở Giang Tây, rất 
thông minh, có tài mà cũng thật kỳ cục. Thiếu thời đã nổi tiếng. Chỉ 
đọc sách qua một lần là nhớ, mà đọc rất nhiều sách, thông cả bách 
gia chư tử, lại du lịch nhiều, từng trải lắm. Văn thơ hay, là một trong 
“bát gia” (tám nhà viết cổ văn hay nhất đời Đường và Tống), không 
ham phú quý, giàu tình cảm, thương người nghèo (một người thiếu 
tiền phải đợ vợ làm nàng hâu cho vợ Vương lấy chín trăm đồng, 
Vương hay, cho gọi chồng chị ta lại, bảo dắt vợ về và cứ giữ lấy số 
tiên). Say đắm lý tưởng, có chí lớn, bản lĩnh cao, coi thường thế tục, 
tự tin lạ lùng. Suốt ngày đêm đọc sách, suy tư trứ tác (khá nhiều), 
tìm cách cứu văn quốc gia, không hề quan tâm tới đời sống hằng 
ngày, chẳng nghĩ tới sự ăn mặc, tắm rửa, óc lúc nào cũng như ở 
trên mây, đãng trí lạ lùng: trong một bữa tiệc, chỉ gắp hoài một món 
đặt trước mặt mà không đụng tới các món khác, không thay quần 
áo nếu vợ không nhắc, mặt mày lem luốc, vì cả tuần không rửa. 
Nhiều người ghét ông, cho là lập dị, giả dối. 

Năm 1058, Vương dâng một bức thư trên vạn chữ lên vua Nhân 
Tôn đề nghị biến pháp để cứu vãn quốc gia vì tình hình rất đáng lo, 
địa chủ được hưởng nhiều đặc quyền quá, không phải nộp thuế, 
không phải phục dịch, còn dân chúng thì nghèo khổ, bị mọi sự áp 
bức, mà rợ Liêu, rợ Tây Hạ luôn luôn quấy phá, quốc khố rỗng 
không. Nhân Tôn thấy tính tình, cách ăn mặc của Vương kỳ cục, 
không ưa, không để ý đến bản quốc sách Vương dâng lên. 


Mười năm sau, năm 1068, Vương đã 47 tuổi, mới được Thần 


14 


Sử Trung Quốc 


Tôn trọng tài bác học, phong làm Hàn lâm học sĩ, kiêm chức “Thị 
giảng để hầu vua đọc sách, Thân Tôn mới 20 tuổi nhưng có nhiệt 
tâm cứu quốc, thường hỏi Vương về chính sách phú quốc cường 
binh. Lần lần Vương thuyết phục được Thân Tôn dùng tân pháp 
ông đề nghị, và năm 1069, Vương nhận ấn tể tướng để thi hành 
biến pháp. 

Triều đình chia làm hai phe, phe vua Vương gọi là 7 đảng, 
được vua tin, nhưng ít có người tài, tận tâm, mà lại có nhiều kẻ vô 
lại như Lí Định, Đặng Oản. 


Phe chống Vương gọi là Cựw đảwg, cầm đầu là Tư Mã Quang, 
cựu tể tướng, đại sử gia, gồm nhiều nhà Nho có tiếng tăm, có đức, 
có tài, tuy đôi khi hẹp hòi, thủ cựu, như Âu Dương Tu, Hàn Kì, hai 
anh em họ Tô (Đông Pha, Tử Do), hai anh em họ Trình (Hạo, Dì). 


Nguồn lợi chính của Trung Hoa là nông sản, nên mới cảm 
quyên, Vương An Thạch khuếch trương ngay nông điên, thủy lợi, 
ông dùng những nhà chuyên môn chứ không dùng những ông cử, 
ông nghè, bổ làm thủy lợi quan, nhờ vậy mà trong 7 năm, diện tích 
cày cấy tăng lên được 36 triệu mẫu (theo 7Ø»g s#), mỗi mẫu vào 
khoảng 600 mét vuông. 

Ông ghét bọn địa chủ lũng đoạn tài sản trong nước, một mặt 
đặt ra những cơ sở kinh doanh để thu lợi cho quốc gia, giảm cái lợi 
của đại địa chủ, đại thương gia, một mặt thay đổi chính sách thuế 
khóa cho được công bằng hơn, có lợi cho quốc khố hơn. 

Ông dùng các biện pháp: 

— PhéÐ thanh iêu: mỗi năm hai mùa, khi lúa còn xanh (thanh 
miêu), quan địa phương xem xét tình hình rồi lấy thóc trữ trong kho 
(gọi là thường bình sương) cho nông dân vay để chi dùng, tới ngày 
mùa, gặt hái xong, nông dân đong thóc trả lại cho nhà nước, thêm 
hai ba phân lời mỗi tháng, địa chủ cho vay thì có khi lãi tới 20 phân 
mỗi tháng. 


lồ 


Nguyễn Hiến Lê 


Như vậy, số thu nhập của triều đình tăng lên mỗi năm được 20- 
30% mà dân nghèo khỏi bị nạn bóc lột. 


Chính sách đó rất đúng về lí thuyết mà thất bại khi đem ra 
thực hành vì kẻ thừa hành làm bậy. Muốn tỏ ra đắc lực, nhiều kẻ 
bắt buộc nông dân phải vay mặc dầu họ không cần tiên, cần lúa. Có 
nơi nông dân nào cũng phải vay và trả ba chục phân lời trong ba 
tháng (từ khi lúa xanh cho tới ngày mùa), không trả nổi thì bị tịch 
thu gia sản, bị giam cầm, rồi bọn thừa hành báo cáo láo, nào là dân 
chúng sung sướng, mang cống triều đình, nào là họ tự nguyện xin 
vay và luôn luôn trả đủ. 


Trái lại, nơi nào mất mùa, dân đói kém, đáng lẽ họ phải xuất 
lúa kho ra cho vay thì giữ lại, đem bán chợ đen, nộp chính phủ một 
ít, còn bao nhiêu bỏ túi. Thì ra bọn quan lại còn bóc lột hơn bọn điền 
chủ nữa, xưa cũng như nay. 


Nên kể thêm một nguyên nhân thất bại nữa: sự phá hoại ngầm 
của bọn địa chủ mất cái lợi cho vay nặng lãi, chẳng hạn họ lấy 
ruộng lại không cho lĩnh canh nữa, nếu tá điền không vay lúa của 
họ mà vay của nhà nước. 


— Phép thị địch: Vương sáng lập một cơ quan coi về việc buôn 
bán gọi là thị dịch, triều đình bỏ ra 5 triệu đồng và 30 triệu hộc lúa 
làm vốn. Hàng hóa nào mà vì đường giao thông trắc trở, tới nơi đã 
trái mùa, bán không được thì cơ quan thị dịch mua hết, trả cho 
người bán một giá phải chăng, không đến nỗi bị lỗ, nhà nước tích 
trữ hàng có lợi đợi lúc có giá sẽ bán ra lấy lời. Nếu thương nhân 
không muốn bán đứt cho chính phủ thì có thể gởi hàng ở thị dịch 
mà vay tiền, nửa năm là 10 phân. Như vậy cũng là một cách giúp 
thương nhân, họ khỏi phải bán đổ bán tháo, hoặc phải vay lãi nặng 
hơn nhiều. 


Biện pháp này bị Cựu đảng đả kích mạnh nhất, bảo rằng như 
vậy là nhà nước tranh lợi với dân - tức con buôn - tư nhân không sao 


16 


Sử Trung Quốc 


tranh nổi, sẽ phá sản. Và lại chưa chắc gì có lợi cho nhà nước vì nhà 
nước phải dùng nhiều nhân viên, trả lương cho họ, mà họ không 
quen việc buôn bán, thiệt cho công quỹ, hoặc không siêng năng 
giữ gìn hàng hóa, có khi ăn cắp nữa, mà mất mát, hư hại. Lại thêm 
cái nạn cậy quyên cậy thế, thấy món nào có lời thì mượn tên bà 
con, hoặc cho bọn tay chân mua để hưởng, món nào không lợi thì 
bắt chẹt các thương gia không có vây cánh phải mua. Cái tệ này 
mấy năm nay chúng ta đều thấy rõ. Và chúng ta sống 9 thế kỉ sau 
họ Vương. 


— Phéb quân thâu: dân khỏi phải nộp thuế bằng tiền mà được 
nộp bằng sản vật, nhà nước cứ tính theo giá trung bình ở mỗi nơi 
mà thu hồi bỏ vào thường bình sương, như vậy đến vụ nộp thuế, 
dân khỏi phải bán tháo bán đổ để đóng thuế. Nhưng bọn thừa hành 
mà không có lương tâm thì cũng đễ bóc lột dân bằng cách chê sản 
vật xấu mà định giá quá thấp. Tệ đó ngày nay cũng không tránh 
khỏi. 

— Phép mộ địch: thời nào dân cũng phải làm xâu (đào kinh, đắp 
đường...) mà không được công xá øì cả, phải tự túc về ăn uống, chỉ 
nhà quan, nhà chùa, đàn bà, nhà độc định là được miễn dịch, như 
vậy bất công mà có hại cho sức sản xuất của dân vì có khi họ phải 
bỏ công việc đồng án để phục dịch. 

Vương đặt ra thứ điền miễn địch, người nào không làm mộ 
dịch thì nộp một số tiền để nhà nước mướn người làm thay cho, 
như vậy thêm công ăn việc làm cho một số dân thất nghiệp. Những 
người trước kia được miễn dịch, bây giờ phải nộp #iề» trợ địch. 

Biện pháp này làm cho tài chính nhà nước thêm dồi dào mà lại 
có tính cách công bằng. Bọn phú hào được miễn dịch tự cho là bị 
thiệt thòi, phân đối. 

- Phép phương điền quân thuế. ảo lại ruộng đất cho đúng để 
đánh thuế cho công bằng. 


17 


Nguyễn Hiến Lê 


— Phép bảo giáp: cứ 10 nhà họp nhau thành một bảo, có bảo 
trưởng làm đâu. Nhà nào có hai nam đỉnh thì phải cho một nam 
định sung vào bảo giáp để luyện tập võ nghệ, sử dụng khí giới, thay 
phiên nhau phòng bị trộm cướp, khi có giặc thì chiến đấu được. 
Như vậy triều đình giảm được một phản ba số lính phải trả lương. 
Dĩ nhiên dân chúng, nhất là các nhà Nho trong Cựu đảng không ưa 
chính sách của Thương Ưởng, Tần Thủy Hoàng đó. 


— Phép bảo mã: giao ngựa cho dân nuôi, mỗi hộ một con, để lúc 
chiến tranh có ngựa dùng, nuôi hai con thì được miễn thuế nhưng 
ngựa chết thì phải bồi thường. 


Hai phép cuối có mục đích cường binh, năm phép trên có mục 
đích phú quốc, hết thảy đều bắt người giàu phải gánh vác chung 
với dân về thuế má, quốc phòng... 


— Ngoài ra, Vương còn fhay đổi lối bhoa cứ. Đầu đời Đường, 
khoa cử tuy trọng thi phú, nhưng không khinh hẳn những môn kĩ 
thuật, chuyên môn: toán, luật, sử, thư pháp... Rồi lần lần, không rõ 
từ đời nào, khoa cử chỉ trọng riêng thi phú, và “kẻ sĩ chỉ đóng cửa 
học làm thơ, phú, đến khi ra đời chẳng biết chút gì cả”. Như vậy là 
khoa cử chỉ làm hại nhân tài thôi. Âu Dương Tu cũng đã thấy cái tệ 
đó nên khi làm chánh chủ khảo ra những đề tài thiết thực về cách 
trị nước, và đề cao lối văn bình dị, giản minh, ghét lối văn sáo mà 
rỗng. 

Vương An Thạch mạnh bạo hơn, mới đâu chỉ bỏ thi phú, vẫn 
còn dùng kinh nghĩa, văn sách để chọn kẻ sĩ, sau bãi bỏ hắn khoa 
cử, lấy những kẻ sĩ ở trong học xá ra làm quan, học xá dạy nhiều 
môn thực dụng, chuyên khoa, ai giỏi về khoa nào thì sẽ được bổ 
dụng tủy theo khả năng. Ở thế kỉ XI cuộc cách mạng văn hóa đó 
thật lớn, nếu thành công thì có thể Trung Hoa đã tiến bộ về khoa 
học, kĩ thuật trước phương Tây rồi. 


Vương còn có hủng tâm như Vương Mãng, cùng với Lữ Huệ 
Khanh chú thích lại kh Thi, binh Thứ, binh Lễ (gọi là Tam bình tân 


18 


Sử Trung Quốc 


wøhz) cho hợp với tân pháp, rồi dâng lên Thần Tôn để ban hành 
trong nước, các học quan phải theo bộ đó mà dạy, và khi thi thì theo 
bộ đó mà ra đề thi. Dĩ nhiên các nhà Nho trong Cựu đảng cho là 
giải thích bậy. Chúng ta không biết Vương giải thích ra sao vì sau 
khi Vương chết, 7z”: kinh tân 0gb? không một bản nào được giữ 
lại. 


6. Tân pháp thất bại -Hai đảng tranh nhau 

Tân pháp mới thi hành được 5 năm, bị cựu đảng phản đối mạnh, 
đại điển chủ và thương gia ngâm phá, mà dân chúng càng khổ 
hơn, từng đoàn đói rách bỏ quê hương, kéo nhau đi lên kinh đô xin 
ăn, vua Thần Tôn tuy vẫn tin Vương An Thạch, phải tạm ngưng 
chức ông (1074) mà vẫn giữ lại tay chân của Vương là Lữ Huệ Khanh, 
Tăng Bố v.v... nghĩa là chưa bỏ hẳn tân pháp, và năm sau lại phục 
chức cho Vương. 

Trong lịch sử đông và tây, thời nào cũng vậy khi một nội các 
không được tin cậy thì người ta nghĩ đến việc lập một võ công oanh 
liệt để làm chủ dư luận, gây lại uy tín. Vương không để cho lực 
lượng quốc gia được bồi dưỡng mạnh mẽ, năm 1075 vội đem quân 
đánh Tây Hạ, thắng được vài trận nhỏ, nhưng tiêu hao mất 60 vạn 
quân, và không biết bao nhiêu tiền của. Thần Tôn ôm mặt khóc, bỏ 
ăn mấy ngày. 

Liêu thừa cơ Trung Hoa bị tổn thương nặng, đòi cắt thêm đất, 
Vương cắn răng chịu khuất, cắt cho họ 700 dặm ở Hà Đông, phong 
trào phản đối nổi lên càng dữ 

Thất bại ở Bắc, Vương quay về phía Nam, muốn thôn tính Việt 
Nam. Triều đình ta (Lý Nhân Tôn) ra tay trước. Lý Thường Kiệt và 
Tôn Đản đem 10 vạn quân chia làm hai đạo, một đạo đánh hai châu 
Khẩu, Liêm (Quảng Đông), một đạo đánh lên Ưng Châu (Quảng 
Tây), đại thắng, giết hại cả vạn quân Tàu. Năm sau, Tống muốn 
phục thù, đem quân xâm lăng nước ta nữa. Lý Thường Kiệt lại thắng 


19 


Nguyễn Hiến Lê 


một trận oanh liệt, giết hơn một ngàn quân Tống trên sông Như 
Nguyệt (sông Cầu, tỉnh Bắc Ninh ngày nay). 

Sau trận đó, Vương bị cắt chức tể tướng, về vườn luôn. Tân 
pháp vẫn tiếp tục nhưng kết quả càng tệ, Thần Tôn buồn râu, chết 
năm 1085. Năm sau, Vương An Thạch cũng chết. 

Triết Tôn lên nối ngôi, mới có 11 tuổi, Thái hoàng thái hậu (vợ 
An Tôn, bà nội của Triết Tôn) thính chính, niên hiệu là Nguyên 
Hựu. Bà là người tốt, nhưng thủ cựu, bỏ tân pháp, dùng Tư Mã 
Quang trong cựu đảng làm tể tướng, nhưng cựu đảng cũng không 
cứu nguy được mà lại chia rẽ làm ba phe khuynh loát nhau, phe 
của Trình Di, phe của Tô Thức (Tô Đông Pha) và phe của Lưu Chí. 


Khi Triết Tôn trưởng thành, đích thân cảm quyền (1093), vốn 
ghét cựu đảng, lại dùng bọn Lữ Huệ Khanh, Chương Đôn... Tư cách 
Triết Tôn đã tâm thường (hiếu sắc), mà bọn Lữ, Chương không lo 
việc nước, chỉ tìm cách diệt cựu đảng, hoặc đày, hoặc giết các quan 
lớn nhỏ trong cựu đảng thời Nguyên Hựu, trước sau trên 800 người, 
hồ sơ gồm 142 quyển. Mấy chục người tự tử để khỏi bị nhục. Thật 
là chưa từng thấy trong lịch sử Trung Hoa. Không còn tranh nhau 
về chính kiến như thời Vương An Thạch nữa, mà chỉ lo báo thủ 
riêng thôi. Vì vậy tân pháp càng thi hành thì nước càng nghèo, càng 
suy, triều đình càng chia rẽ. 

Triết Tôn chết (1099), em là Huy Tôn lên, Hoàng Thái hậu thính 
chính. Bà là người tốt, dụng cựu đảng trở lại (Phạm Thuần Nhân...) 
và muốn điều hòa cả hai đảng mà không được. Huy Tôn có óc nghệ 
thuật chữ đẹp, vẽ khéo (hoa điểu), dâm lạc, vẫn theo chính sách 
của anh. Chương Đôn tiếp tục việc thanh trừng cựu đảng, năm 
1103 sai dựng ở khắp nơi hàng trăm tấm bia khắc tên 309 người 
trong cựu đảng Nguyên Hựu mà người đứng đầu là Tô Đông Pha. 
Những người có tên trên bia sẽ vĩnh viễn bị nhục, hậu duệ dù mấy 
đời cũng không được làm quan, hoàng thất không được thông gia 


20 


Sử Trung Quốc 


với bọn họ. Nhưng chỉ ba năm sau (1106), có lệnh hủy bỏ các bia đó 
khi tân pháp hoàn toàn thất bại, và hiện nay, ở trên các đỉnh núi 
cheo leo, có thể còn được vài tấm. 


Trong thời quân chủ, lần này là lần duy nhất có hai chính đảng 
do nhà vua chỉ định thay nhau lên cầm quyền, mỗi đảng có một 
chính sách rõ rệt, trái ngược nhau. 


Tân pháp của Vương An Thạch có màu sắc chủ nghĩa xã hội, là 
một thứ tư bản quốc gia, công bằng mà có thể làm cho nước mau 
mạnh. Theo nhiều học giả, nó thất bại vì nhiều nguyên nhân: 


- Dân chúng vốn sợ sự thay đổi vì có óc bảo thủ, họ ghét nhất 
phép bảo giáp, bảo mã. 

- Bị cựu đảng đả kích, nhất là đại địa chủ phá hoại, mà uy thế 
của hai giới đó rất mạnh. 

- Tân pháp thi hành gấp quá, không chuẩn bị kỹ, không đào 
tạo đủ cán bộ, không kiểm soát được chặt chẽ, bọn thừa hành làm 
bậy và báo cáo láo, một mặt bóc lột dân chúng, một mặt che mắt 
triều đình, thành thử lợi cho quốc gia không bao nhiêu mà phí tổn 
về lương cho cán bộ rất nặng. Vương đã không tự lượng sức, đánh 
Tây Hạ mà tiêu hao quân lính, tiên bạc, sau lại thua Việt Nam, dân 
chúng càng thấy đảng của ông bất lực. 


Theo tôi còn một nguyên nhân nữa, Trung Quốc thời đó đất 
đai quá rộng, tình hinh quá suy nhược, tài của Vương không cứu 
vãn được. Ông lại quá tự tin, cố chấp, nên những người có uy tín 
không chịu hợp tác với ông, mà bọn tay chân của ông hầu hết là 
nịnh bợ, đâu cơ. 

Vương mất rồi, lại trên 800 năm sau mới có một cuộc cách 
mạng xã hội nữa, lần này là lần thứ tư, và có một chương trình hấp 
dẫn, một tổ chức tinh vi, một kỹ thuật hiệu nghiệm, hiện đã đứng 
vững được trên ba chục năm, đã thực hiện được một số công trình, 
nhưng dân vẫn nghèo khổ, có lẽ còn lâu mới đạt được mục đích. 


21 


Nguyễn Hiến Lê 


7, Rợ Kim mạnh lên, chiếm trọn miền Bắc Trung Quốc 


Cảm quyền đã trên 100 năm, nhà Tống chưa giải được hai cái 
họa Liêu và Tây Hạ thì lại bị thêm cái họa rợ Kim. 


Ở miền thượng du Hắc Long Giang có một bộ lạc người Trung 
Hoa gọi là Nữ Chân (tên này chắc là phiên âm), cũng một bộ tộc với 
Mãn Châu. Họ lạc hậu, chất phác, chưa đúc được sắt, mà tính tình 
hung hãn. Thế kỉ XI họ lệ thuộc nước Liêu, qua thế kỉ XII họ mạnh 
lên, nhân vua Liêu vô đạo, họ cử binh đánh, chiếm được một phần 
đất của Liêu, năm 1125 đời Tống Huy Tôn, thủ lãnh của họ là A Cốt 
đã xưng đế đổi quốc hiệu là Đại Kim. 

Bấy giờ Liêu đương suy. Tống thừa cơ đánh thì tất thắng, vậy 
mà Huy Tôn nghe một hoạn quan là Đông Quán bày mưu, muốn 
mượn sức của Kim, sai sứ qua liên minh với Kim để diệt Liêu. Hai 
bên ước với nhau: 

e© Kim, Tống cùng tiến quân đánh Liêu, một bên từ Bắc, một 

bên tử Nam. 


e© Thành công rồi thì Tống lấy lại đất Vân, Yên mà Liêu đã 
chiếm từ đầu đời Tống, đất còn lại thuộc về Kim. 


e© Tống mỗi năm nộp cho Kim 200.000 lượng bạc và 300.000 

tấm lụa. 

Vua Kim dẫn ba đạo quân tiến vào đất Liêu, tới đâu thắng đấy 
một cách dễ dàng, trái lại quân Tống do Đồng Quán điều khiển 
(Tống hết tướng rồi ư?). Thua Liêu luôn mấy trận, sau đánh Yên 
Kinh (Bắc Kinh ngày nay) cũng không xong. Quán phải xin Kim 
giúp sức. Kim hạ được Yên Kinh rồi hạ luôn mấy kinh đô nữa của 
Liêu. Vua Liêu mất nước rồi, muốn đầu Tống, nhưng giữa đường bị 
Kim bắt được. Liêu vong, năm đó là năm 1125 cuối đời Huy Tôn. 

Vậy là chỉ một mình Kim có công diệt Liêu, Kim viện lẽ đó để 
yêu sách thêm, bắt Tống mỗi năm phải nộp một triệu quan làm tiên 
thuế đất Yên Kinh, rồi mới chịu giao lại đất đó. 


Đệ” 


Sử Trung Quốc 


Sử gia trách nhà Tống đổi nước Liêu là kẻ hòa hảo với mình 
trên trăm năm để kết thân với một nước mới hưng vượng, còn nhiều 
nhuệ khí. Vì vậy mà phải rước thêm cái họa rợ Kim lớn hơn họa rợ 
Liêu nữa. 

— Họa xảy ngay tức thì. Tống chưa kịp nộp triệu quan “thuê 
đất” thì Kim đã đem quân vào đánh, hãm Yên Kinh, Huy Tôn thấy 
nguy, mộ thêm quân, nhường ngôi cho Thái tử, tức vua Khâm Tôn 
(năm 1126). Dân chúng ở kinh đô phẫn uất đòi Huy Tôn phải giết 
Tướng quốc Thái Kinh và Đồng Quán vì đã làm cho quốc gia suy 
nhược, bại trận, bị xâm lược. Huy Tôn phải nghe, rồi trốn giặc xuống 
Giang Nam. 

Chiếm Yên Kinh rồi, giặc Kim hãm Biện Kinh. Khâm Tôn muốn 
bỏ kinh đô trốn nữa. Lý Cương, giữ chức binh bộ thị lang, khóc can, 
nguyện tử thủ xã tắc. Khâm Tôn phải ở lại. Lý Cương tận lực chống 
giữ kinh thành, nhưng rồi Khâm Tôn nghe lời tể tướng Lý Bang 
Ngạn, sai sứ cầu hòa. Người Kim đòi vàng 500 vạn lạng, bạc 5.000 
vạn lạng, lụa 100 vạn tấm, ngựa bò 1 vạn con, và cắt đất Hà Bắc 
ngày nay. Lại bắt vua Tống phải tôn vua Kim làm bác, gởi thân 
vương, tế tướng làm tin mới chịu hòa. Khâm Tôn phải chấp nhận 
hết, nhưng chỉ thâu góp của nhân dân được 20 vạn lạng vàng và 
400 vạn lạng bạc thôi. 

Dân chúng phẫn uất, quân cần vương nổi lên, do Diêu Bình 
Trọng thống suất, đánh trại quân Kim, không thắng. Vua bãi 
chức Lý Cương để lấy lòng rợ Kim, nhưng mấy vạn dân quê do 
một thái học sinh (Ð là Trần Đông cảm đầu đến tận cửa khuyết 
dâng thư xin dùng lại Cương, và mạt sát tế tướng Lý Bang Ngạn 
kẻ chủ hòa. 


(1) Như học sinh Quốc tử giám đời sau. 


Đệ 


Nguyễn Hiến Lê 


Quân Kim vây Biện Kinh đã được một tháng, không đợi đổi đủ 
số vàng bạc, rút về hết. Huy Tôn trở về Biện Kinh. Ai cũng tưởng 
hòa nghị đã xong, trên dưới an lòng, không lo phòng bị nữa. Không 
ngờ không đây một năm, Kim lại đem quân hãm kinh thành. Vua 
Khâm Tôn phải ngự tới trại Kim xin hòa nữa. Kim đòi vàng 1.000 
vạn lạng, bạc 2.000 vạn lạng, lụa 1.000 vạn tấm, nặng hơn gấp hai 
lần trước. Khâm Tôn không sao nộp đủ số được, phải đến nói lại. 
Kim bàn lập Trương Bang Xương (viên thiếu tế đã qua Kim làm 
con tin) làm Sở đế rồi bắt vua Khâm Tôn, Thượng hoàng Huy Tôn, 
thái tử, các hậu phi, và hoàng tộc, tất cả 3.000 người, lại cướp vàng 
lụa, con gái trong thành đem về bắc (1127). Bọn họ vừa buôn, khổ, 
vừa không chịu được khí hậu miên Bắc, lần lần chết hết. 

Chưa bao giờ dân tộc Trung Hoa bị nhục như vậy. Đời Bắc 
Tống tới đây chấm dứt. 

Chúng ta thấy rợ Kim tiến như vũ bão, trong có mấy năm chiếm 
được gản hết miền Bắc (chỉ trừ đất của Tây Hạ) chưa có rợ nào 
thành công dễ dàng, mau như vậy. Nguyên nhân là đời Tống rất 
yếu về võ bị, nhất là dưới triều Huy Tôn, Khâm Tôn, từ vua tới đại 
thân đêu khiếp nhược. Nhưng cũng có nhiều nhà ái quốc, nhất 
định chiến chứ không chịu hòa, như Lý Cương, Diêu Bình Trọng, 
Trần Đông (đời sau, Nam Tống, có Thục Thi, còn anh hùng hơn 
nữa) và dân chúng đứng về phe họ, rất ghét rợ Kim, chúng ương 
ngạnh, tham lam, tàn bạo, tới đâu chỉ lo chiếm ruộng đất, cướp bóc 
của cải để hưởng. Bất kì người Kim nào cũng là công dân hạng 
nhất, được miễn mọi thứ thuế, chỉ phải tòng quân thôi. Chúng có 
quyên chiếm bao nhiêu đất thì chiếm, chẳng kể là đất công hay đất 
tư, thành thử chủ điền và nông dân Trung Hoa đều ghét chúng, lần 
lần toàn dân Trung Hoa đoàn kết thành một mặt trận duy nhất để 
chống Kim. Đó là một nguyên nhân khiến cho Kim sau này sẽ sụp 
đổ rất mau. 


24 


Sử Trung Quốc 


Lại thêm, khi đã chiếm được Biện Kinh, chiếm được hết đất 
cát, của cải rồi, chúng tranh giành, chém giết lẫn nhau. Mà chúng 
cũng không như các rợ khác, thỏa thuận với một phân dân Trung 
Hoa để được phần đó hợp tác với chúng. Trước sau chúng chỉ là 
một bọn xâm lăng, một bọn cướp. 


* 
** 


B. CHIA HAI NAM BẮC -NAM TỐNG 
(1127-1179) 


1. Cao Tôn lên ngôi, dời đô xuống Nam 


Chiếm được kinh đô, bắt được hết hoàng tộc của Tống rồi, 
Kim rút quân về sau khi lập Trương Bang Xương là Sở đế, chứ 
không chiếm hết luôn giang san của Tống vì Kim thiếu quân, thiếu 
người để cai trị và biết rằng người Hán không chịu hợp tác với họ, 
cứ để cho Tống làm một nước đàn em mỗi năm nộp cống vàng, 
bạc, lụa và hễ có dịp thì bắt cắt thêm đất, như tằm ăn dâu mà lại 
hơn. 


Quần thân và dân chúng không phục Trương Bang Xương, 
ông ta biết thân phận khó làm bù nhìn được, nên mời bà phế hậu 
của Triết Tôn (lúc đó đã về ở với cha mẹ nên không bị Kim bắt) ra 
dự bàn việc nước, rồi cùng tôn một thân vương lên ngôi ở Qui Đức 
(Hà Nam ngày nay), tức vua Cao Tôn. 


Cao Tôn mới đầu cũng muốn khôi phục các đất đã mất, nên 
dùng lại Lý Cương, vị danh thân đã tận lực chống giữ kinh thành, 
nhưng rồi nghe lời bọn gian thân chủ hòa, bãi Lý Cương mà chỉ 
nghĩ đến việc bôn đào, dời xuống Dương Châu, sau cùng đóng đô ở 
Lâm An (Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang ngày nay), từ đó sử gọi là 
Nam Tống. 


20 


Nguyễn Hiến Lê 


2, Tống, Kim ghìm nhau 

Xuống miền Nam, nhà Tống còn kéo dài thêm được trăm rưỡi 
năm nữa, một trăm rưỡi năm không vẻ vang chút nào cả. 

Thời Nam Tống là thời Tống và Kim ghìm nhau, không nước 
nào quyết tâm diệt nước kia cả, Kim vì lẽ tôi mới trình bày ở trên, 
Tống vì sáu, bảy ông vua đều tầm thường nếu không nhu nhược thì 
do dự, nghe lời bọn đại thần chủ hòa, làm lơ trước sự phẫn nộ, thóa 
mạ của dân chúng, chỉ muốn rửa cái nhục mất nước, tệ hơn nữa, 
có vua như Cao Tôn còn để cho gian thần hãm hại tôi trung nữa, y 
như triều Tự Đức ở nước ta khi bị Pháp xâm chiếm. Thực ra họ 
cũng muốn khôi phục những đất đã mất, muốn khỏi phải nộp thuế 
cho Kim đấy, nhưng nhút nhát, không dám. 


Thành thử cả hai bên đều chờ cơ hội, hễ thấy địch suy yếu 
hoặc chia rẽ nội bộ thì đem quân đánh, đánh mà thua thì xin hòa, 
chịu bỏ ít nhiều quyền lợi, nếu thắng thì yêu sách, đòi thêm quyên 
lợi, bạc, lụa, đất đai (trường hợp Kim), hoặc đòi rút bớt thuế hàng 
năm, trả lại ít đất đã chiếm (trường hợp Tống). 

Trước sau ba bốn lần đánh rồi hòa, hòa rồi đánh như vậy. Xét 
chung thì Kim vẫn lấn Tống dân dân, Tống vẫn mất đất thêm. Chép 
lại những cuộc chiến nho nhỏ đó là điều vô ích, tôi chỉ kể qua ba 
hòa ước Tống kí với Kim: 

® Cao Tôn (1127-1162) vì nghe lời gian thân Tần Cối kẻ nhất 
định chủ hòa (coi ở dưới), nên năm 1141, kí hòa ước với Kim chịu 
Kim phong chức cho (nghĩa là chịu xưng thần với Kim) Khang 
Vương, phải cắt đất ở phía bắc Hoài Thủy và Đại Tán Quan nhường 
cho Kim, mỗi năm phải nộp 25 vạn lạng bạc và 25 vạn tấm lụa cho 
Kim. Kim cho chở quan tài Huy Tôn và Thái Hậu về Tống. 

e© Hiếu Tôn (1163-1189) năm 1165 định lại hòa ước, gọi vua 
Kim bằng chú, số tiền hằng năm (tuế tệ) phải nộp được giảm, bạc, 


26 


Sử Trung Quốc 


lụa mỗi thứ 50 vạn chỉ còn 20 vạn, địa giới như cũ. Lần này Tống 
không thắng nhưng Kim cũng nhường một chút. 


se Nhưng đến năm 1208, đời Minh Tôn (1196-1224), Tống thấy 
Kim có nội loạn đem quân đánh, chẳng dè thua to, phải xin hòa, 
tăng tuế tệ lên 30 vạn lượng bạc, 30 vạn tấm lụa. 


Vậy trước sau Tống vẫn bị áp bức, mất thêm đất, thêm tiên, và 
chỉ còn giữ được lưu vực sông Dương Tử với vài tỉnh giáp biển ở 
miền Nam (coi bản đồ tập một). 


8. Phe chủ chiến 


Dân chúng bất bình nhất về hòa ước năm 1141. Lần đó Kim 
đưa binh vào đánh quyết lấy Hà Nam, Thiểm Tây. Ba tướng Tống 
là Lưu Kì, Hàn Thế Trung, Nhạc Phi hết sức kháng chiến. Anh 
hùng nhất là Nhạc Phi, ông rất phẫn uất vì rợ Kim, xăm vào lưng 
bốn chữ “T?inh zưøg - nghĩa cũng như tận trung - báo guốc”. Ông 
khéo khuyến khích tướng sĩ, giữ quân luật nghiêm minh, đánh bại 
được Kim nhiều trận, người Kim rất sợ đã núng thế, muốn xin hàng. 
Nhưng tại triều có Tần Cối trước bị Kim bắt đưa về phương Bắc, rồi 
được vua Kim thả ra, cho về với Cao Tôn để làm nội ứng, không 
hiểu sao Cao Tôn dùng hắn làm tể tướng. Hắn nhất định chủ hòa, 
Cao Tôn nghe theo. Nhạc Phi đương hăng hái đuổi quân Kim gần 
tới Biện Kinh thi một ngày liên tiếp nhận được 12 đạo kim bài (tín 
bài bằng vàng) triệu về. Nhạc Phi ức quá, khóc: “Côøwg mời năm, 
một sớm phải bỏ cổ”, rôi hạ lệnh lui binh, nhân dân níu ngựa ông lại, 
chùi nước mắt, van ông ở lại. Tướng ở chiến trường có quyên không 
tuân lệnh triều đình, ông quá trung với vua mà không báo quốc 
được, thật đáng hận biết bao. Về tới triều, ông bị Tân Cối bỏ ngục 
liên rồi chẳng xử tội gì cả, giết ông. Có sách chép là thắt cổ ông. Đời 
ông được đời sau chép trong truyện «Nhạc Pj¿”. Hiện nay ở Hàng 
Châu, kinh đô Nam Tống, còn một ngôi đền lộng lẫy thờ ông. Quỳ 
trước mộ ông là hai tượng bằng sắt tức vợ chồng Tần Cối. Cửa đền 
là đôi câu đối: 


Sài 


Nguyễn Hiến Lê 


Thanh sơn hữu hạnh ai trung cốt. 
Bạch cốt 0ô cô chủ nịnh thân. 

Nghĩa là: 

Núi xanh tay tắn được chôn xương bậc ung quân, 
Sắt trắng 0ô tôi mà phải đúc bọn nịnh thân. 

Thời đó bọn khiếp nhược chủ hòa đây triêu đình nhưng hạng 
anh hùng cũng đông, nhất định sống mái với Kim. Trước Nhạc Phi, 
Hàn Thế Trung, có LÍ Cương (đã chép ở trên), Diêu Bình Trọng 
đốc xuất quân cần vương đánh trại quân Kim. Tôn Trạch chiêu mộ 
nghĩa sĩ và hảo hán bốn phương, tích trữ lương thực đủ dùng trong 
6 tháng, quyết ý chống với giặc, nhưng Cao Tôn không cho, ông 
buôn hận mà chết... 

Về cuối đời Nam Tống còn nhiêu anh kiệt hơn nữa, tôi sẽ chép 
ở Sau. 


4. Các đẳng nghĩa quân 

Dân chúng tỉnh thần cũng rất cao, vì thâm oán Kim cướp đất 
của họ, ngạo mạn, hách dịch. 

Ngay từ năm 1121 (gần đời Huy Tôn) đã có một bạo động mà 
người cảm đầu là Tống Giang, căn cứ địa là Lương Sơn Bạc (ở Sơn 
Đông ngày nay), khẩu hiệu là “thế thiên hành đạo”, chống lại triều 
đình, quan quân phải sợ, thanh thế rất lớn, khu vực hoạt động rộng, 
từ Sơn Đông tới Hà Bắc, dân chúng theo rất đông, đủ các giới từ 
quan lại nhỏ, quân dân, nông dân, ngư dân, nhà sư, tiểu thương... 
Cuộc bạo động đó được nhân gian truyền khẩu cho nhau nghe, sau 
một nhà văn đời Minh, Thi Nại Am, chép lại trong bộ kiệt tác 7Öz4y 
NH¿ mà hôi nhỏ chúng ta say mê đọc, 


Từ đó tới cuối đời Nam Tống, không biết có bao nhiêu cuộc 


(1) Những năm 90 Trung Quốc có bộ phim 7y H# (BT) 


28 


Sử Trung Quốc 


nông dân nổi dậy, vạch tội triêu đình, bỏ đất, bỏ dân, chống lại 
quân Kim, nhỏ thì đăm ngàn người, lớn thì hàng vạn, có khi cả 
chục, cả trăm vạn người như đảng “Bát f# quáø” mà khẩu hiệu là 
tám chữ (Bát tự) xăm trên mặt: “Hônwg cân quân” đội khăn đỏ, thường 
đánh du kích quân Kim. 


Những đảng nghĩa quân đó không tỉnh nào không có, y như 
nước ta hậu bán thế kỉ trước. Giá triều đình Tống biết giúp đỡ họ 
một chút và khuyến khích họ thì quân Kim chắc phải trả lại Biện 
Kinh mà rút về phương Bắc. 


5. Phong trào học sinh dâng thỉnh nguyện 

Một điểm đáng ghi nữa, rất mới trong lịch sử Trung Hoa là đời 
Nam Tống có phong trào học sinh đại diện cho dân dâng thỉnh 
nguyện lên vua. Người đầu tiên có lẽ là Thái học sinh Trần Đông 
cảm đầu mấy vạn dân quê lại cửa khuyết xin vua Khâm Tôn dùng 
lại Lí Cương như trên tôi đã chép. Rồi hò hét, chửi rủa Bang Ngạn 
khi thấy hắn vô triều. Triều đình sợ sinh biến, miễn cưỡng chấp 
nhận hết thỉnh nguyện của dân, vậy mà mấy chục tên nội thị cũng 
bị dân chúng hành hung tới chết. 

Từ đó học sinh ở nhiều nơi khác noi gương, cũng dâng thỉnh 
nguyện “thu phục đất đã mất”, “tổ chức nhân dân võ trang”, 
“khai phóng ngôn luận”, phong trào đó nổi lên là do đạo học đời 
Tống phát triển, học sinh chịu ảnh hưởng của họ Trình, họ Chu 
(coi tiết sau). 

Đời Hiến Tôn (năm 1163) Thái học sinh Trường Quán gồm 72 
người dâng thư đòi chém bốn đại thần chủ hòa. Họ không có hậu 
thuẫn của dân chúng mà yêu sách hăng quá, triều đình phản ứng 
mạnh, cấm làm việc dâng thư ở cửa khuyết. 

Đời Lí Tôn, khi Mông Cổ xâm lăng (1235) tất cả các trường 
Thái học (như Quốc tử giám đời sau), Vũ học (dạy võ bị), Kinh học 
(dạy các kinh của Nho, Lão...) nối tiếp nhau bãi khóa, dâng thư đòi 


n0) 


Nguyễn Hiến Lê 


BẢN ĐỒ TRƯNG HOA THỜI NAM TỐNG 


"sẽ... 
` “ 
Bắc 


Kinh 


tM : TNanì 
linh Z 
rA 


ràng An Me. _ 0 
' „z2 


K. 
~— 
~ 


Hàng] Châu 


*' —— ” 


NAM TỔỐNG bn 


Loan 


Quảng Châu 


©O 


H 
ba, 


..” TÂY 
"Viết Nan} 


Sử Trung Quốc 


đuổi bọn đại thần hại dân hại nước, bị triều đình đàn áp. Lần đó là 
lần cuối, phải đợi tới cuối đời Thanh, hạng thanh niên trí thức Trung 
Hoa mới lại đóng vai trò như vậy. 

6. Tống, Kim và Mông Cổ ở cuối thế li XII 

Tống, Kừưn đều suy 

Sự ghìm nhau của Tống và Kim tới cuối thế kỉ XII đã giảm đi ít 
nhiều. Tống cắt thêm ít đất cho Kim, Kim rút bớt tiền nộp mỗi năm 
cho mười vạn, hai bên đêu xưng đế, vua Tống gọi vua Kim là chú, 
nghĩa là vẫn tự nhận là nước phụ dung của Kim. Sở di vậy vì cả hai 
bên đều suy rồi. 

Kim suy vì quốc gia đã phong kiến hóa, nhân dân đã Hán hóa, 
họ mô phỏng chữ Hán mà tạo ra một thứ chữ riêng, mở trường học, 
đã có một số người thông ngũ kinh, tứ thư, làm thơ văn như người 
Hán, vốn lại là bớt hung hãn. 

Tống suy vì dân chúng thất vọng, cứ phải đóng thuế mỗi năm 
một nhiều, nổi lên cướp bóc, trong sử chỉ thấy ghi “Tứ Xuyên nhiêu 
giặc”, “Giang Tây nhiều giặc”... đâu đâu cũng có giặc. 

Trong khi đó thì mọi rợ ở phía Bắc Hắc Long giang, rợ Mông 
Cổ, thịnh lên rất mau và như một cơn lốc, tới đâu quét sạch tới đó, 
mới đâu diệt Kim, sau diệt Tống, sự tranh chấp giữa Tống, Kim do 
đó mà chấm dứt. 

Mông Cố mạnh lên 

Rợ Mông Cổ tự xưng là giống Thát Đát, gồm nhiêu bộ lạc Hung 
nô, Thổ (Đột Quyết), Mông Cổ (nhiều nhất) sống bằng du mục, ở 
thế kỉ XI mà vẫn như rợ Hồ ở đầu đời Hán có hằng triệu con ngựa 
cứ mùa đông miền Bắc cỏ chết hết thì dời xuống miền Nam rồi tới 
mùa hè lại trở lên miền Bắc. Họ ở lêu, thức ăn chính là thịt và sữa 
ngựa, săn bắn và chiến đấu với các rợ khác, rất giỏi phi ngựa bắn 
cung, hung hãn, tàn bạo. 


j1 


Nguyễn Hiến Lê 


Thế kỉ XII họ lệ thuộc nước Kim, học được của Kim những 
chiến thuật mới. Có một sự trùng diễn ngẫu nhiên của lịch sử: Kim 
trước lệ thuộc Khiết Đan, bị một vua Khiết Đan tàn bạo, đàn áp quá 
mà nổi loạn, diệt được Khiết Đan, thì Mông Cổ cũng bị Kim ức hiếp 
quá mà qua thế kỉ XII đánh lại Kim, Kim thua nhiều trận, phải cắt 
đất, nộp bò, dê, đậu, gạo.., phong cho từ trưởng Mông Cổ tước vương, 
họ không thèm nhận, tự xưng là Đại Mông Cổ quốc. 

Đến đời Thiết Mộc Chân (Témoudjine, Thái Tổ nhà Nguyên) 
Mông Cổ lại càng mạnh, diệt được nhiều bộ lạc ở Tây Vực, năm 
1206 lên ngôi Đại Hãăn (Hoàng để), hiệu là Thờnh Cút Tw Hấn (Genges 
Khan). 

Năm 1210, Thành Cát Tư Hãn lại đánh Kim, chiếm được Tây 
Kinh của Kim, Kim lại xin hòa, nộp vàng, lụa, phụ nữ và dâng một 
công chúa cho Thành Cát Tư Hãn làm thiếp. Mông Cổ rút quân về 
để chuyển qua đánh phía Tây, chiếm được miền Tây Vực, thăng 
tiến tới bờ phía bắc Hắc hải, chiếm hết các nước lớn nhỏ trên đường 
hành quân, cuối cùng là Kiev của Nga.Sử chép rằng họ tới đâu 
thắng tới đó như vào chỗ không người vì họ tàn bạo, khát máu vô 
cùng, hễ thành nào chống cự lại thì họ san phẳng, giết hết dân, 
không chừa một đứa con đỏ, sọ người chất cao như núi, điều đó 
đúng nhưng không phải chỉ vì vậy. Theo nhiều sử gia châu Âu gần 
đây thì Mông Cổ rất giỏi về chiến thuật, không một nước châu Âu 
nào thời đó bì kịp; trước khi tấn công, họ chịu tìm hiểu kĩ tình hình 
chính trị của địch, địa thế, sức mạnh của địch, có lẽ họ còn biết 
dùng súng nữa mà Trung Hoa thời đó đã chế tạo được. 

Tới Nga rồi Thành Cát Tư Hãn trở về Trung Hoa đánh Tây Hạ, 
chưa xong thì chết. Tây Hạ hàng (1227). Thành Cát Tư Hãn chia 
những đất đã chiếm được cho 4 con, lập thành bốn hấøw quốc. 

Bọn nối ngôi đó sau còn Tây tiến hai lần nữa; lần thứ nhất chiếm 
Hồi Quốc, Đông Âu, Nhật Nhĩ Man... (1234), lần thứ ba chiếm Tây 


52 


Sử Trung Quốc 


bộ Á Tế Á (1251). Tôi chép lịch sử Trung Hoa nên không ghi lại dù 
văn tắt những chiến công đó của họ; chỉ xin nói qua rằng khi họ 
chiếm được trọn Trung Hoa vào khoảng 1280 thì đế quốc của họ - 
đế quốc của Mông Cổ - lớn nhất trong lịch sử cổ kim (coi bản đô 
tr.41). 


Việc chiếm trọn Trung Quốc là công của Oa Hoạt Đài (con 
Thành Cát Tư Hãn) và của Hốt Tất Liệt (Khoi Lai Khan) tức Nguyên 
Thế Tổ. 

Oa Hoạt Đài (Ogodei) đem quân đánh Kim, vây Biện Kinh 
16 ngày không lấy được. Mông Cổ sai sứ vào xin Tống (vua Lí Tôn) 
hợp binh đánh Kim. Vua tôi nhà Tống muốn thừa dịp đó, diệt Kim 
để rửa nhục, mà quên rằng trước kia Tống giúp Kim diệt Liêu, sau 
bị Kim phản, trở lại hại Tống. Lần này cũng vậy, Tống giúp Mông 
Cổ diệt Kim (vua Kim phải tự ải - có sách nói nhảy vào lửa chết năm 
1234) rồi cũng bị Mông Cổ phản trở lại hại Tống. 

Kim làm chủ miền Bắc Trung Quốc 120 năm, khi bị diệt, xin 
Mông Cổ trở về Mãn Châu sống đời du mục trở lại dưới quyên của 
Mông Cổ và tới thế kỉ XVI, họ mới trở lại làm chủ Trung Quốc, với 
tên là Mãn Thanh. 

Sau đó Oa Hoạt Đài đánh Cao Li ở phía Đông, Hốt Tất Liệt 
đánh Vân Nam, Thổ Phồn, Nam Chiếu, ở phía Tây và Nam. 

Năm 1260 Hốt Tất Liệt lên ngôi, tức vua Thế Tổ nhà Nguyên, 
năm 1264 dời đô từ Karakorum lại Yên (Bắc Kinh), năm 1268 vây 
Tương Dương, Tương Dương cố thủ 5 năm rồi mất (1273). Thế của 
Tống lúc này rất nguy. Đầu đời Cung đế, năm 1275 Mông Cổ đem 
quân theo Giang Đông tiến xuống, thừa tướng Tống là Giả Tự Đạo 
sai hai viên tướng đốc suất 13 vạn tinh binh, 2.500 thuyền chiến cự 


(1) Có sách ghi là A Hoạt Đài. 


S%) 


Nguyễn Hiến Lê 


địch, nhưng chưa xáp chiến, quân Tống đã vỡ, Tống mất liên tiếp 
các đất Lưỡng Bô, Kiến Khang, Trấn Giang, Thái Bình, Dương Châu, 
rồi Lâm An bị bức. Cung đế chiêu mộ quân cần vương. Văn Thiên 
Tường và Trương Thế Kiệt hưởng ứng, bàn kế chặn địch, nhưng tể 
tướng là Trần Nghi Trung chỉ muốn hòa, ba lần sai sứ xin nhường 
đất để Mông Cổ lui binh, lần cuối cùng chỉ xin giữ một tiểu quốc để 
tế tự, mà cũng bị cự tuyệt. Triều đình khiếp nhược như vậy mà dân 
chúng thì quyết chiến. Theo WilI Durant trong sách đã dẫn, thì ở 
“luining-fu” một vị thủ lanh cố cầm cự cho tới khi tất cả các người 
già cả, các người tàn tật bị người trong thành ăn thịt hết, còn các 
người khỏe mạnh thì chết vì chiến tranh hết, chỉ còn lại đàn bà để 
giữ thành, lúc đó ông mới cho nổi lửa đốt thành và ông chết thiêu 
trong dinh của ông. 


Tống uong tam biệt 
Quân Mông Cổ vào được Lâm An, bắt được Cung đế, thái hậu 
và mấy ngàn người đưa lên phương Bắc (1276). 


Bọn di thần là Lục Tu Phu (tể tướng), Trương Thế Kiệt tôn vua 
Đoan Tôn lên ngôi, đưa xuống Phúc Kiến; Văn Thiên Tường đốc 
suất nghĩa quân chống Mông Cổ, mấy lần đều thua. 


Năm 1277 Trương Thế Kiệt đắt Đoan Tôn xuống Quảng Đông, 
năm sau Đoan Tôn chết ở Can Châu (Quảng Đông). Văn Thiên 
Tường, Trương Thế Kiệt và Lục Tú Phu lại lập em là Quảng Vương 
lên thay, đưa ra đảo Nhai Sơn (Quảng Đông). Mông Cổ bắt được 
Văn Thiên Tường rồi, tiến đánh Nhai Sơn. Không thể chống cự 
được nữa, Lục Tú Phu cầm kiếm xua hết cả vợ con phải gieo mình 
xuống biển, rồi cõng vua nhảy xuống theo (1279). Theo một học giả 
Nhật là Trung Sơn Cửu Tú Lang làm thống kê thì số trung thần 
nghĩa sĩ tử tiết là 274 người. Có người còn bảo rằng một trăm ngàn 
người Trung Hoa noi gương đó cũng tự trầm chứ không chịu hàng 
Mông Cổ. 


34 


Sử Trung Quốc 


Trang sử cuối cùng của nhà Tống đó bi thảm nhất mà cũng vẻ 
vang nhất. Có thể nói là trang sử vẻ vang duy nhất của triều đình 
nhà Tống. 


Văn Thiên Tường bị bắt đưa về Yên Kinh, Trương Thế Kiệt vẫn 
chưa tuyệt vọng, do đường thủy qua Việt Nam, mưu sự khôi phục! 
Nhưng giữa đường gặp bão, thuyền chìm, chết. 


Văn Thiên Tường bị giam bốn năm ở Yên Kinh, Hốt Tất Liệt dụ 
dỗ ông, ông nhất định không chịu nhận uy quyên của vua Nguyên. 
Tôi chép lại dưới đây đoạn Will Durant khen khí tiết của ông. 


“Trong một ñoạw 0uăn oào hàng nối danh nhất của TYung Hoa, 
Văn Thiên Tường 0uiết: «Ngục của tôi chỉ có hai con ma trơi chiếu 
sáng, không một ngọn gió nào thổi 0uào chỗ tốt tăm, tịch liêu mày cả... 
Sống trong sương tà 0uà trong không bhí ấm thấp, tôi thường nghĩ 
rằng sắp chết tới nơi, 0ậy mà trọn hai năm, bệnh tật hoài công lẳng 
uẻng chung quanh tôi. Riết rồi tôi thấy cái ngục nền đất ẩm thấp, hôi 
hát này là một cảnh thiên đường. Vì thế mà tôi giữ Uuững được chí, 
ngắm mây trắng trôi trỡn âu mà lòng buôn tuênh tông nh 0òm 
trời U0ậy”. 

Sau cùng Hốt Tất Liệt sai dẫn ông tới trước mặt mình hỏi: “Ngươi 
muốn gì” Văn Thiên Tường đáp: “7TJuên Tường này đội ơn nhà Tổng 
mà được làm tế tướng (?) thì sao có thể thờ hai nhà được, ta chỉ xin 
được chết thôi”. Hốt Tất Liệt chấp nhận. Khi lưỡi búa của tên đao 
phủ hạ xuống, ông quay mặt về Nam Kinh như thể vua Tống vẫn 
còn ở đó, mà vái dài”. 

Will Durant chê hành động đó của Hốt Tất Liệt là “man rọ”. 
Mấy hàng “zối danh nhất” của Văn Thiên Tường, WilI đã dẫn trên 
ít người được biết, nhưng bài Chu" khí ca của ông “túng liệt nh 
cầu uông uắt ngang tời, mỗi lần ngâm lên thấy máu sôi trong lòng”, 
như nghe một bài tiến quân ca vậy, thì nhà Nho Trung Hoa, Việt 
Nam hồi xưa không ai không thuộc nó, và các vị như Phan Đình 


S1 


Nguyễn Hiến Lê 


Phùng, Hoàng Diệu, Nguyễn Trung Trực v.v... của ta tất đã nhiều 
đêm vung bảo kiếm, nhìn Ngân hà mà ca: 
Thiên địa hữu chính khí, 
Tạp nhiên phú lưu hình 
Hạ tắc vi hà nhạc 
Thượng tác vi nhật tinh... 
(Trời ẵất có chính bhí, 
Lẫn lộn trong các hình 
Dưới đất là sông múi, 
Trên trời là nhật, tinh...) 
Bài đó tôi đã trích dịch trong bộ Đại cương 0uăn học sử TYWng 
Quốc, cuốn IIL tr.58. 
Văn Thiên Tường, Trương Thế Kiệt, Lục Tú Phu được đời sau 
gọi là Tống 0owg Tươm biệt (Ba hào kiệt thời Tống mất nước). Có ba 
vị đó với Nhạc Phi, Tống cũng đỡ tủi. 


Chú giải bản đồ Tr.343 

Biên giới để quốc Mông Cổ 

Biên giới các Man Quốc của Mông Cổ 

Đường tiến quân của Thành Cát Tư Han (Géngis Khan) 

Đường tiến quân của Bạt Đô (Patou) 

Biên giới để quốc Nguyên, tôi theo cuốn in biên bản quốc lịch sử của nhà 
Trung Hoa thư cục mà ngưng lại ở khoảng Vân Nam, không cho xuống dưới nữa. 


36 


Gử Trung Quốc 


ĐẾ QUỐC MÔNG CỔ 


s 


^ 


— 
` TNG SE Sã 


X 
_ 
*L °9 Ắ 


s49, 


nọW2 9)it 
uy bu2u]* 


2 : de+\ E5 


đuonj nôi) 
4L TÔ, 


ụ 
` j HH j 
20n0 NYri k vữ Fó 
ð 
TT NT 7 
nNpi 2Vồ .yen Z 
1Ð 


vA1?.402172 T12) ““.ă “"——t—m—_ , ả——m—” 


Nguyễn Hiến Lê 


C. KINH TẾ -XÃ HỘI 


1. Nông nghiệp 


Chúng ta đã biết thời đầu nhà Tống, cũng như mọi thời đầu 
các nhà khác (Hán, Đường), nông nghiệp phát triển nhờ chính sách 
phát ruộng cho dân và nhờ dân được yên ổn làm ăn. Còn nhiều 
nguyên nhân nữa: công việc thủy lợi, đào kinh, đắp đê ở hạ lưu 
sông Dương Tử phát triển, người ta biết dùng những giống lúa mới 
- thứ lúa sớm ở Chiêm Thành (Theo Lombard) - và mỗi địa phương 
chuyên trồng một vài loại, số thu hoạch tăng lên, dân số tăng theo. 


Nhưng vì chính sách thuế má bất công, dân nghèo phải đóng 
góp nhiều, kẻ giàu thì đã được miễn nhiều thứ thuế mà lại giỏi trốn 
thuế, nên kẻ nghèo càng nghèo, người giàu càng giàu, nhất là thuế 
mỗi ngày một tăng, nên dân chúng đói quá phải nổi loạn, mỗi khi 
lụt hoặc mất mùa. Như năm 1075, ở Hồ Châu, lụt, mùa màng hư 
hết, nửa triệu người chết đói, mặc dầu triều đình đã phát chẩn 
1.250.000 hộc lúa cho dân nghèo. 


Nạn đói vì thiên tai là nạn lớn nhất của dân Trung Hoa. Có 
người đã làm thống kê thấy rằng trong 2.300 năm, từ thế kỉ VII 
trước TL. tới cuối đời Minh, chỉ có 720 năm là Trung Hoa không bị 
thiên tai còn những năm khác, trước sau họ bị 1057 cơn nắng hạn 
và 1030 vụ lụt ấy là chưa kể nạn chiến tranh. Tân pháp của Vương 
An Thạch có thể làm cho Quốc khố khá lên nhưng dân chúng lại 
khổ hơn: từng đoàn người đói rách bỏ quê hương, kéo lên kinh đô 
xin ăn, khám đường nhiều nơi chật những người thiếu thuế. Tô 
Đông Pha trong cựu đảng chán nản, lấy làm xấu hổ rằng giới sĩ như 
ông đọc biết bao nhiêu sách mà không tìm được một phương cứu 
đói cho dân được. 


Giới đại điền chủ trái lại vẫn sống trong cảnh xa xỉ. Theo 


SỐ 


Sử Trung Quốc 


Eberhard, cuối Nam Tống (đời Độ Tôn), một người tên là Kia Sseu- 
tao (?), em một quí phi, có địa vị khá ở triều, đề nghị triều đình hạn 
chế số ruộng đất tối đa mà mỗi người được có, quá số đó thì phải 
bán cho nhà nước, nhà nước mua rồi di dân lại cho làm, để thu 
thuế. Ông áp dụng ngay vào miền phía nam Nam Kinh, nơi các đại 
thần có nhiều ruộng nhất, nhưng bọn đại địa chủ giết ông và chính 
sách đó phải bãi bỏ (1275). 
2. Công nghiệp 

Có ba ngành phát nhất: 

a. Nuôi tằm, dệt lụa Tô Châu, gần Hàng Châu có nhiều xưởng 
đệt dùng cả ngàn người thợ. 

b. Thuật ¡in phát sinh trong các tu viện (Phật giáo, Đạo giáo) để 
¡in hình Phật, bùa chú... rồi tới thế kỉ IX,X mới phát triển ở ngoài đời 
từ Tây Tứ Xuyên xuống đến hạ lưu sông Dương Tử: lịch, sách coi 
số, tự điển nho nhỏ. Giữa thế kỉ thứ X mới xuất hiện những kinh, 
thư của Khổng giáo in bằng một bản do lệnh của triều đình, trước 
đó người ta phải dùng giấy võ lên các tấm bia bằng đá rất hiếm, chỉ 
có ở kinh đô. Từ 960, người ta in nhiều kinh Phật. Cũng vào khoảng 
đó đã có người dùng hoạt tự (caractères nobiles) bằng đất nung, gỗ 
hay thiếc, nhưng phải dùng khoảng 7.000 chữ, rất bất tiện, mà ¡in 
như vậy không đẹp, nên thuật đó lần lần không ai dùng. 

c. Đáng kể nhất là đồ gốm, đô sứ. Đồ sứ đạt tới tuyệt đích ở đời 
Tống và nổi danh khắp thế giới. Có rất nhiều lò ở khắp nơi. Tại Bắc 
là lò Định Châu, Từ Châu, tại Trung Nguyên là lò Nhữ Châu, Quân 
Châu...tại Nam là lò Long Tuyên (nổi danh nhất), Tụ Hội... 

Đồ sứ là những đồ gốm trong gản như pha lê, khoáng chất 
dùng là cao lanh (kaolin) và một thứ thạch anh trắng gọi là “bạch 
đôn tử” (quartz). Người ta nặn thành đỏ, phủ lên một lớp men trắng 
rồi mới bỏ vô lò nung, có khi người ta vẽ, sơn lên men rồi nung lại. 


39 


Nguyễn Hiến Lê 


Có những người thợ chuyên môn vẽ hoa, loài vật, phong cảnh, tiên, 
thánh... 

Các nhà chuyên môn, sành nhất về đồ sứ cho rằng không đồ 
sứ cổ nào hơn được đồ đời Tống; đời Minh, Thanh đều kém. Từ vua 
tới dân ai cũng thích đô sứ, nó tràn ngập trong nước: chén, đĩa, 
bình, vại, chúc đài, bàn cờ... Lần đầu tiên người ta thấy xuất hiện 
những đồ sứ xanh như ngọc thạch, gọi là đồ Đông Thanh!) (céladon) 
mà bao lâu nay các nhà làm đồ gốm vẫn ước ao chế tạo được, còn 
các nhà sưu tập đô cổ thì tranh nhau mua. Những đồ sứ màu huyết 
bò hoặc trắng tinh (bạch ngọc) cũng rất quý. Nghề làm đô gốm lan 
qua Nhật, Việt Nam, Xiêm nhưng nghệ thuật kém xa. 


3. Thương mãi 

Rất phát đạt. Bọn thương nhân họp nhau lại, càng ngày càng 
mạnh lên. Ngay giới quan lại lớn nhỏ cũng muốn kết thân, làm 
thông gia với họ và hùn vốn với họ để làm ăn. Thời nào cũng vậy, 
hễ phú thì thành qui. 

Nội thương phát triển nhất ở miền lưu vực sông Dương Tử và 
miền Nam nhờ sông đó đưa lên tới Tứ Xuyên được, mà hạ lưu lại 
rất nhiều kinh rạch tiện lợi cho sự chở chuyên. Cũng nhờ lưu vực 
đó phong phú nữa. 

Ngoại thương phát đạt nhất ở miền bờ biển từ Phúc Kiến đến 
Quảng Đông. Các vua Tống rất quan tâm đến việc thông thương 
đường biển, khuyến khích các nước Nam Dương đến buôn bán. 
Trung Quốc đã có những thuyền lớn chở được ngàn người, trọng 
tải 300.000 cân (khoảng 150 tấn), và dùng la bàn để chỉ phương 
hướng, nhờ vậy mà thương thuyền đi biển khá nhiều, phía Đông 


(1) Cũng gọi là Long tuyên điêu (điêu mới đầu trỏ cái lò nung đỏ sứ, sau trỏ các đô 
sứ), còn có tên nữa là 7Ø%ø ?øoc (ngọc đời Tống). 


40 


Sử Trung Quốc 


đến Nhật Bản, Cao Li, phía Nam đến Chiêm Thành, quản đảo Nam 
Dương, phía Tây đến Ấn Độ, Ba Tư. Trong số người ngoại quốc đến 
buôn bán ở Trung Quốc thì người Á Rập đông nhất, vì Hỏi giáo 
được truyền bá ở Trung Quốc nhiều hơn các tôn giáo khác (trừ 
Phật giáo). Người Nam Dương theo Hỏi giáo tới Trung Quốc cũng 
đông, họ bán hương liệu, ngà voi, tê giác, đôi môi, san hô, các đồ 
châu báu, và mua trà, tơ lụa, đồ sứ, sơn, vàng, bạc, đồng, thiếc. Ở 
Quảng Châu, Tuyên Châu, Lưỡng Chiết có đặt ở những t¡ Thị bạc 
để thu thuế quan. Đời Huy Tôn (đầu thế kỉ XI) số thuế thu được 
lên tới 10.000.000 quan tiền. Theo Eberhard thì giữa thế kỉ XII, số 
thuế ngoại thương bằng 7% tổng số lợi tức quốc gia (không kể thuế 
đất ruộng), ngang với số thuế đánh vào trà, mà kém số thuế đánh 
vào rượu: 36%, vào muối: 50%. 

Để tăng lợi tức, chính phủ mở rất nhiều khách sạn và ti bán 
Tượu. 

Các thương nhân họp nhau lại lập các thương hàng, tập họp lại 
thành khu vực, các thương nhân đồng nghiệp (cùng bán một loại 
hàng) đoàn kết với nhau để định giá, độc chiếm, lũng đoạn thị 
trường. 

Đời Tống (thế kỉ XI) dùng bốn thứ tiên: Tiền đồng, tiên sắt, 
tiền bạc, tiền giấy, làm thiệt hại dân chúng rất nhiều. Nguyên do là 
đời Bắc Tống ở khu vực Tứ Xuyên, tiền sắt chuyên chở khó khăn, 
mới tạo ra một thứ tiên giấy gọi là øg¿zo t. Một giao tử ăn một quan, 
ba năm đổi một lần, giao cho nhà giàu biện lí. Nhưng sau nhà giàu 
trở thành nghèo, không có tiên xuất ra để đổi, nhà nước phải đứng 
ra biện li, đến đời Nam Tống trở thành một thứ tiền giấy quốc gia 
phát hành. Số tiên lưu hành thời đó là 10 triệu quan. 


4. Đời sống thành thị 
Thương mãi phát đạt thì thị trấn cũng phát triển. Trung tâm 


41 


Nguyễn Hiến Lê 


kinh tế đã từ Bắc chuyển xuống miền Nam. Kinh đô đã không còn 
ở trung lưu sông Hoàng Hà nữa; nó từ Trường An chuyển lại Lạc 
Dương, rồi từ Lạc Dương tới Biện Kinh (Khai Phong ngày nay), đời 
Nam Tống nó xuống Hàng Châu. Năm 1170 Hàng Châu đã có nửa 
triệu người. Chợ búa, phố xá rất đông đúc. Miền Nam khí hậu ấm 
áp hơn miền Bắc, cây cỏ xanh tươi, nhiều hồ, nhiều sông, đời sống 
đễ chịu, nên tính tình con người cũng thay đổi: bớt khắc khổ, đạm 
bạc, nghiêm ngặt mà phóng khoáng hơn, vui vẻ, ham hưởng lạc, 
lãng mạn hơn. 

Giới thương gia ở kinh đô sống trong những dinh cơ rộng: phía 
trước là ngôi nhà lộng lẫy tiếp khách, có nhà thờ tổ tiên, phía sau là 
khu cho phụ nữ, trẻ con, chung quanh là vườn rộng có cây cảnh, 
cây ăn quả, non bộ. Họ có nhiều cao lâu, tửu quán, trà thất để ăn 
tiệc, chơi bời, ngắm trăng, nước, nghe hát. Rạp hát cũng đông. 
Muốn biết đời sống của họ, chúng ta có thể đọc những truyện 7Jy 
Hử, nhất là Km Bình Mai, hoặc cuốn Ủa 0ie guofidienne en Chne 
la 0eile de [i10asion mowngole của lacques Gernet. 


Trụy lạc là giới thương nhân đó và giới quan lớn mà hầu hết là 
đại điền chủ. Ở Trung Quốc, thời xưa các quan đều ăn hối lộ không 
nhiều thì ít vì lương của họ thấp quá mà họ lại có nhiêu vợ, nhiêu 
con, nhiều kẻ hầu người hạ, có khi phải giúp đỡ cho anh em, họ 
hàng nữa. Một người làm quan thì cả họ được nhờ. Vua Cao Tôn 
hiểu vậy tăng lương cho họ, không rõ bao nhiêu nhưng có tăng gấp 
đôi, gấp ba cũng không đủ. Cho nên ông quan nào không có di sản 
của tổ tiên, hoặc vợ giàu, đảm đang, mà rán giữ đức thanh liêm thì 
phải sống đạm bạc như Phạm Trọng Yêm: Vợ con không được bận 
đô tơ lụa, bữa cơm chỉ dọn một món thịt, trừ khi có khách, mà ông 
là một đại thần ở triều Nhân Tôn đấy. Còn Tô Đông Pha hỏi làm 
một chức quan nhỏ, thất phẩm ở Mật Châu (lúc đó triều đình đã 
giảm lương quan lại), phải chịu mọi cảnh thiếu thốn, con cái nheo 


42 


Sử Trung Quốc 


nhóc, không đến nỗi chết đói, nhưng có lúc cùng một bạn đồng sự, 
phải đi hái cúc trong các vườn hoang để ăn cho đây bao tử 9), 


Nhưng đời Tống có điểm đáng khen là nhờ Đạo học của các 
triết gia họ Chu, họ Trình, tỉnh thần nhà Nho chân chính rất cao, 
nhiều kẻ sĩ biết trọng khí tiết. Âu Dương Tu, Tư Mã Quang, Trình 
Hạo, Trình Di, Tô Thức, Tô Triệt, Vương An Thạch đều có đức cả. 
Nhờ họ mà học sinh thời đó, nhất là học sinh trường Thái học, đa số 
có tinh thần ái quốc, dám dâng thư vạch lỗi lầm của triều đình như 
trên tôi đã kể. Xét chung thì sĩ phong thời đó đáng khen, cho nên 
khi triều đình Tống nhảy xuống biển tự tử, không chịu cái nhục để 
cho quân Mông Cổ bắt sống, trong nước có cả ngàn người tuẫn tiết 
theo, đàn bà cũng như đàn ông. 


5. Hàng Châu -Đời sống các giới 

Khi rợ Kim chiếm Biện Kinh rồi, vua Cao Tôn đâu đời Nam 
Tống lưu lạc hai ba nơi rồi sau lại Hàng Châu. Hàng Châu lúc đó 
chỉ là một cái phủ ở ngay tỉnh ly tỉnh Chiết Giang. Mới đầu triều 
đình chỉ tính ở tạm tại đó, coi đó là một “hành tại” (người Âu phiên 
âm là Quinsay) - cũng như hành cung vậy thôi. Sau thấy phong 
cảnh nơi đó đẹp đẽ, khí hậu mát mẻ, cây cối xanh tươi, nhất là miền 
đó có nhiều đồi, nhiều hỏ, sông rạch và chằm, rợ Kim quen chiến 
đấu ở miên Bắc, phi ngựa trên những đồng cỏ mênh mông, gặp 
những sông rạch, chằm đó sẽ bất lợi, nên triều đình Nam Tống lựa 
Hàng Châu làm kinh đô. 


Nó nằm trên bắc ngọn sông Chiết Giang - khúc đó cách bờ 
biển không xa, còn có tên là Tiền Đường (nơi nàng Kiêu gieo mình 
xuống để chấm dứt 15 năm đau khổ), phía Nam nó dựa lưng vào 


(1 Ở nước ta thời Nguyễn cũng vậy. Một quan huyện liêm khiết ngày 25 tết đóng 
cửa huyện đường mà trong nhà không còn gạo. Nhiều ông làm chức đến đốc 
học mà khi chết chỉ có được vài sào ruộng, vài căn nhà lá, từ đường do môn sinh 
góp tiền cất cho. 


43 


Nguyễn Hiến Lê 


núi Ngô Sơn, phía Tây nó soi bóng trên Tây hồ, nổi danh là nơi linh 
tứ bậc nhất Trung Hoa nhờ cảnh đồi núi hồ biển tuyệt đẹp, nhờ khí 
hậu ấm áp, nhờ dân trong miền tính tình vui vẻ, nam thanh nữ tú, 
tiếng ca hát ngâm thơ vang lên trong các vườn hoa, các trà thất, 
bên bờ nước, dưới các hàng liễu. 

Đầu Nam Tống, nó chỉ độ 200.000 dân, cả Nam Tống được độ 
60 triệu, Bắc Tống được độ 40 triệu nữa. Nhưng nó phát triển rất 
mau vào cuối đời Nam Tống, đầu đời Nguyên, nó đã có một triệu 
dân, thành thị trấn đông dân nhất, giàu có nhất thế giới. Mà coi 
trên bản đồ (tr.351) chúng ta thấy rất hẹp. Nó có hai vòng trong: từ 
Nam tới Bắc độ 7 cây số, chiều ngang độ 2 cây số. Thành trong đắp 
bằng đất, đá và gạch cao chín thước, dưới chân dày ba thước, có 13 
cái cửa mà 3 cửa ở phía Đông quan trọng nhất, xây cất rất vững 
chắc, canh gác suốt ngày đêm. Từ năm 893, người ta bắt đầu xây 
thêm vòng ngoài. Dưới chân thành có hào rộng. 


Có một con đường chính rộng trăm bước chân từ Bắc tới Nam, 
nơi có cung điện, tôn miếu và đàn Nam giao. Có nhiều đường từ 
Đông qua Tây cắt ngang đường chính đó, và nhiều kinh chạy song 
song với đường chính. Không biết ngoại ô lan tới đâu. Và người ta 
chỉ đoán rằng vào khoảng 1274, thị trấn rộng trên dưới 20 cây số 
vuông, mà chứa 1.000.000 người ® cho nên rất chật chội. 


Đường phố và kinh rạch rất nhiều và rộng, cầu lớn nhỏ tới 
12.000 chiếc, xây khum khum như câu vồng, rất cao, thuyền buồm 
qua lọt được. Thị trấn có mười ngôi chợ và vô số cửa tiệm. Đường 
chính lát đá. Hai bên bờ kinh chạy song song với nó các bà phi và 
hoạn quan cất nhiều kho lớn để cho người ngoại quốc thuê, chứa 
các hàng hóa xuất cảng và nhập cảng từ Mã Lai, Ấn Độ, Ba Từ... 


(1) Con số này tin được vì cứ 2-3 năm một lần, vào những năm nhuận, triều đình 
kiểm tra lại dân số. Hơn nữa, từ 1276 nhà nào ở Hàng Châu cũng phải ghi tên 
những người trong nhà, kể cả trẻ con, vào một tờ khai dán ở cửa. 


44 


Gử Trung Quốc 


BẢN ĐỒ HÀNG CHÂU NĂM 1374 


` 
‹ 
` at 
` 


` 


vÍ 
th ¿1ˆ 


⁄3 


v - 
,.. 
+ 


⁄ 
£ 
La 
+ 
“ 
- 
, 
Ệ 
“ 
⁄ 
r5 


_ 
- 


"» ;Đôi mái —_ - kinh hào 
H Thành, lấy oono ¿ đường ẩi 


Nguyễn Hiến Lê 


Đường sửa sang rất kĩ, nước mưa không đọng vì có mương, xe 
cộ đập dìu qua lại, những chiếc sang trọng có màn và nệm bằng 
lụa, ngồi được sáu người. Có những nhà tắm công cộng đủ nước 
lạnh và nước nóng, nhưng nước nóng chỉ để cho người ngoại quốc 
dùng. Các thanh lâu nhiều tới nỗi Marco Polo - một người Ý được 
vua Nguyên cho làm thái thú Hàng Châu cuối thế kỉ XIII - không 
dám đưa ra con số; ả nào cũng đẹp, bận toàn đồ tơ, phấn hương 
ngào ngạt, “Không thể tưởng tượng được y phục và nữ trang của 
họ đặt giá tới bậc nào”. 

Đất thị trấn hẹp quá, nên nhà cửa chen chúc nhau, đa số 
bằng gỗ và tre, có nhà cao tới 4-5 tảng. Những công việc phòng 
hỏa rất chu đáo: Có tới 2.000 lính chữa lửa ở trong thành, và 1.200 
ở ngoài thành. Họ làm việc mau mắn: thấy nơi nào cháy thì báo 
hiệu liền và lại cứu. Nhưng vẫn không thể tránh được hỏa hoạn. 
Cuối tháng 3 âm lịch năm 1206, một đám phát ra ở khu hành 
chánh, phía bắc cung điện nhà vua, bốn ngày bốn đêm mới tắt, 
58.097 nhà ra tro trong một khoảng dài 5 cây số. Nhà vua phải cáo 
lỗi với tổ tiên và với dân, phát chẩn 400 tấn gạo và 160.000 quan 
tiền. 

Nước uống từ Tây Hồ đưa vào 6 cái “giếng” chứa nước rồi phân 
phát cho dân chúng. Có khi phải dẫn nước từ những đôi núi ở chung 
quanh hồ vào thị trấn. Nước sông Chiết Giang gần biển quá, không 
uống được. 

Rác trong thị trấn đổ xuống thuyền rồi chở đi. Mỗi năm phải 
vét lại các kinh một lần. 

Một con đê dài 250 cây số ngăn nước biển ở phía Bắc Hàng 
Châu. Thuyên lớn như những ngôi nhà, cánh buồm giương lên như 
mây phủ trên biển, bánh lái dài cả chục thước. Mỗi chiếc thuyên có 
8 hoặc 10 hàng chèo, mỗi cây chèo dùng 4 trạo phu. Thuyên đậu 
đây trên các kinh lớn”. Thương mãi cực phồn thịnh như trên tôi đã 
nóI. 


46 


Sử Trung Quốc 


Trong thị trấn có mười cái chợ chính, mỗi cái vuông vức mỗi 
chiều 800 thước nằm trên con đường chính từ Nam tới Bắc. Ngoài 
ra còn nhiều chợ nhỏ ở trên những con đường khác, cứ mỗi tuần 
họp ba ngày cung cấp đủ thứ cho dân chúng. 


Cung điện của vua ở phía Nam, gần bờ sông Chiết Giang. Khu 
các đại thân ở trên núi “Dix mille Pins” (ƒøø fz„g sơw?) không thấy 
ghi trên bản đồ, nhưng chắc là không xa cung điện. Phượng sơn là 
khu của đại phú gia. 


Thị trấn có nhà dưỡng bản, dưỡng lão, nhà nuôi trẻ mồ côi và 
dưỡng đường miễn phí. Triều đình bào chế nhiều thứ thuốc thường 
dùng để phát cho bệnh nhân, nhưng một số nhân viên dưỡng đường 
ăn cắp để bán ra ngoài. Lương họ không đủ sống nên họ phải gian 
lận, tệ đó thời nào cũng có. 

Sướng nhất là bọn phú thương. Ai cũng phải phục tài buôn bán 
của người Trung Hoa, tài tổ chức, đức đoàn kết và giữ chữ tín của 
con buôn Trung Hoa. Nghề nào họ cũng họp nhau thành những 
phường (tức tập đoàn): Phường kim hoàn, làm dao, làm giấy, làm 
gạch, làm nón, mua đồ cổ, phường bán cá, bán dâu, bán rau... Y sĩ, 
thây bói, cả hành khất cũng có tập đoàn. Nhà nước tuy nắm độc 
quyền muối, rượu, trà, hương liệu, nhưng ở những nơi xa xôi, chở 
chuyên khó khăn, vẫn phải giao cho thương nhân. Bọn này làm 
giàu rất mau, sống rất xa xỉ, có bốn, năm vợ bé, mấy chục nô tì t0 
như Tây Môn Khánh, một chủ tiệm buôn dược phẩm, nhân vật 
chính trong truyện #: Hình Mai. Trái lại nhà nước thì nghèo đi vì 
bán cho ngoại quốc đồ sứ, tơ lụa, cả đồng, vàng, bạc nữa, để mua 
vào những món không cản thiết như san hô, bạch đàn, đồi môi, 
ngọc trai, ngà voi, sửng tê giác... 


Người Trung Hoa có câu: “Phượng giới hữu thiên đường, hạ 


(1) Hán, Đường, Tống không có nô lệ, Nguyên mới có. 


47 


Nguyễn Hiến Lê 


giới hữu Tô, Hàng” (Trên trời có thiên đường, dưới trần có Tô Châu 
uà Hàng Chân). Hai nơi đó ở gần nhau. Phong cảnh Tô Châu không 
đẹp, nhưng thị trấn thì rất đẹp, đường sá sạch sẽ, tĩnh mịch, nhiều 
cây cao bóng mát, nhà cửa như những biệt thự nhỏ, có vườn đào, 
mận chung quanh, phụ nữ rất xinh ăn mặc rất nhã, ngôn ngữ thanh 
tao, đa số làm nghề dệt lụa. Chính ở Tô Châu có Hàn Sơn tự nổi 
danh nhờ bài thơ bất hủ «Phong Kiều dạ bạc” của Trương Kế, rất 
du dương mà cái buồn man mác, như thấm vào tâm hồn ta, không 
sao quên được: 


Nguyệt lạc ô đề sương ấn thiên... 

Hàng Châu trái lại: thị trấn đông đúc quá, tạp, những khu buôn 
bán thì ôn ào, rác rưởi, y như Chợ Lớn của nước ta trước đây. Người 
thì có đủ hạng: Từ các đại thần, các tao nhân mặc khách tới hạng 
phú gia khoe giàu, hạng “phổ ki” “phì phà chấy”, hạng chèo thuyên, 
khiêng kiệu, hành khất, thật là đủ dân tứ xứ và ngoại quốc: Mã Lai, 
Ba Tư, Ấn Độ, Ả Rập, Ý... 

Nhưng phong cảnh thì tuyệt. Đẹp nhất là Tây Hồ, cũng có tên 
là Tiền Đường hô, Túy tử hồ vì trong một bài thơ, Tô Đông Pha đã ví 
hồ đó với Tây tử, tức nàng Tây Thị: 

Trời tạnh long lanh hô đã đẹp 

Mưa Phùn, mịt mịt, múi càng xinh 
Tây hô ñâu khác nàng Túy tử 

Trang điểm cùng bhông, nét 0uẫn tính. 

Ba mặt là đôi núi lấp ló những mái chùa rêu phong, những cửa 
son của biệt thự. Đời Đường thi hào Bạch Cư Dị đắp một con đê ở 
phía Bắc, rồi đời Bắc Tống, Tô Đông Pha lại đắp thêm một con đê 
nữa ở phía Tây, hai con đê đó chia hồ làm ba phân: Hồ trong, hồ 
ngoài và hồ sau. Năm 1275 chu vi hồ được 15 cây số, nước sâu ba 
thước. 


48 


Sử Trung Quốc 


Nổi danh nhất là Tây hỏ thập cảnh: Đz⁄ hồ †h #„,guyệt (Hỗ lặng 
dưới trăng thu), 79 đê xuân biểu (Tô đê sáng mùa xuân), Lôi phong 
tịch chiếu (NÑgọn núi Lôi dưới ánh chiêu), Liễu lãng ăn oaøzb (Tiếng 
chim oanh trong sóng liễu), Hoa cảng quan øứ Xem cá lội ở Hoa 
cảng)... Những ngày hội, ban đêm mặt hồ đây du thuyền kết hoa, 
treo đèn, lượn qua lượn lại, hằng ngàn ánh đủ màu chiếu xuống 
mặt nước, tiếng đàn tiếng sáo nối tiếp nhau suốt mấy cây số. Trên 
bờ là những trà đình, tửu quán văng vắng tiếng hát của ca nhi. 

Vui nhất là Tết Thượng nguyên trong 3 ngày 14, rằm, 16 âm 
lịch, có hội hoa đăng. Nhà nào cũng trang hoàng bằng những đèn 
đủ kiểu, đủ màu, vẽ cảnh, người, hoa, chim, cá. Đèn Tô Châu đẹp 
nhất, có cái trực kính tới thước hai; lạ nhất là những đèn ngoại quốc 
nhập cảng. Những nhà sang trang hoàng đèn bằng vàng, bạc, ngọc. 
Đứng trên đồi nhìn xuống, thị trấn Hàng Châu trên 7 cây số rực rỡ 
như “một cửa lò vĩ đại”. 


Có hàng chục đoàn hát, múa, diễn võ đi khắp các đường phố 
và nhiều nhà sang trọng gọi họ vào biểu diễn. Người đi coi hội 
chen chúc nhau len chân không nổi. Phụ nữ cài trâm vàng và hoa 
trong tóc, đa số bận lụa trắng vì màu đó hợp với ánh trăng mà lại 
ăn với đủ màu của ánh đèn. Hai ba giờ khuya đường sá mới bớt 
tấp nập, và xuất hiện một hạng người xách đèn đi khắp các đại lộ, 
cả những ngõ hẻm nữa, tìm những vật người đi coi hội đánh rớt: 
trâm, hoa tai... 

Đêm rằm, trong vườn thượng uyển người ta dựng một cái sàn 
cao 15 thước, treo đèn ngũ sắc sắp thành bốn chữ “Hoàng ấế uạn 
tế”. Ở dưới có một dàn nhạc và một cái bệ diễn đủ các trò do các 
cung phi và trên một trăm hoạn quan trẻ diễn. Có khi nhà vua kêu 
bọn nhà nghề ở ngoài vào diễn. 

Từ thế kỉ XII, Hàng Châu đã bị cái nạn dân quê bỏ đồng ruộng 
đổ ra tỉnh kiếm ăn rồi, y như phương Tây thế kỉ XVII, XI. 


49 


Nguyễn Hiến Lê 


Những kẻ may mắn nhất hoặc tinh ranh nhất xin vào làm tôi 
tớ trong các gia đình phú quí (Nhà giàu nào cũng nuôi vài chục 
đây tớ trai gái), và được một đời sống bảo đảm, đủ ăn, đủ mặc, có 
chút tiền túi nữa; còn những kẻ khác thì phải sống trong những ổ 
chuột không khác gì ngày nay. Họ làm đủ các việc đem mồ hôi 
đổi lấy chén cơm. Mà kiếm được việc làm, dù là việc kéo xe, vác 
gạo, quét đường, khiêng đòn đám ma... không phải là dễ; phải lại 
xin tập đoàn - mỗi tập đoàn như một phòng tìm việc ngày nay - rồi 
phải đút lót ít nhiều, thì khi có việc họ mới kêu mình. Nhiều kẻ 
phải ăn cắp, ăn mày. Sự tranh giành nhau miếng ăn thật gay øo, vì 
thời nào cũng vậy, mật ít ruồi nhiều. Ăn mày cũng có tập đoàn, có 
tổ chức, có vua (gọi là vua cỏ) kém vua trong triều nhưng hơn 
vua trên sân khấu. 


Về đời sống nông dân chúng ta gần như không biết gì cả. Nhà 
văn Trung Hoa chép thật tỉ mỉ đời sống thành thị - có những tài liệu 
cho ta biết năm nào, ở Hàng Châu, ca nhi, kĩ nữ nào nổi tiếng nhất, 
tên là gì, ở đâu, hoặc muốn mua những cây quạt đẹp nhất thì lại 
đường nào, hiệu øì, chủ hiệu tên øì, hoặc đường nào có bao nhiêu 
cây câu, bao nhiêu ngôi chùa tên øì, có dinh của ông quan lớn nào... 
Mà quên hẳn đời sống ở thôn quê! 

Tôi chỉ kiếm được mỗi một tài liệu dưới đây, mấy hàng của Tô 
Tuân (một đại gia về cổ văn đời Tống, cha của Tô Đông Pha) viết 
về nông dân, Henri Muspéro dịch, in vào tập Efdøs historique@s, 
tr.178 (EUP-1967). Không có øi đặc biệt: 


“Người cày thì không có ruộng mà người có ruộng lại không 
cày. Ruộng nông dân làm đều là của người giàu. Bọn này có điền 
sản mênh mông, khoảnh nọ tiếp khoảnh kia. Họ kêu bọn người nơi 
khác di cư lại (họ gọi là phù khách), chia ruộng cho làm. Những 
nông dân đó phải làm xâu cho họ, nếu không siêng thì bị roi, bị 
trượng, như một bây nô lệ. Còn họ thì ngồi thảnh thơi, coi chừng 
xem lệnh của họ có được thi hành không... Không một nông dân 


90 


Sử Trung Quốc 


nào dám trái lệnh họ hoặc nghỉ ngơi vui đùa một lát. Gặt được bao 
nhiêu chủ lấy một nửa chỉ có một chủ ruộng mà có tới mười người 
xin làm. Thành thử chủ tích lũy lần lần phần lúa thu, sau hóa giàu, 
có quyền thể, còn người cày ăn lần hết phần lúa của mình, hóa ra 
nghèo đói, không biết trông cậy nơi đâu cả...”. 


Sở đi dân quê phải trốn nhiều ra tỉnh vì khốn đốn: thuế đóng 
cho triều đình hoặc cho chủ điền quá nặng, vật giá mỗi ngày mỗi 
tăng, năm nào trúng mùa thì đủ cơm ăn, áo mặc, nếu mất mủa thì 
đói, phải vay lãi hai chục phân mỗi tháng, hoặc phải bán vợ, đợ 
con. Họ đợ con cũng như bần dân của ta: giao ước với nhau sau 
bao nhiêu năm thì được chuộc lại với giá là bao nhiêu đó, và đứa 
con phải làm tôi tớ cho người ta, may lắm thì khỏi đói, khỏi rét, 
còn việc bán vợ thì ở nước ta tôi rất ít nghe nói. Bản cố nông của 
ta gần đây còn sướng hơn họ điểm đó chăng? Không đến nỗi cực 
khổ quá như họ chăng? Có phải vì vậy mà nông dân Trung Hoa 
được tiếng là hay nổi loạn nhất thế giới chăng? 

Nông dân Trung Hoa và Việt Nam giống nhau ở điểm này: Mỗi 
năm họ chỉ được vui trong mấy ngày Tết và mấy ngày hội hè vì 
được ăn ít miếng thịt và uống vài hớp rượu. Họ hơn ta là có rất 
nhiều tết, lễ, nhiều nhất thế giới, theo J. Gernet (sách đã dẫn): Mỗi 
năm có 17 tết và lễ chính, không kể những lễ cúng đình, cúng thản... 
của mỗi làng. 

D. VĂN HÓA 

Về võ bị, Tống rất kém, về văn hóa thì Tống rực rỡ, nhất thế 
giới hồi đó. 

1. Tôn giáo 

Đời Ngũ Đại, nhà Hậu Chu cấm Phật giáo vì tài sản của các 
chùa lớn quá: cũng phế chùa, hủy tượng Phật, nhưng qua đời Bắc 


Tống, Triệu Khuông Dẫn lại đề cao Phật giáo, phái non 600 người 


9l 


Nguyễn Hiến Lê 


qua Ấn Độ câu pháp, in thêm kinh, lập viện dịch kinh, dựng chùa 
(một bảo tháp cao 360 trượng, ở xa mười dặm còn nhìn thấy). Thời 
Châu Tôn, toàn số tăng ni trong nước được trên 4 triệu người. 


Đời Nam Tống, vì xã hội thống khổ, đạo Phật lại phát triển 
mạnh, nhưng có màu sắc mê tín. Tuy có một số cao tăng giỏi về 
Phật học, lại được một số văn nhân đại thần như Tô Thức, Hoàng 
Đình Kiên thích đạo Phật, song về đạo lí không phát huy được gì 
mà cũng không thêm được một tôn phái nào. Phật học đời Đường 
đã cực thịnh rồi, từ Tống suy luôn; nhưng chính lúc nó suy thì ảnh 
hưởng của nó tới triết học Trung Hoa, tới Nho học lại mạnh. Có thể 
nói nó øiúp cho Nho học phục hưng (tr. sau). 


Đạo giáo đời Tống cũng được hưởng nhiều đặc quyền và khá 
thịnh. Tại núi Hoa Sơn, một đạo sĩ là Trần Đoàn đưa ra fhwyế† uạøn 
uật nhất thể chẳng mới mè gì - nổi danh vì tạo ra môn Tử vi để đoán 
số mạng. Ông được vua Thái Tôn phong làm Ö¡ Dj fiên siubh. Chân 
Tôn phong Lão Tử là Thói Thượng Lão Quản hỗn nguyên thượng đúc 
hoàng đề, xây một “cung” cực kì diễm lệ bảy năm mới xong để thờ. 
Huy Tôn còn mê Đạo giáo hơn nữa: dựng “điện”, cấp ruộng cho 
mỗi điện cả ngàn khoảnh ruộng, lại cho đạo sĩ được ăn lương như 
quan chức, mở trường đạo học dạy “nội kinh”, Đạo đúc kiuh, Trang 
tử, Liệt tử. Ông (Tr.Ð) tự xưng là con cả của Thượng đế xuống trần, 
và người ta tôn ông là Giáo chủ đạo quán hoàng đế. Một điểm lạ 
lùng nữa là thời Bắc Tống các bà vợ vua bị phế đều được phong là 
Đạo giáo giáo chủ cả, như bà vợ họ Quách của vua Nhân Tôn, bà 
họ Mạnh của vua Triết Tôn, bà sau này được Trương Bang Xương 
mời ra “thính chính” (như đã nói trên). 


Tóm lại, tôn giáo đời Tống đậm màu mê tín, rất suy. 
2. Triết học 
Trái lại, về triết học, đời Tống rất thịnh, hơn các đời Hán, Đường 


nhiều. Nho giáo phục hưng sau non mười thế kỉ trầm trầm. Sở đĩ 


92 


Sử Trung Quốc 


Nho phục hưng được là vì các triết gia của họ muốn chống lại sự 
bành trướng của Phật giáo mà họ cho là ngoại lai. Muốn chống lại 
Phật thì phải bỏ tính cách quá vụ chính trị, thực tế của Nho mà đi 
sâu vào đạo lí huyện nhiệm của Phật, thành thử muốn phản lại Phật 
mà người ta hóa ra chịu ảnh hưởng rất sâu của Phật và Lão. Trái 
với Khổng, nhà Nho đời Tống tiến vào khu vực siêu hình như Phật, 
Lão, chú trọng tới vũ trụ luận, bàn đến đạo, tính, lí, đào thêm cái 
thuyết thiên địa vạn vật nhất thể, dung hòa Khổng và Lão. Về luân 
lí, họ theo phép tu dưỡng, trọng thiên định, tĩnh tâm của Phật, đưa 
ra những chủ trương dưỡng tâm tôn tính rất cao xa, cốt tạo ra những 
ông thánh mà bỏ quên sự giáo dục hạng trung nhân. Không như 
Khổng Tử, người ta cách biệt với quần chúng, nên bị đời sau chê là 
học thuyết tuy huyền vi mà kém thực dụng, làm cho Trung Quốc 
suy), 


Mới đâu có hai nhà tuổi suýt soát nhau: Chu Đôn Di (1017- 
1073) và Trương Tái (1020-1077). 


Trương Túi chủ trương bí là căn bản của vạn vật, khí là khí 
chất, tùy mỗi người là tốt hay xấu. Thuyết đó có tính cách hơi duy 
vật, ông dùng lễ (hiểu theo nghĩa rộng) gồm cả chế độ, lễ nghi để 
tiến hóa, hồi khí chất con người, như Tuân Tử. 


() Theo tôi, lời chê trách đó quá đáng. Tống Nho không chịu trách nhiệm về sự mất 
nước vào tay Mông Cổ. Trách nhiệm về triều đình nhà Tống, mà cũng không hẵn 
như vậy nữa. Thời đó, không dân tộc nào chống nổi với Mông Cổ (trừ Việt Nam 
- trường hợp Việt Nam, các sử gia ngày nay chưa tìm được vì lẻ gì mình thắng được 
Nguyên), trái lại nhờ sự giáo huấn của Tống Nho nghiêm mà sĩ khí đương thời 
cao, người phương Tây rất phục. 

Còn như bảo Tống Nho chịu trách nhiệm về sự suy vi của đời Thanh 5-6 
thế kỉ sau thì đâu có lẻ như vậy được. Con cháu có thể đổ lỗi cho tổ tiên 20-30 
đời trước sao? Triết thuyết nào cũng chỉ để sửa cái tệ của một thời thôi chứ. 
Lân lượt chúng tôi sẽ xét nguyên nhân suy vỉ của mỗi triêu đại, không nên bàn 
trước ở đây. 


SK) 


Nguyễn Hiến Lê 


Chu Đôn Di chú trọng đến 7 hơn là cái khí, tin thuyết của phái 
Lão tử đời Hán, cho rằng vũ trụ mới đầu là vô cực (không có gì cả), 
từ vô cực sinh ra thái cực, thái cực sinh ra âm dương, dương biến 
âm hợp mà sinh ngũ hành (cũng gọi là ngũ khi): kim, mộc, thủy, 
hỏa, thổ, ngũ hành lại sinh ra vạn vật. 


Vạn vật bẩm thụ cái / của thái cực cái fz của ngũ hành. Lí 
hoàn toàn thiện, cho nên cái tính của người cũng vốn thiện (thuyết 
của Mạnh tử). Về phương diện tu dưỡng ông chủ trương tĩnh tâm, 
vô dục (không muốn cái gì: ảnh hưởng của Phật) để cho tâm được 
sáng, hễ tâm sáng thì thấy được cái tính sẵn tốt của mình, rồi cái lí 
toàn thiện. Ông cũng tĩnh tọa như Phật và Lão. 

Ông có hai môn sinh giỏi, hai anh em ruột: Trình Hạo và 
Trình DI. 

Trình Hạo (1032-1085) Tính khoan hòa, dễ dãi, gần thiền 
(Phật) hơn gần Nho, cũng cho rằng tâm có sáng thì mới thấy được 
cái tính sẵn tốt. Ông trọng sự giảng học và sự gắng sức tập tành, 
hành động (lực hành). 

Trình Di (1033-1107) tính trái lại anh, nghiêm cẩn, cương 
quyết, nhưng cố chấp tới nỗi Khổng Tử dạy gì thì theo đúng từng 
chữ mà không theo tinh thân. Ví dụ trong đám tang cha, con không 
được ra đáp lễ khách, dù khách là bạn của cha, vì như vậy vẫn còn 
là chưa thương xót cha tới mức không đi đứng được, không ăn 
uống được. 

Ông gần đạo Nho hơn anh, cho rằng muốn thấy được cái tính 
sẵn tốt thì phải cách vật (tìm sự lí của mỗi vật) như trong sách Đạ; 
học dạy. Ông trọng cả tri lẫn hành. Ai cũng trọng tư cách của ông. 


Từ đời sau có Lục Cửu Uyên và Chu HI. 


Lục Cửu Uyên (1139-1192) theo thuyết của Trình Hạo, cho 
rằng toàn thể vũ trụ gồm cả ở trong tâm, nghĩa là vũ trụ vốn không 
tồn tại, phải dựa vào tinh thần chủ quan của tâm mà tồn tại (ảnh 


94 


Sử Trung Quốc 


hưởng của Phật giáo). Mà tâm với lí là một: Ai ai cũng có cái tâm 
ấy, cái lí ấy. Do đó cách tu dưỡng của ông chỉ cần lấy trực giác là lí 
hội. Về thực hành, ông đề cao đức tri sỉ (biết nhục) và “thành” (thành 
tâm). Ông mở đường cho phái duy tâm học (Vương Dương Minh) 
đời sau. 

Chu Hi (1130-1200) trái lại, là học trò bốn đời của Trình Di, 
tính tình cũng nghiêm cần như Trình Di. Ông dậy từ mờ mờ đất, ăn 
mặc chỉnh tẻ, lại vái ở bàn thờ tổ tiên và bàn thờ Khổng Tử, rồi mới 
vô phòng viết. Lúc nào ngồi cũng ngay ngắn, y như lời Khổng Tử 
dạy. Rất có thứ tự, rất siêng năng. Môn sinh rất trọng, gọi là C7 
Phu tử. 


Học rất rộng, nhưng tạp, trứ tác rất nhiều: Chú thích Km Ti, 
Kứmh Dịch, và bộ Tứ 7z (lối chú thích của ông tới đời Thanh vẫn 
được coi là chính thống). 


Ông tập đại thành cái học của các triết gia đời Tống, thành một 
triết học có hệ thống. Ông cho lí là cái đạo thuộc về phần hình nhi 
thượng, gốc của sự sinh ra vạn vật, khí là vật cụ tượng thuộc về 
phân hình nhi hạ tức cũng như cái tài liệu để sinh ra vật. Người, vật 
bẩm thụ cái lý rồi mới có tính, bẩm thụ cái khí rồi mới có hình. 

Về tu dưỡng, ông cũng cho sự chính tâm là quan trọng, muốn 
chính tâm thì phải tĩnh, phải kính, chuyên nhất. Nhưng cũng rất 
trọng sự cùng lí, tìm hiểu thấu cái lí của sự vật, biết cái sở dĩ nhiên 
(tại sao nó như vậy) của sự vật, và biết cái sở đương nhiên (nhất 
định phải như vậy) của sự vật. 

Sau cùng ông bàn đến và hâø°. Trị là quan trọng, nhưng 
hành còn cần thiết hơn. “Học cho rộng chưa bằng biết cho rõ, biết 
cho rõ chưa bằng làm cho thực”. 

Lí học đời Tống đến ông là đạt được mức cao nhất. Người 
phương Tây gọi Lí học đời đó là 7ø Khổng học (Néo-Confucianisme) 
vì so sánh Chu Hi với Thánh Thomas d”Aquin, cũng gần đồng thời 


Sh) 


Nguyễn Hiến Lê 


với ông. Còn người Trung Hoa dùng từ ngữ “Cái học Trình, Chu” để 
trỏ học phái Trinh Di và Chu Hi. 


Triết gia đời Tống rất đông, trên chục nhà có tiếng tăm, ở trên 
tôi chỉ giới thiệu qua loa đăm nhà thôi. 

Đặc biệt là có một nhà, Thiệu Ung, dùng những con số để giảng 
vũ trụ. Ông lập riêng một phái, phái tượng số, có màu sắc huyền bí. 
(Coi Đợi cương Triết học Trung Quốc của chúng tôi - Cảo Thơm 
(1965-66).) 


3. Văn, thơ 

Văøn đời Đường, Hàn Dũ và Liễu Tôn Nguyên đã hô hào trở lại 
lối văn thơ cổ (phục cổ), bình dị, không tô chuốt, mà thành thực, có 
mục đích tải đạo. Nhưng phong trào đó chưa lan rộng thi Đường bị 
diệt, tiếp theo là thời Ngũ Đại, một thời hắc ám như thời Lục Triệu, 
và chủ trương duy mĩ lại thịnh lên, văn thơ lại ủy mị. Do đó, tới đời 
Tống, phong trào phục cổ thứ nhì lại xuất hiện mà người cổ xúy là 
Âu Dương Tu (1007-1072) thời Chân Tôn, được triều đình khuyến 
khích, nhiều văn nhân đại tài như Tăng Củng, Tô Thức, Vương An 
Thạch tiếp tục, cơ sở mỗi ngày một vững vàng, vậy mà cũng mãi 
đến cuối Thanh, biên văn mới phải lùi bước. 

Lối văn đó gọi là cổ văn. Đời Tống có sáu nhà rất nổi tiếng: Âu 
Dương Tu, Tăng Củng, Vương An Thạch, ba cha con họ Tô: Tô 
Tuân (cha); Tô Thức (anh, tức Tô Đông Pha), Tô Triệt (em, tức Tô 
Tử Do), cộng với Hàn, Liễu đời Đường, thành tám nhà (văn học sử 
gọi là Đường, Tống bát đại gia). 


Nổi tiếng nhất là Tô Thức. Trong bộ Cổ ăn TYwng Quốc tôi đã 
trích dịch chín bài của ông: Xích Bích phú (tiên và hậu hai bài), 
Thạch Cung sơn kí, Hì Vũ đình bí, Phóng hạc đành kí... Bài Tiên 
Xích Bích phú được mọi người coi là tuyệt tác; lời đẹp mà hùng, 
cảm xúc dào dạt hoài cổ mà ý tưởng thâm trầm, khoáng đạt, chịu 
ảnh hưởng của Lão, Trang. 


96 


Sử Trung Quốc 


Âu Dương Tu có bài 7y Ông đành bí, bút pháp rất mới, bút 
mau và lời nhẹ, đọc ông ta không thể không lây cái vui của ông, cái 
vui rất cao nhã, vui vì thấy người khác vui, vì phong cảnh tiếng 
chim, vui mà lòng phơi phới như chếnh choáng. 


Vương An Thạch rất chú trọng về tư tưởng. Bài 2w Bao Thiền 
sơw bí của ông chỉ là một du kí ngắn (trên một trang), bày tỏ tư 
tưởng về sự học vấn, về cách tìm hiểu sự vật, giọng rất giản dị mà 
thiết thực. Bài đó nên đặt chung với bài Thạch Chưng sơn kí. Hai bài 
bổ túc nhau luận về tri thức, chỉ cho ta các điều kiện để học hỏi, và 
cái tỉnh thần nghi ngờ, phán đoán cần phải có, sau cùng cái bổn 
phận của học giả là tìm ra được sự thực rồi thì phải chép lại cho 
rành mạch để khỏi gây sự hiểu lầm cho đời sau. 


Tăng Củng nổi danh vì bài kí Âw Dương xá nhân thứ, bút pháp 
tài tình, ý cuồn cuộn, chuyển tiếp rất tự nhiên, đoạn mở thì bao quát 
rồi lần lần thu hẹp lại, tới ý chính trong bài, đạt được mục đích bức 
thư, rồi ông lại mở rộng ra bao quát cả đương thời và đời sau, như 
đường trôn ốc từ ngoài xoáy vào tới trung tâm rồi từ trung tâm lại 
xoáy trở ngược ra ngoài mà theo một đường khác, đạt được một 
vòng lớn hơn. 


Đời Tống còn bài Nhạc Dương lâu kí của Phạm Trọng Yên, 
cảm xúc triển miên, đọc rất thú, nỗi lòng và tư cách cao thượng của 
tác giả hiện rõ trên ngọn bút. 

4-Sử học 

Sử học đời Tống khá phát đạt, hơn đời Đường xa, nhờ những 
cây bút như Âu Dương Tu, Tư Mã Quang, nhưng vẫn kém đời Hán. 

Âu Dương Tu để lại hai bộ: Tú» Đường Thư và Tớu Ngũ Đại Sử. 


Quan trọng nhất là bộ 7w ‡ thông giám của Tư Mã Quang 
(1019-1086). Vua Anh Tôn biệt đãi ông, cho ông tha hồ dùng các 
kho sách của nhà vua, và khi ra làm quan ở tỉnh lại được phép chở 


)í 


Nguyễn Hiến Lê 


cả thư cục ổi theo. Ngày nào ông cũng cặm cụi ghi chép tài liệu đặc 
ba mét rưỡi giấy (khoảng 15 trang giấy), tới nỗi bản thảo của ông 
chứa chật hai phòng. Có người ngưỡng mộ ông quá, bán hết ruộng 
đất được 50 vạn đồng tiên, tặng ông hết để ông mua một nàng hầu 
châm nước, mài mực cho ông; ông viết một bức thư cảm động để 
tạ lòng nhưng nhất định từ chối. 


Sau hai mươi lăm năm ông hoàn thành bộ sử vĩ đại đó: 294 
quyển cộng với 30 quyển phụ lục, chép lại việc từ đời Chiến Quốc 
đến đời Ngũ đại (khoảng 1.360 năm), ngưng lại ở đầu đời Tống. 

Chu Hi nhân bộ ấy mà viết bộ 7TJông giú?m cương c và bộ ấy 
ảnh hưởng đến bộ Khả? định Việt sử của ta không ít. 

Ngoài ra còn cả chục bộ nho nhỏ nữa như Khổng T3 biên miên, 
Danh thân ngôn hành lục, Y lạc tuyên nguyên lục, Văn liến thông 
khảo (của Mã Đoan Lâm) chép về chính trị, kinh tế, văn hóa. 7c 
Tự trị thông giám trường biên... toàn là của tư nhân viết chứ không 
phải của sử thần triều đình. Đó là một tiến bộ lớn. 

Dưới triều Huy Tôn (đầu thế kỉ XI người ta phát kiến được 
nhiều cổ tích ở miền An Dương (Hà Nam)®Ð có từ hai ngàn năm 
trước, phần nhiều là đồ đồng, đồ ngọc. Do đó mà nhiều học giả 
hoặc nhà chơi đồ cổ đâm ra ham ghi chép, khảo cứu, soạn những 
mục lục, luận thuyết, từ điển về từng loại: đá lạ, ngọc quí, tiền, 
mực, bức họa, hoa, cỏ, cá, cua, địa lý, phong tục... Công trinh của 
họ được bảo tồn. Dân tộc Trung Hoa quả là hiếu học. 


Ngữ lục. 


Đời Đường đã có người chép những lời khuyên bảo hằng ngày 
của các cao tăng bằng bạch thoại (langage parlé), thể đó gọi là „øgữ 
l¿c. Đời Tống, môn sinh của triết gia (Trình, Chu...) cũng dùng 
bạch thoại để chép lời của Tôn sư. 


(J) An Dương chính là nơi năm 1899 người ta đào được nhiều giáp cốt (tr.18). 


ĐỒ 


Sử Trung Quốc 


Tiểu thuyết. 


Văn nhân đời Tống cũng viết truyền kì như văn nhân đời Đường, 
nhưng ít có tác phẩm đáng đọc, mà hâu hết những truyện diễm 
tình: Dương Thái Châu ngoại truyện, TYiêu Phi Vến biệt truyện... 

Nhưng đời Tống trong dân gian xuất hiện một nghề mới; nghề 
kể truyện, như các “trouvères” thời Trung Cổ bên Pháp. Hạng người 
đó có tài ăn nói, đi từ phố này tới phố khác, vào trong xóm làng 
đông đúc, các chợ, kể truyện, và người ta bu lại nghe, và đáp công 
bao nhiêu tùy ý. Họ luyện về bốn loại: 

1 - Truyện diễm tình, bi tình, truyện tiên, truyện chiến tranh; 

2- Truyện các cao tăng, các đạo sĩ; 

3 - Lịch sử tiểu thuyết; 

4 - Truyện tiếu lâm, và các câu đố. 

Truyện thường thường dựa một chút vào sự thực và họ thêm 
bớt, mỗi lần mỗi thay đổi một chút cho hợp với thị hiếu đại chúng. 
Luôn luôn họ ngắt truyện vào lúc gay cấn nhất, để gợi óc tò mò của 
thính giả, và hứa sẽ “hạ hồi phân giải”. Những truyện của họ đời 
sau được văn nhân chép lại - đĩ nhiên là có sửa đổi - thành những bộ 
Thy hử, Tum Quốc chí diễn nghĩa, Táy du kí... 


Thơ 


Dân tộc Trung Hoa thời nào cũng quí văn thơ. Chúng ta đã 
biết đời Hán, bài 7ø: đô ph của Tả Tư được dân Tràng An đua 
nhau chép lại khiến cho giá giấy cao vọt lên. Đời Đường, thế kỉ IX, 
chưa có kĩ thuật in, người ta chép tay những bài thơ nổi tiếng nhất 
đem bán, và những bản đó dùng để trả tiền trà, tiên rượu được. Ở 
Hàng Châu, thơ hay được khắc lên đá, rồi phết mực, vỗ lên giấy 
đem bán. 


Về lượng thơ thời Tống rất thịnh, không thua đời Đường, song 
phẩm kém: Ta không thấy xuất hiện một thể mới nào, thơ cũng 


99 


Nguyễn Hiến Lê 


không nhiêu khuynh hướng, không tân kỳ, nhiều màu sắc, mà đáng 
gọi là thi hào cũng chỉ có vài ba nhà. 

Tuy nhiên thơ đời Tống cũng có vài đặc sắc: 

— Tự do, tự nhiên hơn thơ Đường, nhờ các thi nhân phái phục 
cổ mạnh bạo thoát li những câu thúc của cách luật. 

— Thi nhân cả gan dùng những tiếng thông tục, có khi thô nữa, 
như Tô Thức hạ hai chữ “ngưu xi” (cứt bò) trong một bài thơ. 

— Nhiều bài có ý vị triết lí vì đời Tống triết học rất thịnh, và triết 
gia nào cũng làm thơ. 

Thời Bắc Tống, mới đầu thi nhân bắt chước thời Văn Đường, 
rồi sau mới chủ trương thơ phải bình dị, thông thường, như Âu 
Dương Tu, Vương An Thạch, Tô Thức. 

Thời Nam Tống, thi nhân tiếp tục chủ trương đó, nhưng mỗi 
nhà có một phong cách riêng. 

Phạm Thành Đại chuyên tả cảnh điên viên. 

Lục Du hào hùng, ái quốc cuồng nhiệt, gần chết mà vẫn mong 
khôi phục Trung nguyên, và căn đặn con ngày nào chiếm được 
Trung Nguyên thì cúng ông và cáo cho ông biết. 

Nổi tiếng nhất là bài CJíw* bhí ca của Văn Thiên Tường mà tôi 
đã giới thiệu ở trên. 

Từ 

Từ phát sinh ở cuối Đường, tiến triển ở thời Ngũ Đại và toàn 
thịnh ở đời Tống. Nói đến từ người ta nghĩ ngay đến đời Tống, 
cũng như nói đến thơ người ta nghĩ ngay đến đời Đường. 

Trên thì thiên tử, đại thần, văn nhân, dưới thì kĩ nữ, ca nhi, con 
buôn, dân quê ai cũng làm được từ. Sự hưng thịnh đó có ba nguyên 
nhân: 

— Luật thi câu thúc quá, người ta thích thể tử hơn, nó tự do 


60 


Sử Trung Quốc 


hơn, có câu dài câu ngắn, chỉ cần hợp âm luật thôi, dễ biểu tình, 
đạt ý. 

— Nhiều ông vua khuyến khích từ nhân (người làm từ) mà còn 
soạn nhiêu khúc mới nữa. 

- Từ để ca, là những bài hát, nên được phổ biến rộng rãi trong 
dân. 

Về hình thức có hai loại từ: 7? f>z (ngắn) và Mạø từ (dài). 

Về nội dung, có hai phái: 

+ Nam phái như Liễu Vĩnh, Tần Quan, theo khuynh hướng thời 
Ngũ Đại, dùng những lời diễm lệ và du dương để tả những tình 
thương nhớ, buồn tủi. 

+ Bắc phái, trái lại, như Tô Thức, Tân Khí Tật, hùng tráng, phóng 
dật không chịu sự câu thúc của âm luật, tung hoành ngọn bút để 
phô diễn những hoài bão lớn lao, những chí khí cao cả. 

Tương truyền Tô Đông Pha hỏi một người: 

- Từ của tôi với từ của Liễu Vĩnh ra sao? 

Đáp: 

- Từ của Liễu Lang Trung chỉ để cho cô gái 17-18 cảm phách 
ngà mà ca câu: “Dương liễu ngạn, hiểu phong tàn nguyệt” (Bờ đương 
liễu, trăng tàn, gió sớm); còn từ của ngài thì phải để cho tráng sĩ ở 
Quan Tây gảy đờn tì bà bằng đồng, gõ phách bằng sắt mà ca câu: 
“Đại giang đông khứ” (Sông lớn chảy oề đông - tức ra biển). 

Người đó phê bình rất đúng: Ưu điểm của Tô là hùng, nhưng 
đó cũng chính là nhược điểm vì nhiều bài ca không được, thành ra 
một loại thơ tự do. 

Cuối đời Bắc Tống, vua Huy Tôn kiêm họa sĩ và thi sĩ, từ sĩ, và 
Lí Thanh Chiếu phản động lại, bắt phải theo âm nhạc. Lí là một nữ 
sĩ đa tài, từ của bà tươi, đẹp du dương, lả lướt. 

Đời Nam Tống, Tân Khí Tật dùng bạch thoại để viết từ, giọng 


61 


Nguyễn Hiến Lê 


cảm khái vô cùng, khi bi tráng, lúc lâm li, hoặc hoài cổ, hoặc tự 
tình, tả sơn thủy hay cảnh điền viên, giọng nào cũng đặc sắc. Nhưng 
ông không làm thơ. 


5. Họa 


Mấy thế kỉ trước, người phương Tây không biết thưởng thức 
họa của Trung Hoa vì quan niệm rất khác nhau. Họ chê họa sĩ 
Trung Hoa không biết hay bất chấp nguyên tắc phối cảnh (perspec- 
tive) và bóng của các vật, mà bức họa vật nào của Trung Hoa cũng 
như từ trên nhìn xuống, đại đa số dùng rất ít màu sắc, hơn nữa chỉ 
dùng một màu. 


Nhưng làn làn, quen mắt rồi, người Âu rất trọng môn họa Trung 
Hoa, cho rằng nó diễn được tâm trạng con người bằng cách gợi ý 
và tượng trưng. Họa sĩ Trung Hoa không quan tâm quá tới thuật tả 
chân mà rán gợi cảnh, ghi được tâm hồn, chú hết tỉnh thần vào cái 
đẹp: Một cành trúc không biết từ đâu đâm ra, in hình lên một nên 
trời trong sáng, và ngọn núi có mây phủ, nước với trời bát ngát một 
màu và một chiếc thuyền trôi theo dòng; một bờ hồ có lá sen, ngọn 
cỏ, một con ếch ngó đám muỗi, hai ba con chuồn chuồn, vài con 
cào cào, ba bốn người với hai con ngựa ngồi nghỉ ở bờ sông đợi đò 
ngang và ngắm lá vàng chiều thu, một người nhỏ bằng một móng 
tay ngồi dưới gốc một cây bách cổ thụ cao vút, thân và cành cong 
queo, ngước mặt lên ngắm thiên nhiên mà mơ mộng. Tranh của 
Trung Hoa thường nên thơ như vậy, bức nào cũng kèm một bài thơ 
nét chữ rất đẹp của một bạn thân của họa sĩ hoặc của chính họa sĩ. 
Thơ với họa luôn luôn đi với nhau. Nhiều bức được coi là họa phẩm 
bất hủ của nhân loại. Lại có những bức rất đặc biệt: Vẽ 100 con 
ngựa, 100 con hạc, hoặc vẽ trọn những cảnh từ nguồn tới vàm sông 
Dương Tử, dài bằng cả chiều ngang một phòng rộng. 


Các vua đời Tống rất thích môn họa. Vua Thái Tôn lập Hàz 
lâm đô họa 0iện, cấp lương cho các đanh gia, vời vào viện, nhờ vậy 


62 


Sử Trung Quốc 


mà họa sĩ đời Tống rất đông. Người thì chuyên vẽ sơn thủy như Mề 
Phế, Phạm Khoan, Lí Thành, phái thì chuyên vẽ hình Phật và La 
Hán như Lí Long Miên, Lâm Đình Khuê, nổi danh nhất là bức họa 
18 La Hán ở chùa Thanh Lương, bức họa 500 La Hán ở chùa Đại 
Đức. Chính vua Huy Tôn cũng là một họa sĩ chuyên vẽ hoa, chim. 
Ông sưu tàm nhiều đỏ cổ (khoa khảo cổ học Trung Hoa có thể do 
ông mà phát sinh), Hàn lâm đồ họa viện của ông sưu tập được sáu 
ngàn bức họa có mục lục. 


Ông đặt họa trên z (viết chữ), eẩzz, và kì (chơi cờ). Ông 
đặt ra nhiều kì thi họa. Trong một kì, ông bảo thí sinh vẽ một bức để 
diễn ý trong câu thơ này: “Đạp hoa qui khứ, mã đề hương” (Cøø 
ngựa dẫm hoa trở 0è, móng cũng thơm). Người được giải đã vẽ 
một con ngựa có một đàn bướm bay chung quanh những móng 
chân. Điều đó cho thấy họa sĩ Trung Hoa coi trọng sự gợi ý ra Sao. 


Họ rất yêu thiên nhiên: một nhà giữa mùa đông, đêm trăng, 
ngắm tuyết đổ hàng giờ để ghi trong óc những bí ẩn của thiên 
nhiên rôi rán diễn lại trên họa. Họ là thi sĩ, hơi có óc thần bí. Những 
chỗ để trống trên tranh có khi lại hàm nhiều ý hơn những chỗ có 
nét vẽ, nó gợi cho ta tưởng tượng những cảnh sông nước bát ngát, 
thung lũng đây sương mù và những cây cối, nhà cửa sau làn sương 
äũó. 

Đời Tống, Mễ Phế và Tô Đông Pha rất ưa vẽ trúc và sáng lập 
một lối mới là “77 „hân họz”. Chính Tô đã viết một trăm ba mươi 
sáu lời bàn về thư pháp (phép viết chữ), ba mươi ba lời bàn về họa 
pháp, ba mươi sáu lời bàn về mực và mười tám lời bàn về cây bút. 


(1) Trước Tống, môn họa các văn nhân thi sĩ không thích bằng môn thư; đời Tống, 
môn thủy mặc (vẻ bằng mỗi một màu là mực) phổ biến, văn nhân thi sĩ thích nó, 
gởi tâm hôn của họ, cái lí của sự vật vào bức tranh, đưa địa vị của họ lên cao hơn, 
cho nên họa rất được trọng. Vua Huy Tôn đặt họa trên thư là theo sở khiếu 
chung của đương thời. 


63 


Nguyễn Hiến Lê 


Hoàng Đình Kiên, một thi sĩ nổi danh tự nhận là học trò của Tô, viết 
trên một trăm lời bàn về thư pháp và bàn nhiều hơn nữa về họa 
pháp. 


Cơ hồ lí học đời Tống chẳng những ảnh hưởng trong phép tu 
thân xử thế, mà cả trong môn họa nữa. Cũng như đa số các họa sĩ 
khác, Tô chú trọng đến cái “lí” của bức tranh, nghĩa là cái lí của vật 
ông vẽ. Chẳng hạn vẽ một cảnh rừng thu thì ghi được màu sắc của 
lá cây, của trời mây chỉ là việc phụ, việc chính là diễn sao được cái 
tinh thân của thu, cái vẻ thu, để cho người coi tranh bất giác cảm 
thấy mình muốn khoác thêm cái áo tơi nhẹ mà dạo cảnh rồi hít cái 
không khí lành lạnh của thu, cảm thấy khí đz bắt đầu lấn khí đương. 
Hoặc vẽ con cá thì làm sao cho người coi bất giác muốn lội, muốn 
lượn với nó, quậy lên với nó. Như vậy là diễn được cái lí của vật. 


Muốn diễn được cái lí đó, dĩ nhiên phải nhận xét cho đúng các 
chi tiết. Một lần một người phơi tranh ở sân, một mục đồng đi ngang, 
ngắm nghía một bức vẽ hai con trâu húc nhau, rồi lắc đầu cười: “Vẽ 
bậy. Trâu húc nhau thì đuôi luôn luôn quặp vào giữa hai chân sau 
chứ có đâu vềnh lên như vậy”. 

Nhưng vẽ đúng chỉ tiết chưa phải là diễn được cái lí. Vì cái lí 
cảm được mà không nhìn thấy được. Chẳng hạn cái lí của con sếu 
là đứng ở trong đâm, khi thấy có bóng người tiến lại là đã có ý 
muốn bay đi rồi, mặc dầu chưa có một sợi lông, một bắp thịt nào cử 
động. Đông Pha rán diễn được cái đó. Tôi không biết ông diễn được 
không, và diễn cách nào. Ông đã cho môn họa hợp với môn triết. 


6. Khoa học 
Điêu khắc và kiến trúc đời Tống không tiến bộ hơn đời trước, 
không có gì đáng kể, nhưng những phát minh về khoa học khá 
nhiều. 


Theo Lombard - sách đã đấn - thì môn toán, nhất là môn đại số 


64 


Sử Trung Quốc 


rất tấn bộ, nhờ Tần Cửu Thiều, tác giả cuốn Số fw cửu chương. Có 
sách còn nói môn đại số không phải do người A Rập tìm ra mà 
chính là do người Trung Hoa từ đời Đường. Tôi rất tiếc rằng không 
sách nào nói rõ môn đó khác với Đại số học của phương Tầy ra sao? 

Cũng theo Lombard thì năm 1090, Su Song (Tô Tụng?) chế tạo 
được một kiểu đồng hồ thiên văn (horloge astronomique), điêu đó 
chứng tỏ rằng đông hồ chúng ta dùng ngày nay không phải là một 
sáng chế của Âu Tây ở thế kỉ XIV. 

Môn thiên văn cũng tiến bộ về dụng cụ, do đó việc làm lịch 
thường được cải thiện (16 lần trong đời Tống) mà chính xác hơn. 

Các sử gia Trung Hoa ghi ba phát minh lớn của đời sống: Nghẻ 
in, la bàn và thuốc súng. 


Nghề in, họ biết dùng hoạt tự bằng đất sét nung để ¡in bùa, 
nhưng sau bỏ, dùng lại mộc bản. Nhờ nghề ¡in phát triển mạnh, 
nhất là ở Tứ Xuyên, nên sự học rất thịnh, triều đình mở thêm nhiêu 
trường: Thái học (thi tiến sĩ), Luật học, Võ học, Y học, Đạo học... 
Thư viện cũng phát đạt. Đầu Tống có bốn thư viện mà Bạch Lộc 
Động lớn nhất. Từ đó, số thư viện mỗi ngày một tăng. 

La bàn đã có từ xưa. Đời Tống cải thiện thêm nó: Mấy thầy địa 
lí dùng từ thạch (đá nam châm) làm kim chỉ nam để coi đất; rồi ghe 
thuyên bắt chước dùng, nhờ đó mà thuật hàng hải mới phát đạt. 
Thuốc súng (hỏa dược), thời Bắc Tống đã chế ra được nhưng chỉ 
dùng làm pháo, đời Nam Tống mới dùng nó làm chiến cụ. Khi quân 
Kim xâm lăng, “Quân Tống dùng lưu hoàng, và thạch khôi bao 
trong giấy, đốt rồi quăng ra, khói tỏa mù mịt, làm cho địch không 
trông thấy. Về sau khi quân Mông Cổ đánh Biện Kinh, quân Kim 
giữ thành chế ra chấn thiên lôi, gồm một bình thiếc đựng thuốc 
súng, châm lửa thì nổ nghe như sấm. Đó là những chiến cụ đầu 
tiên dùng thuốc súng. 

“Người Kim lại chế ra được thứ súng dùng giấy làm ống trong 


l0) 


Nguyễn Hiến Lê 


đựng hỏa dược. Người Mông Cổ bắt chước phép ấy mà chế ra thứ 
súng lớn nặng 150 cân (..), tiếng nổ vang động trời đất, rồi đem 
dùng đánh thành Tương Dương của Tống”. (Theo Phan Khoang - 
Trung Hoa sử lược, 1958). 

Một phát minh rất có ích cho nhân loại là năm 1014, thời Chân 
Tôn, Vương Đán tìm ra được phép chủng đậu, sau truyền qua Nhật 
Bản, rôi Ý Đại Lợi. Mãi tới năm 1798, người Anh tên là Jenner mới 
phát minh được cách dùng “ngưu đậu” (mủ đậu của con bò), không 
rõ có liên quan gì với cách của Trung Hoa không. 

Sau cùng, tôi phải kể một tác phẩm rất quan trọng của đời 
Tống: Cuốn Mông Khê bút đàm của Thầm Quát. Ông họp một số 
bạn bác học, cùng nhau ghi lại cho đời sau sự phát hiện đầu tiên 
của kim chỉ nam, tả cách in trong buổi đầu, những bản đồ ¡in nổi lên 
và một số vật hóa thạch (ossile) khai quật được. 


Thời đó văn minh Trung Hoa đã đạt tới điểm cao nhất của nó 
rồi, từ thể chế, cách tổ chức triều đình, xã hội, tới triết học, văn học, 
khoa học, mĩ thuật, chiến thuật, lối sống, lối thi cử, tuyển người trị 
dân... đời sau chỉ sửa đổi ít nhiều chứ không ra khỏi cái khung đó. 


7, Phong hóa đời Tống 


Các sử gia phương Tây đều khen đời Tống, Trung Hoa văn 
minh nhất thế giới, hơn Bysance (văn minh Hi Lạp ở phương Đông: 
Constantinople) và Á Rập. 

Tôi nghĩ về sự hùng cường của Trung Hoa đời Tống thua kém 
Â Rập thời Haroun al-Rashid (thế kỉ VIID; về kiến trúc, nghệ thuật, 
Pyzance, Á Rập, Trung Hoa đều có những nét riêng, khó so sánh 
được; về khoa học, triết học, văn học, À Rập không kém Trung 
Hoa; nhưng hai nền văn minh kia có lẽ phải nhường Trung Hoa và 
nghệ thuật sống: Cách ăn ở, y phục trang hoàng, giao thiệp, yêu 
thiên nhiên, sự nhàn nhã... 


66 


Sử Trung Quốc 


Riêng về phong hóa thì tôi cho rằng đời Tống rất cao, hơn 
hắn các đời trước của họ, và cho tới nay, vẫn là nhất thế giới. Có 
thể tôi chủ quan, nhưng đọc lịch sử Trung Quốc, không triều đại 
nào, ngay cả đời Thịnh Đường, làm cho tôi mê bằng khoảng gần 
cuối đời Bắc Tống. Xã hội đó di nhiên cũng như mọi xã hội thời 
xưa, cũng có những vết đen tối, cũng có những ông vua dâm loạn, 
bọn quan lại tham những, những phú thương xa hoa, trụy lạc, mà 
dân chúng lương thiện thì sống cực khổ, bị ức hiếp, những năm bị 
lụt, hạn hán, nông dân chết hằng ức, triệu... Nhưng đời Tống so 
với những đời khác, những bất công đó ít hơn, cho nên sử gia 
phương Tây (WïilI Durant) cho rằng đời đó dân Trung Hoa sung 
sướng nhất. Quan lại được tăng lương, quân lính được trả lương - 
lần đầu tiên trong lịch sử. 


Đời Tống không có một ông vua nào tàn bạo, gần như không 
bị cái nạn ngoại thích và hoạn quan lấn quyền, hoành hành; mà có 
được ba bốn ông vua thương dân: Chân Tôn, Nhân Tôn, Anh Tôn... 
Các ông đó đều tiết kiệm, sống giản dị, có ông bận áo vải, không 
đám ăn món hến vì tốn tiền quá; ông nào cũng hiếu hòa, trọng văn 
hơn vỡ, muốn tránh nạn binh đao cho dân, biết rằng hễ gây chiến 
thì dù thắng cũng chết nhiều dân, rất tốn kém, cho nên chịu nhượng 
bộ rợ Liêu và rợ Kim, nộp cống cho chúng vàng, bạc, tơ lụa để được 
yên ổn. Họ không có tài kinh luân mà lại thiếu khí phách, nhút nhát 
tới mức dân uất ức muốn rửa nhục, mà họ không dám, rốt cuộc 
cũng vẫn mất nước. Đó là tội lớn nhất của họ, họ quá nghe lời bọn 
nịnh thần phản quốc như Thái Kinh, Lí Bang Ngạn, Tần Cối (Nam 
Tống). 

Nhưng cũng có ông như Thân Tôn mới hai mươi tuổi đã quyết 
tâm biến chính, cải tổ lại hết cho dân đỡ khổ, quốc khố đỡ rỗng, tin 
dùng Vương An Thạch làm tể tướng, luôn tám năm, cải tổ lại chính 
quyên và kinh tế. Triêu đình thời ông có cả hai đảng tân (Vương An 
Thạch) và cựu (Tư Mã Quang), thay nhau nắm chính quyền, tuy 


67 


Nguyễn Hiến Lê 


chống đối nhau mà hai người lãnh đạo Vương và Tư Mã nhã nhặn 
với nhau, không khí còn tốt hơn chế độ dân chủ có hai đảng thiên 
tả, thiên hữu ngày nay ở Tây phương nữa. Không có sự đàn áp 
nhau. Mãi đến triều sau, triêu Triết Tôn, Chương Đôn thay Vương 
An Thạch, mới có vụ đày hàng trăm đại thần phe cựu (như Tô Đông 
Pha) đi xa, rồi tới vụ bỉ ổi nhất là dựng bia, khắc tên làm nhục hàng 
mấy trăm người trong đảng cựu thời Nguyên Hựu. Nhưng bia chỉ 
dựng được ba năm rồi bị hủy. 

Vua thì như vậy. Còn đại thần thì cả hai phe đều có những 
người đức độ, nhất là trong phe cựu. Phe tân thì Vương An Thạch 
sống rất bình dị, rất ham đọc sách, cương quyết nhưng nhã nhặn, 
biết thương kẻ nghèo: Một người tải lương, lỡ để đắm thuyên, phải 
bán vợ cho bà Vương lấy 900 đông để bồi thường; Vương hay, cho 
chị ta về với chồng và trả lại cho 900 đồng. 


Phe cựu thì Phạm Trọng Yêm làm tể tướng mà sống đạm bạc, 
bữa cơm không có hai thứ thịt, vợ con bận toàn đồ vải; Tư Mã Quang 
suốt mấy chục năm cặm cụi viết bộ sử 7w fz‡ tuông giám, hôi chưa 
có con, vợ cưới nàng hầu cho, ông đuổi đi, Tô Đông Pha thì thời bị 
biếm, làm một chức quan nhỏ, phải hái hoa cúc ăn cho đỡ đói, phải 
làm ruộng, làm vườn. 

Tô rất thương dân, quyên tiên lập một qui giúp các gia đình 
nghèo sinh con gái để họ đừng giết con khi mới sanh; ông giỏi trị 
dân mà cũng giỏi về thủy lợi, đào kinh, đắp đê, làm máy đưa nước 
suối lại thành thị, tổ chức việc phòng hỏa hoạn... 

Điểm đặc biệt nhất, phương Tây không có, là các vị đại thần đó 
đều đậu tiến sĩ, học rộng, văn thơ hay (vị nào cũng có những bài từ 
lưu truyền lại đời sau), có vị lại giỏi về thư, họa nữa, như Tô Đông 
Pha. Mà họ yêu cảnh thiên nhiên làm sao! Tây Hồ ở Hàng Châu nổi 
tiếng với thập cảnh một phần là nhờ công Bạch Cư Dị đời Đường, 
nhất là Tô Đông Pha đời Tống sửa sang tô điểm, ngâm vịnh. 


68 


Sử Trung Quốc 


Họ dám can gián không sợ chết, như Tư Mã Quang chín lần 
dâng sớ can Thân Tôn đừng biến pháp, mạnh bạo vạch những chỗ 
sai lâm của chính sách, cảnh khổ của dân chúng, lại nhiều lần can 
Vương An Thạch nữa; Thần Tôn và Vương tuy không theo nhưng 
vẫn trọng ông; và khi Triết Tôn kế vị Thần Tôn, bỏ tân pháp thì ông 
lên làm tể tướng, không hề thủ oán bọn tân pháp. 


Chương Đôn, thay Vương An Thạch, là kẻ tàn ác nhất thời đó, 
không coi sinh mạng ai ra gì cả, đày bạn là Tô Đông Pha hồi ấy đã 
lục tuần từ Hoa Bắc xuống đảo Hải Nam, một nơi còn man rợ; lại 
sai dựng bia Nguyên Hựu (coi trên) mà người đứng đầu bảng cũng 
chính là Tô; vậy mà khi triều đình bỏ tân pháp, Tô được tha về, con 
trai của Chương sợ Tô còn hiểm khích với cha mình, viết thư xin Tô 
tha thứ cho cha, Tô đáp đại ý rằng: Ông và Chương Đôn chính kiến 
khác nhau, mà tỉnh thân hữu không bao giờ giảm, đừng nên lo gì 
cả, mà cũng đừng nhắc chuyện cũ làm chỉ. Tô còn an ủi Chương 
Đôn nữa. Đúng là dĩ đức báo oán. 


Các bà lớn, tư cách cũng rất xứng đáng với chồng, họ biết xét 
người, thấy kẻ nào xấu thì khuyên chồng nên xa lánh (trường hợp 
Tô Đông Pha); họ chiều chồng một cách tế nhị như vợ Tư Mã 
Quang, vợ Vương An Thạch; biết an ủi chồng như vợ Tô Đông 
Pha: Có hồi Tô buồn vì bị biếm, nghèo túng, trông thấy con cái 
nheo nhóc, phàn nàn với vợ: 


— Coi chúng ủ rũ thấy tội không? 


(1) Hỏi Tư Ma Quang còn làm một chức quan nhỏ, người vợ thượng cấp của ông thấy 
vợ chồng ông ăn ở với nhau mấy năm mà chưa có con, bàn với bà tự ý kiếm cho 
ông một nàng hầu mà không cho ông hay. Ông không hè để ý đến thiếu nữ đó, 
cơ hồ không biết có nàng ở trong nhà. Bà tưởng chồng còn ngượng vì có mình, 
một buổi tối xin phép chồng đi đâu đó, và bảo nàng hầu đợi mình đi rồi thì trang 
điểm rồi vào phòng ông. Khi Tư Mã Quang thấy nàng vào, ngạc nhiên hỏi: “Bà đi 
vắng mà sao dám vào đây?” rồi đuổi nàng ra. 


69 


Nguyễn Hiến Lê 


Bà bảo: 

- Chính mình mới ủ rũ, sao cứ ngồi mãi một chỗ mà sâu muộn 
suốt ngày như vậy? Lại đây, em để dành được vò rượu, em rót mình 
uống. 


Ông hơi thẹn rằng mình không có được tinh thần cao như vợ, 
khen bà là hiền. 


Ngay vợ bé của Tô, nàng Triêu Vân, vốn là một ca nữ thông 
minh mà về ở với ông, hết sức chiêu chuộng ông tới nỗi bạn bè của 
ông cũng phải khen bà là Phật Bà Quan Âm. 

Cao hơn cả, Tuyên Nhân hậu, vợ Anh Tôn, khi Thần Tôn là 
con, băng rồi, cháu còn nhỏ là Triết Tôn lên nối ngôi, bà săn sóc, 
dạy dỗ rất kĩ (nhưng Triết Tôn lớn lên vẫn thiếu tư cách); bà lại phải 
thính chính, vừa nghiêm vừa khoan, có đức độ, sáng suốt, khiến 
những đại thần như Tư Mã Quang, Tô Đông Pha đêu kính phục. 

Thời đó, dân chúng thiếu học mà cũng biết quí kê sĩ. Các cô lái 
đò trên Tây Hồ chỉ nghe tiếng Tô Đông Pha mà cũng ngưỡng mộ 
ông, tranh nhau đưa đò cho ông bà, khi ông được lệnh phải đổi đi 
nơi khác thì dân chúng Hàng Châu dựng bàn thờ xin triều đình cho 
ông ở lại; rồi khi hết hạn bị đày ở Hải Nam, ông trở về miên Bắc, thì 
thuyên ông tới đâu, dân chúng hai bên bờ ra đón ông, thuyền ngừng 
lại thi họ xin ông viết cho mấy chữ làm kỉ niệm. Nói chỉ tới bạn bè 
ông nữa: Trong khi ông bị đày, có người - một đạo sĩ - đi hai ngàn 
cây số để thăm ông, chơi với ông một tháng; khi được tin ông về thì 
từ Bắc xuống tận Nam để đón ông. 

Vua quan thường khiếp nhược, nhưng dân chúng thì anh dũng, 
mấy lần học sinh và nông dân dâng thỉnh nguyện xin triều đình để 
cho họ quyết chiến với Liêu, Kim, mà triều đình không chịu. 

Khi Mông Cổ xuống tới miền Nam, họ chiến đấu một cách 
tuyệt vọng, điên cuồng, như vụ Juining - fur; hằng trăm hằng ngàn 


Z0 


Sử Trung Quốc 


người chết theo vua cuối cùng của Tống. Suốt từ Trung Quốc tới 
châu Âu, dân tộc Hán là dân tộc chống cự với Mông Cổ lâu hơn hết, 
nên sự thất bại của họ không phải là một sự nhục. 


Cô Hồng Minh, một học giả Trung Hoa bảo nên văn minh nào 
đào tạo được những người cha mẹ, vợ chồng, con cái, những công 
dân tốt nhất, thì nền văn minh đó tốt đẹp nhất. Tôi cho tiêu chuẩn 
đó đúng, và dân tộc Trung Hoa đời Tống, mặc dâu yếu, nghèo, 
đáng được gọi là văn minh nhất thế giới. Quí nhất là bình dân của 
họ cũng biết ngưỡng mộ triết gia và nghệ sĩ; mà những ông quan 
liêm khiết, thương dân như con thì dân cũng coi họ như cha. Đó là 
ảnh hưởng của Nho giáo. 


Z1 


Nguyễn Hiến Lê 


W2 


Sử Trung Quốc 


PHẦN III 


THỜI QUÂN CHỦ 
(tiếp) 


Giai đoạn sau 
Hán suy, Hồ mạnh 


t3 


Nguyễn Hiến Lê 


CHƯƠNG IV 


DƯỚI SỰ THỐNG THỊ CỦA 
MÔNG CỔ NHÀ NGUYÊN 
(1277-1867) 


Tống Quan 

Tới đây chúng ta bước vào một giai đoạn mới của lịch sử Trung 
Hoa mà có sử gia (Lombard cho là đời ổn định (atabilisation), nghĩa 
là quốc gia Trung Hoa từ nay không còn những cảnh loạn lạc, chia 
rẽ, phân tán thành cả chục nước như thời Nam Bắc Triều (cuối 
Hán), thời Ngũ Đại (cuối Đường) hoặc ít nhất cũng làm hai, ba 
nước như thời Tam Quốc và thời Tống; có sử gia (Eberhard) lại cho 
là £hời Cận đại của lịch sử Trung Hoa có thể so sánh với thời Cận 
đại của Âu Tây, vì ở Trung Hoa giai cấp sĩ tộc giàu có và cằm quyên 
bây giờ mạnh lên, hơi giống giai cấp bourgeoisie ở phương Tây. Tôi 
nói bơi giống và chính Eberhard cũng nhận rằng phải tới sau cách 
mạng Tân Hợi (1911), Trung Hoa mới thực sự có giai cấp bourgeoi- 
sie hoàn toàn dự vào những hoạt động chính trị. 


¡4 


Sử Trung Quốc 


Chúng tôi đứng về một phương diện khác mà xét thì thấy ba 
triều Nguyên, Minh, Thanh là thời suy của dân tộc Trung Hoa, đá 
tộc Háø. Lịch sử Trung Hoa là lịch sử một dân tộc văn minh rất 
sớm, mở mang được một bờ cõi rất rộng, ở sát nách các dân tộc du 
mục, hiếu chiến phương Bắc (Đông và Tây), và suốt hai ngàn rưỡi 
năm, tới cuối đời Tống, chỉ là một cuộc tranh đấu để sinh tồn giữa 
họ với các rợ đó. Cuộc tranh đấu bất tuyệt và thật gay go: Hễ dân 
tộc Trung Hoa thịnh lên (đầu Chu, đâu Hán, đầu Đường) thì các rợ 
phải lùi về các cánh đồng cỏ của họ, đợi lúc Trung Hoa suy thì lại 
từng đoàn, từng đoàn phi ngựa qua cướp bóc, chiếm lúa gạo, của 
cải, đất đai. Cuối đời Hán chúng đã len lỏi vào làm chủ được một 
phần Hoa Bắc trong hai thế kỉ rưỡi. Đường mạnh lên, đuổi chúng 
đi, cuối Đường chúng trở lại, làm chủ được già nửa Hoa Bắc trên 
nửa thế kỉ, rôi lại rút đi, nhưng không rút đi hết, một phần Hoa Bắc 
vẫn còn thuộc rợ Liêu và rợ Kim đã Hán hóa khá nhiều, có thể chế, 
có tổ chức mạnh, rồi tới cái mức Tống tuy đã thu lại được ba phản 
tư non sông, mà không bứng chúng đi được, phải chịu lép, nhận 
chúng như nước đàn anh, nộp cống (thực ra là thuế hàng năm) cho 
chúng. Sau cùng, một rợ khác, rợ Mông Cổ diệt được Liêu và Kim, 
rôi diệt luôn cả Tống nữa. Lân này là lân đầu tiên dân tộc Hán hoàn 
toàn mất chủ quyên, toàn cõi non sông Trung Hoa nằm dưới gót 
ngựa Mông Cổ trong non một thế kỉ: 90 năm (1277-1367). 


Qua đời sau, đời Minh, dân tộc Trung Hoa đuổi được rợ Mông 
Cổ đi, giành lại độc lập trong 276 năm (1368-1644), rồi lại bị rợ Mãn 
Châu thống trị 267 năm (1644-1911). Vậy là trong 633 năm (1277- 
1911) dân tộc Trung Hoa chịu sự thống trị của các rợ 357 năm, chỉ 
tự chủ được 276 năm. 

Vì vậy tôi gọi thời đại Nguyên, Minh, Thanh là thời suy của dân 
tộc Hán. Suy chẳng những vì mất chủ quyên rất lâu, mà còn vì về 
văn hóa, tuy vẫn tiến bộ được ở vài điểm, nhưng không còn rực rỡ 
bằng Đường, Tống nữa. 


f9 


Nguyễn Hiến Lê 


A. CHÍNH SÁCH CỦA MÔNG CỔ 


1. Chính sách chung của các rợ 

— Họ luôn luôn đợi lúc Trung Hoa suy, có nội loạn mới tấn công 
mà tấn công thì dùng những người Trung Hoa ở miền biên 
giới làm cố vấn, dắt dẫn; 

- Chiếm được đất rồi, họ dùng chính sách chia để trị: chia rẽ 
giống này với giống khác, giới này với giới khác; 

- Họ phải dùng người Hán để thu thuế, cai trị người Hán; nếu 
có thể được, họ dùng ngoại nhân (như các rợ đã Hán hóa, 
thương nhân A Rập, Hồi Hỏi...). 

- Văn minh họ kém, thường họ không có chữ viết; nên họ phải 
theo chế độ, văn minh Trung Hoa, ngay đến tên triều đại, 
miếu hiệu, niên hiệu, cũng dùng tên Trung Hoa. 

— Lâu rồi thì họ Hán hóa, mất tinh thân hiếu chiến, ham hưởng 
lạc, mà suy nhược, bị người Hán quật lại, đuổi đi; lúc đó đất 
đai của họ thành đất đai của Hán, người Hồ nào ở lại thì 
thành người Hán, do đó tổ quốc Trung Hoa lại rộng thêm, 
đông dân thêm); 

- Họ biết vậy, nên có rợ như Liêu, giữ một phần đất ở ngoài 
Vạn lí trường thành, không cho Hoa hóa, để khi bị đuổi khỏi 
Trung Hoa thì họ trở về đó. 


2. Kì thị Trung Hoa 
Mông Cổ cai trị Trung Hoa cũng theo chính sách đó, nhưng 
cực kì tàn nhẫn, không kém bọn thực dân da trắng đối xử với dân 
bản xứ da đen ở Nam Phi ngày nay. 
Hỏi Hốt Tất Liệt mới lên làm vua Trung Hoa, đổi quốc hiệu là 
Nguyên, tức Nguyên Thế Tổ, một viên thượng thư Mông Cổ khuyên 


¡6 


Sử Trung Quốc 


ông ta: “Tụi Trung Hoa này không ích gì cho chúng ta hết, nên đuổi 
hết chúng đi, dùng ruộng của chúng để làm cánh đồng cỏ nuôi 
ngựa”. Một viên thượng thư khác đưa ý kiến: “Phải tận diệt năm gia 
tộc lớn nhất của Trung Hoa để chúng khỏi cảm đầu phong trào 
chống lại chúng ta”. 


Cũng may Thể Tổ không nghe lời họ mà nghe lời một cựu tể 
tướng Khiết Đan tên là Da Luật Sở Tài, dùng người Trung Hoa 
trong việc trị nước. Ông ta hiểu rằng không thể cai trị người Trung 
Hoa như cai trị các dân tộc khác trong đế quốc, cho nên ông tách 
Trung Hoa ở phía dưới Trường Thành thành một nước riêng, có 
chế độ riêng; còn phần ở phía trên Trường Thành, tuy cũng thuộc 
về ông, nhưng vẫn theo chế độ cũ của Mông Cổ, phong tục Mông 
Cổ. Ông lại bỏ kinh đô cũ Karakorum mà lập Đại đô ở Bắc Kinh 
ngày nay, mặc dâu Karakorum thời đó là nơi tụ họp gân đủ các 
giống người từ Đông qua Tây. 

Nhưng ông đặt ra những luật kì thị chủng tộc, điều mà từ trước 
chưa hề thấy ở Đông Á. Xã hội chia làm bốn hạng người: Đứng đầu 
là „gười Mông Cổ, nhiều đặc quyên nhất; rồi tới các dân tộc không 
phải là Hán ở Trung Á, như Khiết Đan, Ủy Ngô Nhi, Tây Tạng... mà 
văn hóa và huyết thống, phong tục gân với Mông Cổ; hạng này gọi 
chung là “sốc 7c” được hưởng một số đặc quyền, hạng thứ ba là 
người Hán ở phía Bắc mà họ cho là đã đồng hóa ít nhiều với các rợ, 
đáng tin cậy một chút, cuối cùng là #„gwời Háø ở miền Nam bị kì thị 
nhất vì đã chống lại họ mạnh nhất. 

Đó là về giống người, về giai cấp trong xã hội thì họ chia làm 
mười: 1 - Qøz lớn ở triều đành (đều là người Mông Cổ), 2 - Quan 
phô ở địa phương, 3 - Lạt ma (thầy tu Tây Tạng), 4 - Đạo sĩ, 5 - Y sĩ, 
6- Thợ uù người làm tiểu công nghệ, 7 - Thợ săn, 8- Làm các nghè họ 
cho là đáng bhinh như con hát, 9 - Nhà #ho, 10 - Ăn mày. 


Mới đầu người Trung Hoa Bắc và Nam không được thi cử, 


lấy 


Nguyễn Hiến Lê 


không được lãnh một chức gì dù là nhỏ, trong chính quyên. Về sau 
họ được thi, nhưng phải thi riêng, không được thi chung với người 
Mông Cổ và các người sắc mục. Nếu họ đậu tiến sĩ thì tên nêu trên 
một bảng riêng ở bên trái, bảng bên phải dành cho người Mông Cổ 
và người sắc mục. Dĩ nhiên hai hạng người sau dù bài kém cũng 
được tuyển. Gần đây Hoa lục cũng dùng lối phân biệt đó đối với thí 
sinh trong giai cấp vô sản, và nước ta hiện nay cũng vậy©Đ, Sau 
cùng người Hán nào được bổ dụng thì bắt buộc phải học tiếng Mông 
Cổ, và theo đạo Hồi, ít nhất là bề ngoài, đạo mà Mông Cổ che chở. 

Có thời, người Hán bắt buộc phải bỏ y phục cùng cổ tục, ăn 
mặc theo rợ Hỏ, cài áo bên trái, tay hẹp, tóc thả xuống sau lưng. 

Luật pháp đối với họ rất khắt khe: Không được có vợ Mông Cổ 
hoặc sắc mục. Mắc tội ăn cắp thì người Mông Cổ chỉ bị phạt vạ, còn 
người Hán thì lần đầu bị xâm vào cánh tay bên trái, lần thứ nhì vào 
cánh tay bên mặt, lần thứ ba vào cổ để mọi người trông thấy. Nếu 
giết một người Mông Cổ hay sắc mục thì người Hán phải chịu tử 
hình và gia đình phải chịu phí tổn ma chay - dĩ nhiên là nặng - cho 
thân nhân người chết. Trái lại, kẻ bị giết nếu là Trung Hoa mà kê 
sát nhân là người Mông Cổ hay sắc mục thì có thể viện lẽ là trong 
cơn say rượu hoặc trong lúc tranh luận hăng quá, lỡ tay, và chỉ bị 
phạt và hoặc cùng lăm là đày ra biên giới. 

Ruộng, ngựa của người Trung Hoa, Mông Cổ muốn chiếm thì 
chiếm. 

Một sắc lệnh ban hành năm 1337 cấm người Trung Hoa giữ khí 
giới, vậy là họ không thể săn bắn được vì cung, tên cũng là khí giới. 


3. Nhưng tiếp đón mọi dân tộc 


Điêu làm xáo trộn phong tục và xã hội Trung Hoa nhất là chính 


(1) Tác giả viết trước năm 1984 nay đã bỏ (BT). 


r8 


Sử Trung Quốc 


sách coi trọng công thương, mà ức sĩ, đặt kẻ sĩ ở cuối thang xã hội, 
chỉ trên bọn ăn mày, khiến kẻ sĩ có tư cách không chịu hợp tác với 
họ, một số vô rừng ẩn dật, và gặp thời cơ thì cảm đâu phong trào 
phản Mông. 

Vậy Mông không muốn dùng Hán mà Hán cũng không muốn 
hợp tác với Mông, do đó người Mông vốn chủ quan chiến tranh, 
không biết cai trị, phải dùng nhiều quan lại ngoại nhân, tạo nên 
một chế độ siêu quốc giới (cosmopolite) như người Ý Marco Polo 
cai trị Dương Châu (coi ở sau), một người Ả Rập cai trị Vân Nam 
(do đó mà ở Vân Nam Hồi giáo thịnh hơn các tỉnh khác). 


Đế quốc Mông Cổ lan từ Đông Á, qua Trung Á, tới Nga và một 
phân Tây Âu, nên sự giao thông từ Trung Hoa qua châu Âu rất yên 
ổn, dễ dàng, và lần đầu tiên trong lịch sử, Đông Tây tiếp xúc thẳng 
với nhau. Trong một thế kỉ, từ 1240 tới khoảng 1340, người Âu qua 
Hoa Bắc (mà họ gọi là Cathay) bằng nhiều đường: từ phía Nam 
nước Nga băng qua những cánh đồng cỏ mênh mông của Trung 
Á, đường đó khó đi nhất, hoặc vượt Hắc hải, rồi theo con đường 
chở lụa của thời trước, qua những ốc đảo ở Trung Á, đường này dễ 
đi, hết thảy các thương nhân đều dùng; hoặc do đường biển tới 
Syrie rôi từ đó tới Bagdad, vô Trung Á. Còn một điều nữa, dùng 
biển vượt Ấn Độ Dương, tới Nam Á rồi lên Quảng Châu. Đường 
này người Âu ít dùng vì thường bị người Ả Rập chặn. 

Thời nhà Nguyên, Cảnh giáo hơi phát đạt ở Trung Hoa, vì mẹ 
của Hốt Tất Liệt, và có lẽ một Đại Hãn (vua Mông Cổ) nữa theo đạo 
đó. Tại nhiêu miên Trung Hoa có tín đồ Cảnh giáo và một số làm 
quan cho nhà Nguyên. 

Sau Cảnh giáo tới Công giáo. Giáo hoàng La Mã bốn năm lần 
phái sứ thân tới triều đình Nguyên để kết thân, xin mở giáo đường, 
để truyền giáo. Hai sứ thần quan trọng nhất là tu sĩ John 
Hontecorvino và tu sĩ Odoric of Marignolli, cả hai đêu là người Ý tu 


¡9 


Nguyễn Hiến Lê 


theo dòng Saint Francois d?Assise. Họ đều được vua Nguyên tiếp; 
chính sách của Mông Cổ là mở rộng biên cương cho mọi tôn giáo, 
mọi người ngoại quốc vô và dùng họ trong công việc buôn bán, cả 
trong việc hành chính nữa. Họ chỉ kì thị người Trung Hoa thôi. 


Họ có nhiều cảm tình với người Ả Rập, cho dựng nhiều giáo 
đường Hồi, năm 1250 dùng một người Á Rập làm viên quản đốc tối 
cao các tàu buôn ở miền Phúc Kiến. 

Người ngoại quốc được trọng dụng nhất là Marco Polo, mà tập 
du kí nhan đề là Le L0re de Marco Polo et des merUeilles đAsie 
(Cuốn sách của Marco Polo oề các bà quan của châu Á) làm người 
Âu thời đó chóa mắt vẻ phương Đông, thành một tác phẩm bất hủ 
(hiện nay vẫn còn nhiều người đọc) ảnh hưởng rất lớn, mở đầu cho 
cuộc trao đổi vật chất và tinh thần giữa Đông Tây, việc phổ biến 
thuật làm giấy, nghẻ in, cách dùng thuốc súng... ở phương Tây. 

Thời đó vào thế kỉ XII, hai thương nhân Ý ở Venise (một trung 
tâm thương mãi quan trọng trên bờ Địa Trung Hải), Maffco và Nicolo 
Polo chở nhiều đồ trang sức và bảo ngọc lại bán ở Constantinople. 
Bán có lời, họ vượt biên giới vào đất Mông Cổ để tiếp tục làm ăn. 
Một viên quan Mông Cổ mời họ theo ông ta tới Bắc Kinh, vua Mông 
Cổ thích bảo ngọc lắm, sẽ mua cho. Họ nghe lời, tới Bắc Kinh, được 
Hốt Tất Liệt tiếp và nhờ mang một bức thư về trình lên Giáo hoàng. 


Giáo hoàng Grégoire X lại phái Nicolo đem bức thư trả lời về 
Trung Hoa. Lân này Nicolo dắt theo em là Maffco và con trai là 
Marco mới 17 tuổi. Cả ba đều được triêu đình Mông Cổ tiếp đãi 
long trọng, và thanh niên Marco rất thông minh, khéo léo, được 
vua Mông Cổ mến, tin, giao cho nhiều việc (như nhận xét về địa 
hình), sau cùng cho một chức quan trọng ở Dương Châu (có sách 
nói là chức Thái thú, có sách bảo là coi việc khai thác và bán muối). 

Marco ở Trung Quốc 17 năm, sau nhớ quê hương, xin về. Vua 
Mông Cổ bằng lòng và phái chàng đưa một công chúa Mông Cổ đã 


30 


Sử Trung Quốc 


hứa gả cho vua Ba Tư. Sau 18 tháng lênh đênh trên biển họ mới tới 
vịnh Ba Tư, đưa công chúa lên bờ rồi, Marco tiếp tục lại 
Constantinople về tới Venise năm 1295. Ông kể những kì quan ở 
Trung Hoa cho người đồng hương nghe, bảo vua Mông Cổ mỗi 
năm thu được từ 10 đến 15 triệu đồng tiền vàng, thân dân có tới 
mấy chục triệu, cái øì cũng tới số triệu, không ai tin ông mà còn 
mỉa ông là nói láo, gọi ông là “ejZ tiêu”. Ít lâu sau, ông bị bắt làm tù 
binh trong một trận giữa Venise và Gênes; và ở trong khám ông kể 
lại hồi kí cho một người chép lại thành cuốn «2# kí của Mazco Polo”. 


Ngoài ảnh hưởng của đạo Hồi, đạo Ki Tô, còn phải kể thêm sự 
cống hiến của các dân tộc phương Bắc (Khiết Đan, Kim, Mông 
Cổ), nhất là Tây Tạng: Tu viện Lạt Ma giáo được dựng lên, một tu sĩ 
Tây Tạng, Phagepa, Trung Hoa phiên âm là Bát Tư Ba tạo cho Mông 
Cổ một thứ chữ viết tượng thanh (phonétique) khác hắn chữ Trung 
Hoa. Một kiến trúc sư xứ Népal (Ấn Ðộ) xây dựng lại một ngôi đên. 


Rồi những kĩ thuật nói về đồ sứ (đỏ Cloisonné: 7ƒ bảo?), về 
cách dệt thảm, cách nấu rượu, cả về thiên văn học, về môn vẽ bản 
đỏ, Trung Hoa cũng rút kinh nghiệm được của Á Rập. Vì vậy mà 
Lombard bảo Trung Hoa đời Nguyên là một cái “lò ăø hóa” (crenset 
culturel), và Simon Leys trong b7 c¿o¡is (Paris 1975) bảo 
nếu nhà Minh và nhà Thanh biết theo chính sách “k&bø¡ gwaøw” (mở 
cửa) đó thì Trung Hoa đã tiến bộ như phương Tây rồi. 


Người Trung Hoa không phải chỉ tiếp thu mà thôi. Họ cũng 
truyền bá văn hóa của họ qua phương Tây bằng những con đường 
từ Đông qua Tây. Thời Mông Cổ toàn thịnh, có hàng ngàn thương 
nhân Trung Hoa túa ra khắp nơi trong đế quốc Mông Cổ, tới Nga, 
Ba Tư, Mésopotamie (miền Lưỡng Hà). Các dân tộc đó học được 
của họ thuật chế tạo thuốc súng, nghề in, cách dùng giấy bạc, cách 
dùng thuốc trị bệnh, những phát minh về y khoa. Mà thương nhân 
ngoại quốc tới Trung Hoa cũng rất đông: riêng Tràng An có tới 
2.000 thương điểm của ngoại nhân. 


ðl 


Nguyễn Hiến Lê 


Nhiều kĩ sư Trung Hoa giúp Mésopotamie trong việc thủy lợi; 
một nhà bác học A Rập, Rashid ud-Din, giao thiệp với y sĩ Trung 
Hoa và viết một cuốn truyền bá y học Trung Hoa tại Tây A. 

Văn minh Trung Hoa sở dĩ được truyền bá rộng như vậy chính 
là nhờ Mông Cổ. Trong cái họa cũng có cái phúc. 


4. Tính mở mang thêm đế quốc 

Đế quốc của Nguyên đã mở rộng lớn quá rồi mà Hốt Tất Liệt 
vẫn muốn mở mang thêm ở Đông Á. 

Trước hết là chiến tranh xâm lăng Nhật Bản (1281). Chẳng 
may cho Mông Cổ, hạm đội của họ chưa đổ bộ lên đất Nhật thì bị 
giông tố phá tan tành. Trong chiến tranh đó, dân Trung Hoa phải 
đóng tàu và bị bắt lính. Nếu trận đó mà thắng, Mông Cổ chiếm 
được Nhật thì rất có lợi cho Trung Hoa; họ được thêm một thị trường. 
Thua trận đó, Hốt Tất Liệt vẫn chuẩn bị để vượt biển một lần nữa, 
nhưng từ năm 1284 họ lo xâm chiếm Việt Nam nên tạm gác Nhật 
Bản lại. 


Hai lần họ đưa quân qua nước ta (thời vua Trần Nhân Tôn), hai 
lần họ đại bại, từ 1285 đến 1288, Hưng Đạo vương tuy thắng họ, 
nhưng xử nhũn, sai sứ câu hòa, chịu nộp cống. Họ đòi vua Nhân 
Tôn phải qua châu ở Bắc Kinh, vua kiếm cớ thoái thác. Việc lằng 
nhằng chưa ngã ngũ thì Hốt Tất Liệt chết và vua kế vị là Thành Tôn 
bãi binh luôn. 

Họ lại đem đại đạo hùng binh qua ngã Vân Nam để xâm lăng 
Miến Điện, năm 1287, chiếm được Pagan rồi cũng phải rút về. 

Năm 1292-1293 họ dùng hải quân tân công Java, cũng thất trận 
nữa. 

Theo Lombard, các học giả phương Tây còn đương tìm hiểu 
do nguyên nhân sâu xa nào họ thành công ở Trung Hoa mà thất bại 
ở Đông Nam A. 


32 


Sử Trung Quốc 


Có điều này đáng để ý trong những chiến tranh đó là họ dùng 
nhiều tướng, nhiều lính Trung Hoa, chiến thuyên đều do dân Trung 
Hoa cung cấp hết. Có thể người Trung Hoa cũng mong cho họ 
thành công. Nếu họ chiếm Nhật Bản, Java, Miến Điện thì dân Trung 
Hoa kiểm soát được những đường thương mãi miền đó và ngoại 
thương sẽ rất phát đạt, mà chưa biết chừng khi họ bị trục xuất ra 
khỏi Trung Hoa thì nhà Minh sẽ nối họ làm chủ Nhật, Miến, Java. 


ð. Chế độ chính trị 


Dân tộc Mông Cổ gồm khoảng 2 triệu rưỡi người, một số lớn ở 
lại tổ quốc miền Hắc Long Giang, một số rải rác từ Đông qua Tây 
tại các Hãn quốc (Ð riêng ở Trung Hoa có nhiều lắm là một triệu 
người (kể cả các người Khiết Đan, Nữ Chân... anh em với Mông 
Cổ), quân đội lúc đâu độ 250.000 người. Hốt Tất Liệt không thể diệt 
hết người Trung Hoa hoặc di cư họ hết đi nơi khác được để biến 
Trung Hoa thành những đông cỏ, thì tất nhiên phải giữ nên văn 
minh nông nghiệp của Trung Hoa, và theo chế độ Trung Hoa thì 
mới cai trị được. Theo chế độ Trung Hoa tức là theo đạo Khổng, 
theo tổ chức xã hội cùng văn hóa Trung Hoa. Như vậy là bắt đầu 
Hoa hóa rồi. 


- Về hành chánh, nhà Nguyên theo chế độ Đường, Tống, triều 
đình gồm cả ba cơ quan phân lập: Trung thư tỉnh coi về chính vụ, 
Khu mật vụ coi về quân vụ, ngự sử đài lãnh nhiệm vụ giám sát. 

Ở địa phương thì có một sự thay đổi. Các thời trước, địa phương 
chỉ có lộ, phủ, châu, nhà Nguyên chia lại Trung Hoa thành 12 miền 
rất rộng, như miền Hà Nam, Hồ Bắc, An Huy, Giang Tô ngày nay. Sự 
tổ chức về hành chánh của mỗi miền cũng như cơ quan trung thư 
tỉnh ở trung ương, vì vậy mỗi miên gọi là thập nhị hònh trưng thư tỉnh, 
tuy #c thuộc ưng ương, nhưưng quyền rất lớn. Dưới hành trung thư 


(1) Nước của Khả Hãn (vua Mông Cô). 


S3 


Nguyễn Hiến Lê 


tỉnh có lộ, phủ, châu, huyện... như trước. Đó là nguồn gốc của chế độ 
hàng tỉnh đời sau, mà cũng là bước đầu của sự khuếch trương trung 
ương chính quyên tới toàn cõi đế quốc. Trung Hoa và Việt Nam ngày 
nay đều theo chính sách đó. 

- Về Binh chế, có thể chia làm hai bộ: Ở triêu đình là quân túc 
vệ, ở địa phương là quân trấn thủ. Quân túc vệ trực thuộc nhà vua 
hoặc một đại thân do lệnh nhà vua. 


Quân trấn thủ thuộc Khu mật vụ phân phối. Quân đội Hoa Bắc 
đưa xuống ở Hoa Nam vì Mông Cổ không tin người miền Nam. 

Kỉ luật rất nghiêm, từ trên xuống dưới, hễ bất tuân lệnh thì đêu 
bị trừng trị nặng. Khi gặp kẻ thù, họ tấn công liền, mỗi kị binh bắn 
ba bốn mũi tên, nếu không phá được quân địch thì họ rút lui, nhử 
cho địch trở lại, ba mặt đánh vào địch. Họ có nhiều mưu, có một tổ 
chức chặt chẽ, khí giới rất tốt, đã biết dùng đại bác nhỏ để công 
phá thành địch. 

— Học 0à thi 

Ở kinh đô có các trường Quốc tử học, Y học, Âm đương học. 

Quốc tử học chia làm ba loại: Mông Cổ học, Hán học, Hồi học. 
Mông Cổ quốc tử học dạy cả toán học, dùng bộ Thông giảm tiết yếu 
của Trung Hoa dịch ra tiếng Mông Cổ để dạy. Hán học Quốc tử học 
dạy hiếm binh, Tứ thư, Ngũ binh... mỗi năm thì, được điểm cao thì 
lên cấp trên. Hồi Quốc tử học dạy Hồi văn. Như vậy đủ biết thời đó 
người theo Hồi giáo khá đông, Mông Cổ dùng họ trong việc trị nước 
và giao thiệp với người nước ngoài. 

Ở địa phương, mỗi lộ đều có trường dạy y học, Âm dương học, 
và dạy thêm chữ Mông Cổ và chữ Hỏi. 

Nhà Nguyên mở trường và lập thư viện nhiều hơn đời Tống. 
Mới đâu Hốt Tất Liệt nghe lời của Viên Trung thư lệnh gốc Khiết 
Đan là Da Luật Sở Tài, đặt ra khoa cử, dùng nho thuật để tuyển 


ð4 


Sử Trung Quốc 


nhân tài. Nhưng không lâu thì bãi bỏ. Tới đời Nhân Tôn (1311-1316) 
dùng lại chế độ khoa cử, tuyển người theo đức hạnh, kinh thuật và 
kiến thức về nghề nghiệp (kĩ thuật). Như trên tôi đã nói, có sự kỳ thị 
người Trung Hoa: Họ phải thi riêng, qua ba trường, còn người Mông 
và người Hồi chỉ qua hai trường thôi, khỏi phải qua trường từ chương 
của người Trung Hoa. Chấm bài thi của người Trung Hoa cũng gắt 
hơn, nếu đậu thì tên nêu ở một bảng riêng và không chắc gì đã 
được bổ dụng. Con những công thản, thể tộc Mông và sắc mục 
chẳng cần phải thi cũng được làm quan. 

— 1ÌuẾ Uụ 

Dân đời Nguyên phải nộp thuế khá nặng, ngoài những thuế 
định và điền như đời Đường, còn phải nộp thêm tơ và tiền cho nhà 
nước. Tơ thì cứ hai nhà mỗi năm nộp một cân cho quan, năm nhà 
mỗi năm nộp một cân cho tước vương, hậu phi, công chúa, công 
thần (như vậy là mỗi năm mỗi nhà phải nộp 1/2 + 1/5 cân tơ cho 
nhà nước); tiền thì mỗi nhà mỗi năm phải nộp bốn lạng bạc, hai 
lạng bạc thực còn hai lạng bằng hàng, lụa. 

Nhà Nguyên dùng một bọn tham tàn để quản lý tài chánh, 
chính sách thuế khóa rất hà khắc, chúng đặt ra tới ba chục thứ 
thuế ngoại ngạch, dân chúng rất khổ sở. 

— Fháp luật 

Vì có nhiều giống người nên nhà Nguyên phải dùng nhiều thứ 
luật: Luật Mông Cổ, luật Hồi Hỏi, luật Trung Hoa. Luật Trung Hoa 
thì theo luật đời Đường, nhưng nghiêm khắc hơn. 


B. TÌNH HÌNH XÃ HỘI 


1. Không tổ chức, bất công 
Khi 274 trung thần nghĩa sĩ tòng vong cùng nhảy xuống biển 
theo Quảng Vương và Lục Tú Phu (1279) thì người Hán mất tổ 


0 


Nguyễn Hiến Lê 


quốc và họ chìm đắm trong cảnh nô lệ tủi nhục dưới cái ách của 
Mông Cổ. Đó là số phận của hầu hết các dân tộc văn minh sống 
bên một dân tộc dã man. Càng văn minh thì càng trọng văn hóa 
hơn võ bị, mà đã man thì ngược lại. 

Mông Cổ chỉ muốn diệt dân tộc Trung Hoa, nhưng diệt không 
được vì họ đông quá: 50, 60 triệu người, mà số người Mông Cổ có 
thể đưa qua Trung Hoa chỉ được một triệu Không diệt được thì 
chỉ còn cách coi Trung Hoa là một thuộc địa để khai thác. Chính 
sách siêu quốc giới tôi đã nói ở trên có lợi về văn hóa cho cả Trung 
Hoa lẫn các nước khác (Trung Á, Tây Á, châu Âu), nhưng về phương 
diện xã hội thì nó rất có hại cho Trung Hoa. Nó làm cho xã hội 
Trung Hoa có nguy cơ tan rã. 


Hốt Tất Liệt có chủ trương øì rõ rệt đối với Trung Hoa không? 
Ông không muốn cho đông bào của ông Hán hóa, vì như vậy chẳng 
bao lâu dân tộc Mông Cổ sẽ bị dân tộc Hán nuốt mất. Ông có muốn 
cho người Hán Mông hóa không? Chắc cũng không vì ông biết 
rằng công việc đó không thể thực hành được: Phải diệt một nền 
văn minh rực rỡ đã có trên 2.000 năm, bắt người Hán bỏ ngôn ngữ, 
văn tự của họ mà học tiếng Mông Cổ, phá hết ruộng lúa biến thành 
đồng cỏ! Con đường thứ ba là dung hòa thì chắc ông không nghĩ 
tới; vả lại cũng không có con đường đó. 

Chính sách siêu quốc giới chẳng phải là chính sách riêng của 
ông, mà của chung các đại hãn khác từ Đông qua Tây. Nó có lợi 
cho sự cai trị các thuộc địa, mà có hại cho dân bị trị, tức cho đế 
quốc của Nguyên. 


Xã hội Trung Hoa đời Nguyên thực tạp loạn. Biết bao nhiêu 


(1) Họ thua thực dân da trắng thế kỉ XIX: Nhờ khéo tổ chức, Anh chỉvài chục ngàn 
người nắm được cả trăm triệu dân Ấn, Pháp chỉ dăm ngàn người nắm được cả 
chục triệu dân Việt. 


36 


Sử Trung Quốc 


giống người, không kể những người từ Tây Á, châu Âu qua, riêng 
những người gọi là sắc mục (ở Trung Á) có tới 5-6 giống là ít, và số 
người chắc đông lắm, nửa triệu? Một hai triệu? Vì gồm cả những 
người Liêu và Kim đã làm chủ một phân phía Bắc Trung Hoa, bị 
Mông Cổ dẹp nhưng chịu phục tòng Mông Cổ mà xin ở lại Trung 
Hoa. Riêng người Trung Hoa cũng phân biệt Hán ở Bắc và ở Nam. 
Pháp sau này coi Nam Kì của ta là thuộc địa được dễ thở hơn Bắc 
và Trung cũng là dùng chính sách đó. 

Trong xã hội đó có tới mười giai cấp như trên đã nói. Sự sắp đặt 
thứ tự các giai cấp trái ngược với truyền thống văn minh Trung 
Hoa. Trung Hoa trọng sĩ rồi tới nông, ức công và thương. Mông Cổ 
khinh miệt sĩ, sắp vào hàng thứ chín, trên kẻ ăn mày, không nói 
đến nông; mà dân Trung Hoa theo nông nghiệp thời đó có thể 95% 
làm nghề nông! Chính Mông Cổ và sắc mục cũng phải sống nhờ 
sức lao động của nông dân Trung Hoa. Mông Cổ chỉ trọng thương 
nhân, công nhân, nghĩa là chỉ thích vơ vét, làm giàu, mà thương 
nhân cũng không thấy trong bảng giai cấp đó. Lại thêm thiếu một 
giai cấp: Nô lệ. Các tù binh Trung Hoa, bọn nông dân bị cướp đất, 
vô gia cư, vô nghề nghiệp đều bị Mông Cổ bắt làm nô lệ, phân phát 
cho các quan lớn nhỏ Mông Cổ hoặc sắc mục. 


Trong khoảng 40 năm đâu, nhà Nguyên không dùng Nho học 
để tuyển nhân tài, từ đời Nhân Tôn mới cho người Hán, rồi người 
Hoa Nam được ứng thí. Trong số người được bổ dụng, bốn phần 
năm là người Mông Cổ và Sắc mục, chỉ có một phần năm là người 
Trung Hoa. Chế độ chính trị, từ tổ chức chính quyền tới võ bị, thuế 
khóa... đêu theo Trung Hoa, đáng lí thì phải dùng văn tự Trung Hoa 
làm chính, dùng nhiêu quan lại Trung Hoa, mà ngược lại, số quan 
lại Trung Hoa rất ít, còn văn tự thì không thống nhất. Mông Cổ vốn 
không có văn tự, khi chiếm được Ủy Ngô Nhi (Uighur) thì dùng 
văn tự của Ủy Ngô Nhi; chiếm được Trung Hoa, dùng văn tự của 


S7 


Nguyễn Hiến Lê 


Trung Hoa, của Ủy Ngô Nhị, cả của Hồ nữa. Sau nhờ một vị lạt ma 
(tu sỉ Tây Tạng là Bát Tu Ba đặt cho một thứ chữ riêng (dùng trên 
20 mẫu tự để ghi thanh), vua Nguyên bắt dân dùng nhưng hình 
như thất bại, ít người theo. Không có một văn tự thống nhất, sự trị 
nước tất khó khăn, xã hội tất rời rạc. 

— Lại thêm thiếu một tín ngưỡng chính. Mông Cổ vốn không có 
tín ngưỡng, chiếm được nước nào thì theo tín ngưỡng nước đó. Họ 
theo nhiều nhất đạo Lạt Ma (một phái Phật giáo ở Tây Tạng, thờ 
Phật sống), đạo Hỏi, nhưng cũng có người theo Ki Tô giáo, Nho 
giáo, Đạo giáo. Phật giáo ở Trung Hoa, họ không ưa (có lẽ vì cao 
siêu quá đối với họ), có khi bị họ làm khó nữa. Còn Nho giáo thì chỉ 
được một số nhỏ theo thôi. Lạ nhất là Hốt Tất Liệt ngay từ đầu đã 
dùng chế độ chính trị (tổ chức triều đình, lễ nghi, cả miếu hiệu, 
niên hiệu...) của Trung Hoa, cũng tế trời đất, thờ thượng đế, thờ tổ 
tiên, tức theo đúng đạo Nho, mà lại miệt thị nhà Nho, thật là mâu 
thuẫn. Ông ta quả không có chính sách, chủ trương gì cả. 


- Họ chỉ theo hình thức của đạo Nho thôi, còn cái tỉnh thần của 
Khổng Mạnh (trọng ý muốn của dân, can thiệp vừa phải vào đời 
sống của dân...) thì họ không theo. Sự thực họ coi người Trung Hoa 
không phải là dân của họ mà chỉ là một bầy nô lệ. 

Lữ Chấn Đạc (Giởn minh Trung Quốc thông sử), trích rất nhiều 
đoạn trong Nguyên sử, Tôn Nguyên sử về chính sách tàn bạo của 
Mông Cổ, tôi chỉ lựa một số để độc giả thấy nhiều biện pháp của họ 
sao mà y hệt những biện pháp của một số dân tộc cực văn minh da 
trắng và da vàng ở thời đại chúng ta đến thế. 

Họ: 

- Cấm người Hán (phương Bắc) không được giữ vũ khí và 
ngựa, những thứ đó bị tịch thu hết. Ở Hoa Nam, còn gắt hơn 
nữa: năm nhà mới được có một con dao cắt thịt để dùng 
chung. Lệnh này bốn chục năm trước tôi cứ tưởng là chỉ có 


đồ 


Sử Trung Quốc 


người Nhật mới nghĩ ra được để áp dụng với dân Mãn Châu, 
nay thì tôi ngờ rằng họ đã thuộc lịch sử Mông Cổ (nhà 
Nguyên). 

— 50 nhà hợp thành một xã, có xã trưởng kiểm soát, ghi tên 
những kẻ trong xã hội du thủ, không làm ăn gì cả, hoặc không 
tuân lệnh cha mẹ, để khi nào quan “đẻ kiểm” Mông Cổ tới 
xét thì khai báo. 

— Xã trưởng cũng phải ghi tên những kẻ hung ác vô đạo lên 
cửa nhà chúng ở. 

- Hễ tụ tập kết xã thì bị tội, đọc cấm thư, phúng thích triều đình 
thì bị tội đồ (đày đi xa). 

— Bài văn, bài từ hoặc khúc (tuồng) nào có lời phạm thượng thì 
tác giả bị tử hình. 

- Người Mông Cổ và người sắc mục thường bắt cóc trai gái 
Hán đem bán nước ngoài (nay chúng ta gọi là xuất khẩu 
người) mà không bị cấm. 

- Họ và bọn tăng đạo (nói chung là bọn theo các tôn giáo) 
thường cướp ruộng đất của dân mà không bị cấm. 

— Mông Cổ và sắc mục không được Hán hóa, không được thông 
hôn với Hán, mô phỏng tục Hán. 


9. Kinh tế lụn bại 


Đầu thời Hốt Tất Liệt, kinh tế kha khá được một chút nhờ hết 
chiến tranh, chủ điển Trung Hoa ở miễn Nam không bị tịch thu đất 
đai, lại khai thác được, và nhờ ngoại thương với các nước Trung Á. 

Nhưng Trung Hoa vốn là nước nông nghiệp, kinh tế phát đạt 
hay không là nhờ sức lao động của nông dân, mà nông dân bị ngược 
đãi, bóc lột quá nên nghề nông suy mà kinh tế phải lụn bại. 


Mông Cổ và sắc mục ai cũng có thể cướp đất của nông dân 


39 


Nguyễn Hiến Lê 


được. Triêu đình cấp những đôn điền mênh mông cho các đại thần 
và cả cho chùa theo Lạt Ma giáo. Rất nhiều ruộng ở phương Bắc 
biến thành đồng cỏ. Bọn nông dân mất đất thành lưu vong, một số 
bị bắt làm nô lệ. 

Hốt Tất Liệt bỏ kinh đô cũ của Mông Cổ là Karakorum mà đời 
xuống Đại Đô, tức Bắc Kinh ngày nay. Như vậy là phải vì miễn màu 
mỡ nhất của đế quốc Trung Hoa; vả lại từ Đại Đô có thể tiếp xúc dễ 
dàng với các miền khác của đế quốc, mà khi nào nóng nực quá, 
người Mông Cổ chịu không nổi khí hậu Đại Đô thì họ về nghỉ mát ở 
Mông Cổ cũng gần. 


Đế quốc rộng, số quan lại ở kinh đô rất lớn, thuộc nhiều giống 
người, phải xây cất dinh thự và nha thự. Triều đình ra lệnh trưng 
dụng công nhân ở mọi nơi, nhất là nông dân Trung Hoa. Bọn này 
phải bỏ ruộng ở quê để lên kinh đô, mãn hạn làm xâu, trở về làng 
thì có khi ruộng không người cày, bị chiếm mất rồi, họ thành dân 
lưu vong. 


Dân ở kinh đô tăng nhanh, tới một triệu phải chở lúa từ miền 
Nam lên nuôi họ, chở bằng đường biển, đường kinh. Thế là phải 
đóng nhiều thuyên, đào, vét kinh. Nông dân Trung Hoa cũng phải 
chịu cái gánh đó nữa. Nhà Nguyên năm 1289 lại còn sai lát đá một 
con đường theo kinh Vận Hà từ Hàng Châu lên Đại Đô, dài trên 
1000 cây số, phải dùng tới 2.500.000 dân. 

Vậy là số ruộng giảm đi, dân Trung Hoa vừa phải làm xâu, vừa 
phải nuôi giai cấp quan lại, địa chủ cũ, thêm một triệu người Mông 
Cổ và ít nhất là một triệu người sắc mục nữa. Đời sống của họ thật 
điêu đứng. 

Dân nghèo thì nhà nước không giàu được. Vì thu thuế được ít. 

Bọn thương nhân nhỏ trong nước tạm sống được. Giàu nhất là 
bọn thương nhân, sắc mục và Hồi, Á Rập. Họ được triều đình ưu 
đãi, khỏi phải đóng thuế, kiếm được lợi thì gởi về nước họ, thiệt thòi 


90 


Sử Trung Quốc 


cho nhà Nguyên vì vàng, bạc, đồng chạy ra ngoại quốc; triêu đình 
phải ¡n giấy bạc; cứ vài ba năm ¡n lại một lần, mỗi lần ¡n lại thì lạm 
phát thêm một chút, tiền mất giá, dân mất lòng tin, rốt cuộc nhà 
nước hóa nghèo, nghèo thảm hại. 

Triều đình phải tăng thuế, chỉ đánh vào đầu dân nghèo, họ trốn 
thuế, làm tăng số người lưu vong và số người oán Mông Cổ lên. 

Tóm lại, từ trên xuống dưới, người Mông Cổ chỉ cướp bóc trắng 
trợn dân Trung Hoa. Bọn Marco Polo và người Âu, người Ả Rập 
qua Trung Hoa chỉ được thấy cảnh huy hoàng ở kinh đô và một số 
thị trấn lớn, chứ không biết cảnh khổ của dân Trung Hoa, nên về 
nước họ mới hết lời ca tụng sự giàu có của Trung Hoa thời Nguyên. 


ö. Nguyên nhân suy vi 

- Chính sách xã hội tàn bạo, ngu xuẩn. 

- Không thể nào cai trị một dân tộc như Trung Hoa mà chỉ 
dùng ngoại nhân (Mông Cổ, sắc mục), không cần sự hợp tác của 
Trung Hoa được, và chính sách kinh tế dại đột kể trên là hai nguyên 
nhân quan trọng gây sự suy vi của nhà Nguyên, khiến cho dân 
Trung Hoa từ trên xuống dưới đêu thâm oán Mông Cổ. Họ tạm 
chịu được rợ Liêu, Kim mà không sao chịu được rợ Mông. Chỉ một 
số ít Hán gian có học là chịu hợp tác với triều đình Nguyên; kẻ sĩ có 
tư cách phải trốn vô rừng, cày ruộng mà ăn, đào giếng mà uống, 
người thì viết tiểu thuyết, viết tuồng, người thì vẽ cảnh thiên nhiên 
để tiêu ma ngày tháng hoặc gởi gắm nỗi lòng. Nông dân thì họp 
thành hội kín, chờ ngày nổi loạn. 

- Nguyên nhân thứ ba cũng rất quan trọng là triều đình nhà 
Nguyên loạn ngay từ khi Hốt Tất Liệt chết, và do chính Hốt Tất Liệt 
gây ra. 

Theo tục Mông Cổ, thì khi một Khả Hãn (vua) chết, các thân 
VƯơng, các người quan trọng trong hoàng tộc và các đại thân họp 


01 


Nguyễn Hiến Lê 


nhau để bàn vị Khả Hãn lên nối ngôi. Hốt Tất Liệt độc tài, cho chỉ 
mình có công chiếm Trung Hoa, non sông Trung Hoa là của riêng 
mình, chẳng cần hỏi ý Cơ mật viện mà tự ý truyền ngôi cho thái tử 
theo tục Trung Hoa, và triều đình Nguyên phải chịu ngay hậu quả 
tai hại của chính sách truyền tử chứ không truyền hiển của nhà 
Chu đó, chính sách mà Khổng tử miễn cưỡng chấp nhận chứ không 
thích. 


Đại thần và hoàng tộc đều bất mãn nhưng Hốt còn sống thì 
không dám nói ra. Nhất là một số người tự cho mình có đủ tư cách 
để kế vị, lại càng uất ức. 


Thành Tôn nối ngôi là người cương quyết, giữ ngôi được 12 
năm. Rồi từ đó mà Nguyên suy luôn. “Thần khí” - tức ngai vàng đã 
lập rồi thì ai mà không ham, nó gây sự tranh giành, gây bè phái, ám 
sát, thoán đoạt, rồi xa hoa, dâm dật, đủ những cái tệ của chế độ 
quân chủ phương Đông. Coi qua bảng năm vua kế tiếp, ta thấy 
triều đại của họ sao mà ngắn ngủi! Chỉ trong 25 năm mà ngai vàng 
- thay chủ tới 5 lần, đa số chỉ giữ ngôi được ba, bốn năm, không ông 
nào thọ quá 35 tuổi. Là vì họ mới lên ngôi, đã có người, có phe âm 
mưu lật họ. Có bao nhiêu ông bất đắc kì tử, tôi không biết. Nhưng 
triều thần, hoàng tộc chắc chắn là chia bè đảng thanh toán lẫn 
nhau rất hăng. 


Những ông vua được quyền thần ủng hộ, đưa lên ngôi, không 
chắc chắn là có tài, mà chắc chắn là không có quyền. Kẻ đưa họ 
lên, tất là cậy công mà chuyên quyên, họ thành ra bù nhìn hết. Tới 
khi họ bị lật, bị giết thì phe lật, giết họ phải giết luôn phe đã lập họ. 
Như vậy liên tiếp một phản tư thế kỉ, triều đình Nguyên tất hóa ra 
vô tổ chức, bất lực, hiệu lệnh ban ra, địa phương không nghe, và 
hiệu lệnh của vua này mâu thuẫn với vua trước, cứ thay đổi như 
chong chóng, biết theo ai, theo ai cũng có thể mang họa, chẳng 
theo ai cả là hơn hết. Sử gia Trung Hoa chép về thời đó, bảo: “Hiệu 


13 é 


lệnh bất tường, như trò con nút, “nha thự tạp loạn”, “oiệc không qui 


Sử2 


Sử Trung Quốc 


hất”, sau cùng tới cái mức “ỗi nhà - gia đình đại thân - tự làm 
chính trị, mỗi người tự coi là quốc gia” (Nguyên sử ký sự bản mại của 
Trần Bang Chiêm). Mấy hàng đó đáng cho chúng ta suy nghi. 

Tới đời vua cuối cùng là Thuận Đế, tình thế còn tệ hại hơn nữa. 
Ông ta giỏi chữ Hán - Hán hóa rồi - nhưng nhu nhược, dâm dục và 
rất mê tín, hoàn toàn bị một bọn Lạt ma đổi trụy sai khiến, nhồi như 
nhồi bột, tin bùa phép của bọn phủ thủy và dùng những thuật rất 
tởm về phòng khuê để tìm khoái lạc và hi vọng trường thọ. Ông ta 
sai cất một cái phòng gọi là “øhöøøg 0ô tội” (Chambre de Innocence 
- Tsui Chi dịch) trong đó ông ta tha hồ hành hạ bọn cung nữ. Các 
quí phi của ông ta phải khỏa thân múa “Kc Qi nha Trời” (Danse 
des diables célestes) mà nội cái tên cũng đủ cho ta tưởng tượng nó 
ra sao rồi. Các Lạt ma mà ông tin hơn các thượng thư, đi nhiên 
cũng có mỗi người một “hậu cung” riêng. 


Vua quan như vậy, còn bọn quân lính Mông Cổ ra sao? Họ 
cũng Hán hóa, nghĩa là mất hết cái vũ dũng truyền thống mà hóa 
ra nhút nhát, ngại khó nhọc, ngại chiến đấu, cũng chỉ ham hưởng 
lạc, tới nỗi một miễn nọ có một đảng cướp khoảng 50 tên mà triều 
đình phái tới 1.000 quân Mông Cổ tới mới dẹp nổi. Hốt Tất Liệt cấm 
dân của ông Hán hóa nhưng cấm sao nổi. Đời sống Trung Hoa có 
nhiều cái thú quá, nhất là đời sống ở Hàng Châu, Karo Korum làm 
sao sánh được. Thức ăn toàn là mĩ vị, y phục toàn là lụa gấm, thêm 
thanh sắc của thiếu nữ Trung Hoa nữa... Thế hệ Mông Cổ đầu tiên 
làm chủ Trung Hoa là thế hệ chiến sĩ có thể chống nổi với những sự 
cám dỗ đó, thế hệ sau sinh ở Trung Hoa tất thích sống trong lâu đài 
hơn là trong lều, ăn nem, chả của Trung Hoa hơn là ăn thịt ngựa và 
uống sữa ngựa. Vì vậy mà nhà Nguyên làm chủ Trung Hoa chưa 
được 90 năm đã bị đuổi về các cánh đồng của họ. Mà chẳng riêng 
nhà Nguyên, các Hãn quốc khác cũng vậy, cũng chỉ giữ được thuộc 
địa khoảng 100 năm, trừ Khâm Sát hãn quốc nằm ở phía Bắc hoang 
văng, xa xôi, là tôn tại được hai thế kỉ rồi mới bị Nga diệt. Vậy một 


93 


Nguyễn Hiến Lê 


dân tộc dù hùng cường tới đâu cũng không thể thịnh hoài được; kẻ 
bị trị dù yếu tới đâu mà còn giữ được ngôn ngữ, truyền thống thì tất 
có lúc sẽ đuổi được kẻ thủ đi. 


C. NHÀ NGUYÊN BỊ DIỆT 


Cuộc bạo động đầu tiên của nông dân xảy ra năm 1325 tức 45 
năm sau khi Hốt Tất Liệt lên ngôi. Sử chép rằng năm đó khoảng 
7.600.000 người chết đói. Đó là con số chính thức. Sự thực còn tệ 
hơn. Theo Eberhard thì dân số toàn quốc thời đó là 45 triệu. Vậy là 
cứ 5-6 người dân có một người chết đói. Kinh khủng! Mỗi gia đình 
trung bình có một người. 

Kế đó là nhiều cuộc bạo động nữa mà người cầm đầu luôn luôn 
thuộc giai cấp khốn khổ nhất: người thì bán vải, người thì đánh cá, 
làm ruộng, bán muối lậu... Họ nghèo đói thì nổi loạn, chứ không 
nhằm riêng vào tụi Mông Cổ cướp nước họ. Họ dắt nhau đi đốt phá, 
giết chóc các nhà giàu, ngoại nhân cũng như Trung Hoa, rồi chia 
nhau lúa gạo, tiền của cướp được. 


Các đồn lính Mông Cổ không dẹp họ được, phải cầu cứu triều 
đình. Thuế thu không đủ chi dụng, triều đình nghĩ ra cách bắt các 
nhà giàu phải đóng góp thêm thật nặng, rồi lấy tiền đó thuê những 
kẻ nào tự nguyện đi dẹp loạn. Giới giàu có được hưởng nhiều quyền 
lợi, chẳng những chịu đóng góp mà còn tự ý bỏ tiên ra thuê thêm 
người để bảo vệ tài sản, sinh mạng của họ nữa. Họ gián tiếp củng 
cố chính quyên Mông Cổ, nhờ vậy mà nhà Nguyên mới hoi hóp 
thêm được bốn chục năm. 

Năm 1351, sông Hoàng Hà vỡ đê. Phải sửa lại dòng sông, xây 
lại đê, và bắt 170.000 nông dân làm xâu, lại gây nhiều cuộc nổi loạn 
lớn nữa ở các tỉnh Hà Nam, Giang Tô, Sơn Đông, nơi bắt xâu. Có 
đám loạn gồm trăm ngàn người. Cũng như các đời trước, nông dân 
nổi loạn thường ở trong các hội kín như hội Bạch Liên giáo; người 


94 


Sử Trung Quốc 


lãnh đạo tuyên truyền rằng vận nhà Nguyên sắp chấm dứt và một 
hậu duệ đời thứ tám của vua Tống cuối cùng sẽ xuất hiện để cứu 
dân. Nhà cảm quyên Mông Cổ hay tin, bắt chém ông ta. Con trai 
ông ta lên thay, tự xưng là T?## Minh ương, lấy quốc hiệu là Tống, 
thanh thế khá lớn, có tới mấy trăm ngàn người theo, lập một đạo 
quân mạnh gọi là Hồng Cá» và chít khăn đỏ, đánh phá miền Bắc. 
Nhưng rồi nội bộ chia rẽ vì ghen ghét lẫn nhau, sức yếu đi, bị quân 
Mông Cổ phản công, dẹp tan. Thế là vỡ cái mộng khôi phục lại nhà 
Tống. Nhưng phong trào đó cũng đã có tính cách dân tộc rồi: muốn 
đuổi người Mông đi. Nghĩa quân không giết các nhà giàu nữa khi 
chiếm được một miền nào, mà dụ họ hợp tác với nghĩa quân để 
khôi phục giang san; họ phải hợp tác để bảo tồn tính mạng, và một 
khi đã hợp tác thì không thể lùi được nữa. 


Khi đã gây được cái ý đuổi Mông Cổ đi rồi thì phong trào mỗi 
ngày một lớn lên ở khắp nơi, nhất là trên lưu vực sông Dương Tử. 
Nhiều người hô hào lập đảng, tìm kẻ sĩ có khí tiết làm cố vấn. 


Chu Nguyên Chương, con một nông dân, mồ côi, không còn 
nơi nương tựa, phải xin vào ở chùa ít năm, nhập đoàn khất sĩ. Năm 
1353 ông về làng, hợp các nông dân nghèo, lập đảng® sát nhập vào 
đảng Quách Tử Hưng khởi nghĩa ở Hào Châu (An Huy ngày nay), 
được Quách mến, gả con gái cho. Khi Quách chết, Chu lên thay, 
lúc đó đảng được vài ngàn người. Nhờ khéo tổ chức, khéo giao 
thiệp, Chu thu phục được nhiều người trong giới sĩ tộc, điền chủ, 
danh vọng tăng lên. Trong số các nhà lãnh đạo nông dân, chỉ ông là 
có một kế hoạch tiến quân. Mới đầu ông tiến chiếm được Nam 
Kinh một cách dễ dàng, rồi chiếm lân hết các tỉnh trù phú ở Đông 


(1) Theo H.C Wells trong #sqwisse de lHistoie ui0ezselie (PayoÙ thì năm 1348 ở 
Trung Hoa phát bệnh hắctử (peste noïre - dịch hạch đen) ở Âu châu truyền qua, 
chết 13 triệu người. Họa đó có ảnh hưởng gì tới cuộc khởi nghĩa của Chu Nguyên 
Chương không? 


95 


Nguyễn Hiến Lê 


Nam. Ông đánh đâu thắng đấy. Quân Mông Cổ kháng cự yếu ớt. 
Cả triều đình cũng vậy. Cơ hồ họ chán nản hết rồi. Bóc lột dân tộc 
Trung Hoa bảy tám chục năm, Trung Hoa nghèo rồi, bây giờ cố 
bám lấy đất đai Trung Hoa đã khó khăn mà không có lợi nữa, thà 
rút về miền quê hương của họ, bên kia Trường Thành mà lại hơn. 
Vì vậy từ 1355 đến 1368, Chu chỉ phải đánh những trận nhỏ, lấy lại 
được trọn miền Nam. Năm 1368 ông mới đưa quân lên Bắc, chiếm 
được Bắc Kinh một cách mau chóng, không hao quân. Thuận đế, 
vua cuối cùng của nhà Nguyên, nửa đêm trốn ra ngoài thành, chạy 
lên phương Bắc rồi qua Mông Cổ. Thế là nhà Nguyên sụp đổ hoàn 
toàn, gần như không chống cự. Chỉ có ít đám quân Mông Cổ ở Tây 
Bắc là cố giữ vị trí trong một thời gian rồi cũng tan rã. 


D. VĂN HÓA 


Trên tôi đã nói về tình hình xã hội và kinh tế đời Nguyên, nên 
trong mục cuối cùng này tôi chỉ xét về văn hóa. 

— Tôn giáo nói chung khá phát đạt, nhưng Phật giáo đại thừa 
không thêm được một tôn phái nào; Phật giáo có phần bị nén mà 
Lạt Ma giáo được đề cao nhất, rồi tới Hồi giáo. 


- Về triết học, Hán Hành đem cái học của Chu Hi truyền bá ở 
phương Bắc, không phát huy thêm được gì. 

Một điều ngộ nghĩnh đáng ghi là một chí sĩ cuối Tống đầu 
Minh tên là Đặng Mục, viết hai thiên Quáø ẩøo và Lại đạo chê chế 
độ quân chủ tập quyền và quan liêu là không hợp lý. Ông bảo: “Vua 
lấy thiên hạ làm của riêng, tàn hại nhân dân để làm vui cho mình... 
thu thập thật nhiều tài vật, sợ người khác đoạt mất, lại đặt ra quân 
đội, hình pháp để tự vệ như vậy thì cái họa tranh đoạt không khi nào 
ngưng được...”, “quan lại lớn nhỏ... chơi bời, ăn không... hại hơn là 
hổ báo, đạo tặc..., họ đoạt cái ăn của dân, dân làm sao khỏi oán 


96 


Sử Trung Quốc 


phẫn, nổi loạn!” Chỉ có cách là phế vua, đuổi quan đi, để dân tự trị 
thì mới an lạc được. Chế độ quân chủ đã tới lúc bị oán quá rồi, mà 
mầm dân chủ đã muốn nhú. 


+ Văn thơ 

— S# bí: Một nhà quí tộc Mông Cổ, Đoái Đoái, phụng chiếu viết 
mấy bộ sử về Tống, Liêu, Kim, Nguyên, nhưng không có giá trị: sai 
lâm, thiếu sót, văn rất kém. Da Luật Sở Tài, người Khiết Đan, cũng 
có một bộ 7øø i„c về chiến tranh, gồm 348 quyển. Đáng kể là bộ 
Văn hiến thông khảo của Mã Đoan Lâm, một kê sĩ ẩn cư không 
chịu ra làm quan với Mông Cổ. 

- Cổ văn kém hơn đời trước xa, tác giả chỉ mô phỏng Âu Dương 
Tu và Tăng Củng mà thiếu tài. 

- Thơ, tình đẹp, lời nông song thiếu phân đặc sắc. 

Từ có một thể gọi là tản khúc, hơi thịnh, tác giả chán nản hết 
thảy, từ danh đến lợi, chỉ ca tụng thú điền viên, sơn thủy. 

- Cuối đời Nguyên, tiểu thuyết viết bằng bạch thoại bắt đầu 
thịnh và qua đời Minh mới phát triển mạnh, nên tôi để đến chương 
Sau Sẽ TÕ. 


+ Tuông 


Một ảnh hưởng quan trọng của Trung Á là nghệ thuật diễn 
tuồng. Từ vua quan đến dân đêu thích, nên nhiều nhà văn Trung 
Hoa đem cả tâm lực ra soạn tuồng, nhưng không kí tên thực vì có 
thành kiến rằng nó không phải là thứ văn đứng đắn (người ta viết 
bằng bạch thoại, nhiều câu, đoạn theo thể biển ngẫu để cho du 
dương, dễ ngâm), một phần cũng vì trong tuồng cổ có nhiều chỗ 
(chẳng hạn khi nêu gương ái quốc) bọn cảm quyền không ưa. 
Mặc dầu vậy, tuồng đời Nguyên có địa vị của từ đời Tống, thành 
tính hoa văn học đời Nguyên, nhờ những nguyên nhân sau đây: 


- Văn nhân và dân chúng bị áp bức quá, không dám thổ lộ nỗi 


ĐT 


Nguyễn Hiến Lê 


uất hận trong câu chuyện, trong văn thơ, phải mượn tuồng để phát 
biểu, nhất là tuông có sức lôi cuốn đám đông rất mạnh. Nghiến 
răng nguyền rủa Tần Cối (Hán gian đời Tống) tức là nguyên rủa kẻ 
bán nước đương thời; vỗ tay hoan nghênh Nhạc Phi tức là khuyến 
khích những vị anh hùng muốn rửa cái nhục vong quốc. 

Văn nhân không thể - hoặc không muốn - dùng khoa cử, thi 
phú để hiển danh nên đem hết tài năng ra soạn tuồng. Lần này là 
lần đầu tiên trong lịch sử, họ cách biệt hẳn với nhà cầm quyền, 
quay về sống với dân chúng, chịu cảnh nhục chung với dân chúng, 
sáng tác cho dân chúng. 

Xét về nhạc và cách điệu chung, tuôồng đời Nguyên có thể chia 
làm: 

- Bắc khúc có giọng điệu hùng, như tuồng 7) bà bí. 

- Nam khúc có giọng điệu lãng mạn như tuồng Tây sương kí. 


Tuông của Việt Nam bắt chước tuông Trung Hoa, cho nên tuông 
của hai nước có những đặc điểm như nhau: 


e Không theo phép tam nhất trí (règles des trois unités) như bi 
kịch cổ của Hi Lạp, Pháp. Ta thường thấy trong màn trước một vai 
còn trẻ từ biệt cha mẹ để đi thi mà hai màn sau vai đó đã già; màn 
trước diễn cảnh triều đình mà màn sau diễn cảnh chiến trường 
cách xa cả ngàn dặm; tình tiết trong bản tuồng cũng ít tập trung 
vào một việc chính để tiến tới kết cục. 

e Kết cục luôn vui (có hậu) vì nhà soạn tuồng luôn luôn có ý 
răn đời: tiết phụ thì được phong, nghịch tặc thì bị giết, trung thần 
thì được vinh... 

e© Cách dàn xếp không tách bạch ra từng hỏi, từng cảnh như bi 
kịch Pháp vì sự dàn cảnh, bài trí rất sơ sài, có khi không thay đổi từ 
đâu đến cuối. 


se Nhà dàn cảnh luôn luôn dùng qui ước mà khán giả phải hiểu: 


98 


Sử Trung Quốc 


một cây roi đủ thay một con ngựa, hê mặt đỏ râu dài thì là trung 
thần, mặt loang lổ, trắng đen thì là nịnh thân... 


e Trong tuồng có nhiều đoạn nói lối để các vai tự giới thiệu 
mình hoặc tóm tắt những việc đã xảy ra cho khán giả dễ hiểu. Những 
vai nữ thường do đàn ông (kép) đóng thay. 


Thời Mông Cổ, có tới bốn năm chục nhà soạn tuồng, nổi tiếng 
nhất là Quan Hán Khanh, Vương Thực Phủ, Bạch Phác, Mã Trí 
Viễn. Họ sáng tác rất mạnh, được cả ngàn tuồng, nay không còn 
được đủ. 

Về nội dung, ta có thể sắp làm năm loại: 

se Tuôồng diễn những vụ x# đø công bằng. Xã hội đời Nguyên là 
xã hội bất công, dân chúng Trung Hoa bị ngoại bang áp bức, công 
lí không còn, dân không biết kêu ca vào đâu chỉ nuôi hi vọng gặp 
được những vị quan thanh liêm, công bằng như Bao Công để họ 
thân oan. Những tuông Hồ điệp mmộng, Đậu Nga oan... của Quan 
Hán Khanh thuộc loại này. 

se Tuông g7 hiệp. Có thể cả đời, hai ba đời không gặp được 
một vị quan thanh liêm, nhân từ, nhất là ở đời Nguyên, Mông Cổ 
năm hết việc cai trị, nên người ta gặp những tay nghĩa hiệp để nhờ họ 
phục cừu cho mau; đó là đẻ tài những tuông 7z: hồ hạ sơn, Phong 
tuyết khốc hàn đành... 

® Tuồng ø#hảøn quả. Những bậc nghĩa hiệp cũng không dễ gì 
gặp được, chỉ còn cách nuốt hận và mượn thuyết quả báo của nhà 
Phật để tự an ủi và cảnh cáo kẻ khác. Tư tưởng đó được phát biểu 
trong những tuông Thần nô nhủ, Lão sinh nhủ... 

s Tuồng /hầ»n tiên. Tiêu cực hơn nữa, người ta lánh đời, đi tìm 
đạo tiên, lên tu trên núi để mượn tiếng chim kêu vượn hót mà quên 
kiếp đời khổ nhục, chẳng còn biết có vua, có nước, có Hán, có Tần, 
có Tống, có Nguyên nữa, như các nhân vật chính trong Trần Đoàn 
cao ngọa (của Mã Trí Viễn), Hoàng lương mộng... 


SỘ 


Nguyễn Hiến Lê 


® Tuông yến ái. Nhân quả là mơ hồ, tu tiên cũng là ảo vọng, 
đều không thực tế, không bằng trằm túy bên cạnh mĩ nhân, nhìn 
vẻ ngọc, nghe tiếng oanh mà đánh đắm nỗi sâu trong ly rượu, đó 
mới thực là cảnh tiên, cảnh tiên trong cõi tục. Những tuồng trong 
loại này nhiêu nhất, được nhiều người thích vì rất lãng mạn, như 
Bái nguyệt đành, Phong hoa tuyết nguyệt, Ngọc xuân đường... Nổi 
danh nhất là Tđy sương kí của Vương Thực Phủ. 


Có tài nhất là Quøø Háø Khanh. Ông soạn được 63 tuông, nay 
chỉ còn 13. Hai tuông Đệw Nga oan và Cứu phong trần rất được 
truyền tụng. Có người ví tuồng của ông với bộ S# & của Tư Mã 
Thiên, có tác giả lại so sánh nó với thơ đời Đường, họ đều nhận 
thấy rằng nó có địa vị rất lớn trong văn học Trung Hoa. Ông rất 
khéo về kết cấu và miêu tả. 

Vương Thực Phủ, tác già Tây sương hí, có tài tà tâm lí một 
thiếu nữ đa tình bị lễ giáo kiểm thúc: mới đầu muốn yêu mà không 
đám, về sau khi đã yêu thì nhiệt tình vô cùng, lúc trầm mặc, lúc 
phóng đãng cũng rất mực. 


Một học giả, Vương Quốc Duy phê bình tuồng đời Nguyên 
như sau: “Cái hay của tuông đời Nguyên... có thể tóm tắt trong một 
tiếng là tự nhiên. (...) Vì người soạn tuông đời ấy (..) không có ý lấy 
văn học cầu danh vị; cũng không có ý chôn tác phẩm vào danh sơn 
để lưu truyền hậu thế. Họ cảm hứng mà viết để làm vui mình và vui 
người; lời khéo vụng, họ không kể, ý thô lậu họ không ngại (...). Họ 
tả cảm tưởng trong lòng cùng tỉnh trạng xã hội, mà cái lẽ chân 
thành, cái khí hùng dũng thường hiện trong văn...”. 


- Về các nghệ thuật điêu khác, kiến trúc, đô sứ, dệt thảm..., 
Trung Hoa đều học được của Tây Tạng, Ấn Độ, Á Rập ít nhiều như 
các trang trên tôi đã nói qua. 

Riêng về #øø, Trung Hoa không chịu ảnh hưởng của nước ngoài. 
Đời Nguyên có tới 400 danh họa gia, thịnh hơn các đời trước; cơ hồ 


100 


Sử Trung Quốc 


một số lớn buồn về thời cuộc, lấy môn đó để tiêu khiển, nhiều nhà 
vô ẩn trong núi, chuyên về cảnh lâm tuyển, như những bức «Xá? 
hạ ổn cứ” của Vương Mông; «1 ÌHdy trúc 1 cứ”. 

Một nhóm khác trong đó có Nghê Toản tạo ra một lối mới của 
miền Nam; Nghê Toản có những bức Ty Lâm thiền thất, Sơ Lâm 
cô đình biểu hiện được cái thú nhàn tản. 

Triệu Mạnh Phủ là một quí tộc Tống hàng Nguyên. Cha con, 
anh em, vợ chồng đêu vẽ giỏi. Bức tranh vẽ một người Hồ săn bắn 
của Phủ nổi tiếng vì ghi được dũng khí của kị sĩ Hồ. 


+ Khoa học 

Đời Nguyên không phát minh được gì mà tiếp thu được của 
Trung Á, Tây Á, và châu Âu ít nhiều về thiên văn học, số học, cơ 
giới. 

Về y học, Lí Cảo nổi danh, ông để lại các bộ Nội gogi thương 
biên luận, Tì ‡ luận, hình như ông cũng nghiên cứu về châm cứu, 
có một bức tượng bằng đồng chỉ các huyệt trên cơ thể. 


101 


Nguyễn Hiến Lê 


CHƯƠNG VII 


NHÀ MINH 
(1868-1644) 


Các học giả phương Tây nghiên cứu rất ít về đời Minh và nửa 
đâu đời Thanh một phân vì tài liệu quá nhiều - thư khố quốc gia 
Trung Quốc mới cất ở gần Bắc Kinh, chứa tới trên năm triệu tài 
liệu - một phần vì trong các thế kỉ XV - XIX châu Âu thay đổi hẳn 
(cải cách tôn giáo, phục hưng văn nghệ, tạo được một tân thế giới ở 
bờ bên kia Đại Tây Dương, rồi cách mạng chính trị, cách mạng kĩ 
nghệ), còn ở Trung Hoa thì từ chính trị tới xã hội không có gì biến 
chuyển đáng cho các học giả chú ý tới. 

Quả thực, trong mấy thế kỉ đó, phương Tây tiến rất mạnh mà 
Trung Hoa thì đứng ì một chỗ. Đời Minh, đế quốc rộng gần bằng 
đời Đường, dân số đông hơn (hồi đầu khoảng 53 triệu, cuối đời 
được từ 100 đến 150 triệu), vua thì cũng như mọi triêu đại khác, chỉ 
được hai ông giỏi (Thái Tổ và Thành Tổ), họ cũng vẫn phải đương 


102 


Sử Trung Quốc 


đầu với hai vấn đê: chống với các rợ, lo cho dân khỏi đói, như các 
thời trước, còn thì đại đa số là một bọn vua tầm thường, tôi tệ, sống 
xa xỉ, phóng túng, để hoạn quan nắm hết quyền hành, rốt cuộc 
cũng lại tủi nhục để cho non sông vào tay rợ Mãn Thanh. 

Trong non ba thế kỉ, nhà Minh không tiến bộ về một phương 
diện gì cả - trừ về văn học bình dân, tức bạch thoại - và việc đáng 
ghi hơn cả chỉ là việc Trịnh Hòa bảy lần đi qua “Tây dương” - tức 
Nam Dương và Ấn Độ Dương ngày nay. 

Chính vì không có một sự thay đổi, một biến cố nào quan trọng, 
không có cả các việc phế rồi lập, lập rồi phế các vua như cuối đời 
Đường, mà đời Minh được một số sử gia khen là thời tương đối thái 
bình, ổn định hiếm có trong lịch sử! Các vua Minh được yên ổn 
truyền nhau ngai vàng lâu hơn đời nào hết. 


A. THỜI THỊNH 


1. Thái tổ. (1368-1398), ông vua độc tài nhất trong lịch sử Trung 
Hoa. 


Nhà Minh thịnh được trong chục năm đâu nhờ hai ông vua 
giỏi: Thái tổ và Thành tổ. 

Chu Nguyên Chương lên ngôi, quốc hiệu là Minh, niên hiệu là 
Hồng Vũ, đóng đô ở Kim Lăng (Nam Kinh ngày nay), gọi là Ứng 
Thiên phủ. 

Lúc đó vua Nguyên tuy đã chạy ra khỏi Hoa Bắc mà về Mông 
Cổ, nhưng vẫn giữ đế hiệu, tự coi vẫn là vua Trung Hoa, vì một dải 
đất ở phương Bác: Sơn Tây, Thiểm Tây, Cam Túc vẫn do tướng 
Mông Cổ chiếm cứ; Thái tổ phải sai tướng dẹp bọn họ, sát nhập 
những miên đó vào bản đồ nhà Minh. 

Ở phía Nam, một bọn anh hùng chiếm Thành Đô (tỉnh Tứ 


105 


Nguyễn Hiến Lê 


Xuyên) và đất Vân Nam. Dẹp xong phương Bắc, Thái tổ dẹp nốt 
bọn đó. 


Sau cùng, năm 1387, quân Minh lại thu được Liêu Đông ở phía 
Đông Bắc, mà thống nhất Trung Quốc từ Bắc tới Nam, từ Tây qua 
Đông (Coi bản đồ trên). Đó là công lớn của Chu Nguyên Chương. 

Ông xuất thân trong giới hạ tiện, nghèo hèn hơn Lưu Bang 
nhiều, phải vào ở chùa để có cơm ăn, nhờ vậy mà được học ít năm; 
sau theo nông dân nổi loạn, ông lãnh đạo họ mà gian nan lập nên sự 
nghiệp. 

Cũng như Lưu Bang và đa số các ông vua sáng nghiệp, khi 
thành công, Chu không muốn dùng các bạn chiến đấu nữa, vì họ 
quá thân với mình, biết tài của họ và sở trường cùng sở đoản của 
mình ra sao, khó mà trị họ. Sợ nhất là khi mình chết rồi, con mình 
còn nhỏ, họ chuyên quyền uy hiếp, nên ông tìm cách chia rẽ, vu 
hãm họ, lần lần họ bị giết hết, làm liên lụy đến mấy vạn người lương 
thiện nữa. Ông không khôn khéo như vua Thái Tổ nhà Tống, mà 
tàn nhẫn vô cùng. 

Cũng như Lưu Bang, vì ít học, nên ông nghỉ kị các văn thần, bê 
tôi dâng biểu chương, ông thấy có chữ øì ngờ là có ý nhạo báng 
mình thì giết hết. 


Sử chép có người khen ông là biết đạo, ông hiểu rằng là mỉa 
ông làm đạo tặc. Một người khác nịnh ông là làm tăng trí tuệ lên 
(tăng trí), ông cho rằng chê ông có cái trí tuệ của bọn tăng (bọn 
thây chùa). 

Ông rất cương quyết, không nhượng bộ, tàn bạo tới cái mức 
đại thân ở triều có điều gì không vừa ý ông thì ông cũng sai nọc ra, 
đánh trượng. Ông là ông vua Hán độc tài nhất trong lịch sử Trung 
Quốc, không kém Tần Thủy Hoàng. Năm 1375, một vị thượng thư 
bị đánh tới chết, và các đời vua sau thỉnh thoảng cũng hành động 
như ông. Sự tàn bạo đó, chắc ông học được của vua Mông Cổ, nó 


104 


Sử Trung Quốc 


trái hắn truyền thống của đạo Nho mà ba đời Hán, Đường, Tống 
Còn g1ữ. 

Ông biết triều đại nào cũng bị cái nạn ngoại thích và hoạn quan 
mà mất ngôi, nên ông khuyên mẫu hậu không nên lâm triều, và 
treo một thiết bài (bảng bằng sắt) ở cửa cung, cấm hoạn quan dự 
chính. Nhưng lệnh đó đến đời con ông đã bãi bỏ. 

Đọc những đoạn “Mạnh Tử đối đáp Tề Tuyên vương” (trong 
Mạnh Tử - chương Lương Huệ vương - thượng và hạ) ông rất bất 
bình, ra lệnh dẹp hết những phiến đá khắc các bài ấy mà vua Thần 
Tôn nhà Tống sai dựng năm 1084 ở miếu thờ Khổng Tử. Nhưng 
năm sau, không hiểu nghĩ sao, ông đặt lại chỗ cũ. Tôi đoán rằng 
ông bất bình nhất về đoạn Tẻ Tuyên vương hỏi Mạnh tử: “Bê tôi 
giết vua được không?” Mạnh đáp: “Kẻ làm hại điều nhân thì gọi là 
“tặc” (giặc); kê làm hại điều nghĩa thì gọi là “tàn” (tàn bạo); một kẻ 
tàn tặc thì gọi một tên “độc phu” (ai cũng bỏ). Tôi nghe nói giết một 
kẻ độc phu tên là Trụ, chưa nghe nói rằng giết vua”. Điều đó đủ tỏ 
Chu Nguyên Chương độc tài ra sao. 

Nhưng ông cũng có điểm tốt: Ở trong giới bình dân ra, ông 
bênh vực giai cấp cũ của ông. Nhiêu lần ông tha thuế cho dân nghèo. 

Dân có điều gì uất ức thì ông cho phép trình thẳng lên ông. 
Quan lại mà tham ô, bị dân tố cáo, ông cho điều tra, nếu ăn hối lộ 
sáu chục lượng thì bị chém đầu, ông rất trọng đức liêm khiết, coi 
trọng dân tình mà đối với quan lại rất nghiêm. 

Một viên quan nào được lòng dân thì tuy phạm tội, dân xin tha, 
ông cũng tha, có kẻ còn được thăng chức nữa, như một viên tri 
châu nọ, thu thuế sai kì, đáng lẽ bị bắt, các phụ lão trong châu lên 
kinh xin lưu viên đó lại, ông chuẩn y và còn tặng lộ phí cho các phụ 
lão nữa. 

Lại như một viên chủ bạ nọ, có lỗi gì đó cần phải tra vấn, nhân 
dân lên kinh trình bày đức liêm chính của viên đó, ông chẳng những 


105 


Nguyễn Hiến Lê 


tha tội mà còn thăng chức cho nữa. Còn hạng quan lại vì không yêu 
đân mà bị tội thì nhiều vô kể. 

Các đời vua sau, nhiều ông theo chính sách quí dân đó. Chẳng 
hạn như đời Anh Tôn (1436-1449), một viên tri phủ Tô Châu hết kì 
hạn ba năm ở nhiệm sở rồi, theo lệ phải bổ đi nơi khác, nhưng hai 
vạn dân xin triêu đình lưu ông ta lại, ông ta khỏi bị đưa đi nơi khác 
mà được ở lại Tô Châu cho tới chết, di nhiên là vẫn chỉ làm tri phủ, 
nhưng cứ theo lệ được thăng phẩm trật. 


Nhưng ông cũng như mọi ông vua khác, khi sáng lập triều đại 
mới rồi thì bỏ phế chế độ triều đại cũ, cho rằng triều đại cũ bị diệt 
vong vì chế độ xấu chứ không phải vì người xấu. Sự thực thì chế độ 
nào cũng có mặt phải mặt trái, người tốt thì bổ được mặt sở đoản 
của chế độ mà nước thịnh, người xấu thì không biết dùng cái sở 
trường của chế độ mà càng mau suy. Chế độ không quan trọng 
bằng con người. 


Chu Nguyên Chương chắc không đọc sử nhà Hán mà cũng 
không đọc mấy hàng này trong bài 7J4z lự luận của Phương Hiếu 
Nhụ, một kẻ sĩ có khí tiết đồng thời với ông: “Hán thấy Tần cô lập 
mà tự răn mình, mới phong khắp các con em làm chư hâu, cho 
rằng họ hàng thân thích với nhau thì có thể kế tiếp nhau giữ xã tắc 
mà không sinh loạn, nhưng rồi bảy nước lại tính cái mưu thoán thí” 
(cướp ngôi và giết vua). Vụ đó xảy ra đời Hán Cảnh đế, khoảng 40 
năm sau khi Hán Cao tổ băng hà, bảy nước đó là bảy chư hầu: Ngô, 
Sở, Triệu... 

Chu cũng thấy nhà Tống, nhà Nguyên cô lập mà mất, lại noi 
gương Hán, theo chính sách của Hán, phong cho trên 20 người con 
ở các yếu địa, thành các nước chư hâu: Tấn, Yên, Sở, Hàn, Chu... 
Họ được chuyên quyên trong nước họ, có nhiều quân, làm phiên li 
che chở cho triều đình. Trong số đó thì Yên vương là Lệ ở Bắc Kinh 
và Tấn vương là Cang ở Thái Nguyên uy quyên rất lớn. Và cái họa 


106 


Sử Trung Quốc 


nồi da nấu thịt xảy ra bốn năm sau khi Chu Nguyên Chương băng 
hà (chứ không đợi đến 40 năm như đời Hán). 


2. Huệ đế -Loạn Tĩnh nạn 


Nguyên do là ông lập con trưởng làm thái tử, nhưng thái tử 
chết sớm, ngôi vua về cháu nội ông, tức Huệ đế. 


Huệ đế thường lo về cái loạn các phiên vương (chư hầu) mạnh 
thế có thể làm nguy cho triều đình như cái loạn “bảy nước” đời 
Hán, đem việc đó bàn với hai người thân tín - một người là hoàng tử 
- tìm cách giải quyết, rồi tước trừ năm sáu phiên vương, một số bị 
xử tội chết. 

Vua nước Yên tên là Lệ, tại Yên Kinh (Bắc Kinh) là con thứ vua 
Thái tổ (Chu Nguyên Chương), vốn giỏi dùng binh, có nhiều tướng 
sĩ, thấy mình bị nghi ngờ, canh chừng ngặt quá, sợ không thoát 
khỏi cái họa của năm sáu phiên vương kia - và cũng muốn nhân cơ 
hội, chiếm ngôi của cháu nên lấy cớ là để giết hai kẻ thân tín của 
Huệ đế đã “gây tai họa”, ra tay trước, cử binh về đánh kinh đô, và 
gọi binh đó là binh “f» ø„zø” (binh dẹp cái nạn ở triều đình). 

Tại triều đình, các tướng giỏi đã khổ cực với Chu Nguyên 
Chương, đều bị Chu giết hết rồi, không còn ai chống cự nổi với 
quân “tĩnh nạn” nên thua to. Huệ để sai sứ đến Yên xin nghị hòa, 
nhưng không thành. Yên vương đánh kinh đô, một số hoạn quan 
biết Huệ đế không sao giữ nổi ngôi, mật báo tình hình kinh sư cho 
Yên vương, làm nội ứng, tướng giữ thành xin hàng, trong cung 
phát hỏa, Huệ đế không biết sống chết ra sao. Người ta nghi rằng 
ông ta trốn khỏi kinh đô bằng một đường hầm và xuống phương 
Nam. Có sách bảo ông trốn làm thầy chùa ở phương Nam, gần chết 
mới đưa về Bắc làm lễ chôn cất theo nhà vua. 

Việc đó xảy ra năm 1402. Vậy là Huệ đế chỉ ở ngôi được bốn 
năm. 


Lệ lên ngôi hoàng đế rồi, tức vua Thành Tổ. Vụ cướp ngôi này 


107 


Nguyễn Hiến Lê 


bị thanh nghị rất chê. Ông cũng tàn nhẫn như cha, một mặt giết 
nhiều bê tôi triều trước, làm liên lụy đến vô số người khác, một mặt 
sai Văn học bác sĩ là Phương Hiếu Nhụ thảo tờ “chiếu lên #„øô7” để 
có vẻ hợp lệ một chút. 

Khi ông đem quân đánh kinh sư, một vị hòa thượng đã đặn 
ông: “Phương Hiếu Nhụ tất không hàng đâu, nhưng xin ông đừng 
giết. Giết Nhụ thì cái nòi đọc sách (tức theo đạo thánh hiền) trong 
thiên hạ sẽ tuyệt mất”. Vì vậy, khi gọi Hiếu Nhụ vào, Yên vương vỗ 
về ngay: 

— Tiên sinh đừng tự làm khổ thân, tôi chỉ muốn theo Chu Công 
mà giúp Thành vương đấy thôi 

Hiếu Nhụ hỏi: 

— Thành vương ở đâu? 

- Hắn tự thiêu rồi. 

- Thế sao không lập con Thành vương? 

— Đó là việc trong nhà Trẫm. 

Đáp rồi, Thành tổ kêu tả hữu đưa bút giấy cho Hiếu Nhụ: 

- Thảo tờ chiếu để ban bố trong thiên hạ, không nhờ tiên sinh 
thi không được. 

Hiếu Nhụ liệng cây bút xuống đất: 

- Chết thì chết, không chịu thảo. 

Thành tổ giận, sai phanh thây ông ở chợ 2. Năm đó ông 46 


(Ð Chu công đời nhà Chu là em vua Võ vương, chú của Thành vương, giữ chức nhiếp 
chính, giúp vua Thành vương lúc đó còn nhỏ. Yên vương Lệ cũng là chú của Huệ 
để, tự coi mình như Chu công và coi Huệ đế như Thành vương. 

(2) Có sách chép khác: 

Yên vương dọa giết chín họ ông. Ông đáp: “Giết cả mười họ cũng chẳng sao”. 
Sau đó chín họ của Nhụ bị tru đi. Theo 7Ö Mguyêz thì luật đời Minh, chín họ 


108 


Sử Trung Quốc 


tuổi. Vợ và con đêu tự tử. Họ hàng, bè bạn trước sau bị giết tới mấy 
trăm người. 

Vụ đó là một cái tội nữa của Yên vương Lệ, mà cũng là sự dã 
man của luật Trung Hoa: con cháu có tài, đức, có công với quốc 
gia, thưởng công cha mẹ, ông bà thì nên, có tội với quốc gia, triều 
đại thì sao lại tru di tam tộc (họ cha, họ mẹ, cả họ vợ nữa) với cửu 
tộc? 

Loạn thất quốc đời Hán, loạn Tĩnh nạn đời Minh và vô số những 
vụ thoán khí khác nữa - cho ta thấy một trong nhiều tệ của chế độ 
quân chủ Trung Hoa, nói chung là của phương Đông. Ở thời đại 
phong kiến, quân chủ, chế độ tốt đẹp hơn cả là chế độ truyền hiển 
chứ không truyền tử - WilI Durant trong cuốn Bài học của lịch sử: 
The Lessows 0ƒ H¡¿stfozy - New York 1968, gọi là lập tự chứ không thế 
tập, như thời năm vua Nerva, Trajan, Hadrien, Antonin và Marc 
Aurèele, kế vị nhau làm vua La Mã từ 96 đến 181 sau T`L. 


Durant viết: “Renan khen rằng thế giới chưa bao giờ được một 
loạt minh quân tài giỏi như vậy”. Sử gia Gibbon cũng bảo: “Nếu 
phải chỉ ra một thời đại mà nhân loại được sung sướng nhất, thịnh 
vượng nhất, thì người ta nghĩ ngay đến thời từ khi Nerva lên ngôi 
tới khi Marc Aurèle chết. Mấy triều đại đó gom lại thành một thời 
đại duy nhất trong lịch sử mà nhà cầm quyền chỉ chuyên lo tới 
hạnh phúc đại dân tộc”. Trong thời rực rỡ đó các dân tộc qui phục 
La Mã lấy làm sung sướng về thân phận của họ, chế độ quân chủ 
không có tính cách thế tập mà có tính cách lập tự: nhà vua lựa 
người nào có tài năng nhất mà nhận làm con nuôi, chỉ bảo cho việc 
trị nước rồi tuần tự giao phó quyên hành cho. Chính sách đó không 


(cứu tộc) trỏ đời mình, bốn đời trên mình và bốn đời sau mình. Nghĩa đó không 
thông, nên tôi theo truyền thuyết trên. Bốn đời trước, tức ông nội của ông nội 
Hiếu Nhụ đã chết rôi, bốn đời sau, tức cháu của cháu thì chưa sanh, làm sao giết 
được? Vả lại, như vậy phải gọi là c# đø¡ chứ sao lại gọi là cửu tộc? 


109 


Nguyễn Hiến Lê 


gặp trở ngại, một phân vì cả Trajan lẫn Hadtien đều không có con 
trai, còn các con trai của Antonin thì lại chết sớm. Marc Aurèle có 
một người con trai tên là Comnode, nối ngôi ông vì vị hiền triết đó 
(Marc Aurèle) quên không chỉ định một người kể vị, tức thì cảnh 
hỗn loạn phát ra liền. (Bài học của lịch sử - Ch. X). 


Theo truyền thuyết thì Trung Hoa cũng có một thời đại như 
vậy, thời vua Nghiêu, vua Thuấn và vua Vũ. Thuấn là bê tôi của 
Nghiêu được Nghiêu lựa chọn rồi truyền ngôi cho, Vũ cũng vậy, 
được Thuấn truyền ngôi cho. Sau vua Vũ thì ngôi vua truyền tử chứ 
không truyền hiền nữa, có tính cách thế tập rồi. Sự thực có lẽ không 
đúng hẳn như vậy, mà Nghiêu, Thuấn, Vũ chỉ là những tủ trưởng 
được các bộ lạc bầu lên. 


Khổng Tử cho rằng thời đó là hoàng kim thời đại của Trung 
Hoa, dân chúng sung sướng, tối không nhà nào phải đóng cửa, đi 
đường, không ai nhặt của rơi... Trong hơn hai ngàn năm sau, các 
triết gia Irung Hoa đều tin như ông. Vậy chúng ta có thể đoán 
rằng, Khổng tử không nói ra chứ thực tâm thích chế độ quân chủ 
truyền tử, thế tập của nhà Chu đấy thôi. Lỡ sống ở đời Chu, ông 
phải đem hết tâm trí, cải thiện chế độ của Chu bằng cách vạch rõ 
bổn phận của vua, tư cách ông vua phải có, nếu vua không đủ tư 
cách, không làm tròn bổn phận thì phải “chính danh”, nghĩa là phải 
tìm người khác thay, vì không còn xứng làm một ông vua nữa. 


Trong hai ngàn năm, dân tộc Trung Hoa từ vua trở xuống đều 
theo học thuyết của Khổng, mà chế độ quân chủ của Trung Hoa 
cũng như mọi chế độ quân chủ trên thế giới, thành công rất ít, nó 
chỉ có cái lợi là có tính cách liên tục, nhưng hại thì rất nhiều: mười 
ông vua may lắm chỉ được vài ông khá, còn thì đa số hoặc ngu độn, 
hoặc vô trách nhiệm, lạm dụng quyên hành, cuồng bạo; hại vì những 
chiến tranh kế vị - như vụ “Lĩnh nạn” - làm cho dân chúng lầm than, 
ngay hoàng tộc cũng khốn đốn, chết chóc; trong xã hội thời quân 
chủ, không giới nào có nhiều kẻ chết bất đắc kì tử như giới hoàng 


110 


Sử Trung Quốc 


tộc. Đất đai càng rộng, quốc gia càng giàu, quyền hành của vua 
càng lớn thì cái ngai vàng càng bị nhiều kẻ tranh giành: từ anh em 
ruột thịt, tới chú cháu, cả mẹ con, bà cháu. Có ai làm thống kê xem 
trong mỗi triều đại, có bao nhiêu người trong hoàng tộc, kể cả nội 
ngoại chết vì ham cái ngai vàng? 


3. Thành tổ (1403-1424) 

Lên ngôi rồi, Thành tổ (niên hiệu là Vĩnh Lạc) bỏ Nam Kinh ở 
Kim Lăng mà đời đô lên Bắc Kinh (Yên Kinh). 

Bắc Kinh dưới triêu Nguyên đã được xây dựng lại cho rộng 
hơn, rực rỡ hơn, rất tốn kém, nay Thành tổ lại sửa sang, xây cất, mở 
rộng thêm nữa, và thành trung tâm của văn minh Trung Hoa cho 
tới ngày nay, lớn hơn Nam Kinh nhiêu. Các du khách, các phái 
đoàn ngoại quốc hễ tới Bắc Kinh thì đi thăm Tử cấm thành (có tên 
đó vì có những bức tường cao sơn màu tía bao vây cấm thành - nơi 
có cung điện), các vườn Thượng uyển rất rộng như Di hòa viên, rôi 
lên phía Bắc coi Vạn lí trường thành, sau cùng là các lăng tẩm của 
vua triều Minh. Những kiến trúc đó tiêu biểu cho kiến trúc, văn minh 
Trung Hoa và đêu xuất hiện hoặc phát triển, tu bổ ở đời Minh cả. 

Thành tổ phá thành của nhà Nguyên, xây lại thành mới vuông 
vức chu vi trên 22 cây số, tường cao 13 thước, tất cả có chín cái cửa 
lớn. Ở giữa là khu cung điện vuông vắn chu vi tám cây số. Chung 
quanh cung điện lại có một cái hào đào hơn ba cây số. Cung điện 
hướng về phía Nam, ở ngay trên cái trục chính của kinh đô Bắc 
Kinh, nơi đó gọi là hoàng thành vì nóc lợp bằng ngói màu vàng, cột 
gỗ sơn đỏ. Các bực đưa lên điện đều bằng cẩm thạch trắng, cột trụ 
đắp đô sứ trắng hoặc lam. 

Phía Nam nội thành đó lại thêm một khu hình chữ nhật có 7 
cửa, gọi là ngoại thành, nó rộng hơn thành trong một chút, mà sâu 
chỉ bằng nửa. Từ ngoài vô, phải qua tám cái cửa đồ sộ rồi mới tới 
điện trong cấm thành. 


111 


Nguyễn Hiến Lê 


Lăng tẩm triều Minh rải rác trên khắp một thung lũng, trên 
mặt đất rất nhiều tượng đá hình người và loài vật, trong mộ chôn vô 
số bảo vật, Mao Trạch Đông đã cho khai quật một số đem qua châu 
Âu triển lãm. 

Coi các cung điện vào lăng tẩm thời đó, chúng ta mới thấy 
được các vua Minh thích sự đồ sô và tráng lệ ra sao. 


Khi Chu Nguyên Chương dồn được các đạo quân Mông Cổ về 
các đồng cỏ của họ ở phương Bắc rồi, ông cho xây cất một trường 
thành mới để ngăn họ không cho xâm lấn Trung Quốc nữa, vì trường 
thành xây cất đời Tần Thủy Hoàng, tới đời Đường không còn là 
biên giới nữa, nhiều chỗ đã sụp đổ. Trường thành mới nằm cách xa 
trường thành cũ, về phía Nam, phía Đông từ Sơn Hải quan (Triều 
Tiên), phía Tây tới Ninh Hạ, dài hết thảy 12.700 cây số (coi bản đồ), 
Chu giao cho 9 chư hầu cai trị, giữ gìn, mỗi chư hầu một khúc. 
Ngoài công dụng ngăn các rợ phương Bắc, nó còn là một con đường 
giao thông nữa để tiện lập các đồn điền phía biên viễn, và để kiểm 
soát các rợ. 

Từ khi kinh đô dời lên Bắc Kinh thì miền Hà Bắc hóa ra rất 
quan trọng, và triều đình phải sửa sang lại vận hà để nối Bắc Kinh 
với miền Giang Nam. 

Vừa xây trường thành, Thành tổ vừa đem quân dẹp Mông Cổ. 
Sở đĩ ông dời đô lên Bắc Kinh chính là để khống chế cả miền Trung 
Á, chứ ông biết dư rằng Bắc Kinh ở gần biên giới, dễ bị Mông Cổ 
gây rối. Nam Kinh hiện nay chỉ là kinh đô của những thời muốn 
phát triển ngoại thương. Về điểm đó ông có hùng tâm hơn cha. 


Ông cũng theo chính sách đời Hán, vừa dùng võ lực, vừa vỗ vẻ, 
vừa dùng ngoại giao để chia rẽ các rợ du mục, chủ ý để phá cái thế 
mạnh của Mông Cổ, chứ không muốn chiếm đất của họ. 

Ông nhiều lần chiêu dụ Mông Cổ, họ vẫn không hàng, một lằn 
ông sai một tướng đi đánh, bị thua. Sau ông phải thân chinh đi dẹp. 


112 


Gử Trung Quốc 


BẮC KINH ĐỜI MINH - THANH 
(do người Nhật uẽ) 


~ ¬ x~ ~ — — ~ — —~ x~ “  =ï¡ —= SẼ =7 Ằ< 


(Thành đời Nguyên ) 


”=. 
Chua 


\ 
\ 
{1 
\ 
\ 
! 
\ 
t 


Địu 
đàn 


Ũ 
Ù 
Ị 
Ù 
| 
Ù 
| 
| 


Ngu yêt 
_NGG, đàn, 


Hoàng thành 


Nhát 
đàn 


Ván hà 


L Hoàng thành 


Ngoại 

'hành )_.." 

“= đàn Thiên 
than đàn 
nông 


1 Tử cấm thành 


2 Hoàng thành 


Nguyễn Hiến Lê 


Năm 1410 đem 100.000 quân với 30.000 cỗ xe chở lương thực, binh 
nhu, và một số tặng vật để lấy lòng rợ Olrat (?) mà yêu câu họ trung 
lập. Trận đó Mông Cổ thua to, xin hàng rồi sau lại phản. Ông phải 
thân chinh ba lần nữa, một lần - năm 1422 - ông dẫn một đoàn quân 
235.000 người với 117.000 cỗ xe, mỗi cỗ hai con lừa. Quân Mông Cổ 
trốn thoát qua phía Tây, quân Trung Hoa cướp bóc được rất nhiều 
rôi trở về. Hai trận sau, năm 1423 và 1424, kết quả cũng như vậy, và 
trong trận cuối, ông thình lình chết. Từ đó quân Mông Cổ không 
dám lấn Trung Quốc nữa. 


Về phía Nam, Thành tổ cũng tính mở mang bờ cõi. Thời đó, ở 
nước ta, Hồ Quí Li tiếm ngôi nhà Trần, con là Hỏ Hán Thương dâng 
biểu sang Thành tổ nói dối là nhà Trần hết người, y là cháu ngoại, 
lên thay, được Thành tổ phong làm An Nam Quốc vương. Sau đó, 
một người tự nhận là con vua Trần Nghệ Tôn qua tâu rõ tình hình 
và xin binh phục thủ, Thành tổ sai sứ sang trách, họ Hồ dâng biểu 
tạ tội, Thành tổ cho người đưa người con Trần Nghệ Tôn đó về 
nước, đến Chi Lăng, tướng của Hồ đón, đem về rồi giết. Thành tổ 
giận, sai Trương Phụ sang diệt nhà Hồ, bắt cha con họ Hồ đưa qua 
Trung Hoa, rồi không kiếm con cháu nhà Trần để trả nước, mà 
chiếm luôn nước ta, đặt Bố chính ti để cai trị, nước Chiêm Thành 
cũng phụ thuộc tỉ đó (1407). 


Khi đoàn quân viễn chinh sắp lên đường, Thành tổ ra lệnh cho 
viên tướng Chu Năng như sau: 


“Một khi binh lính vào nước Nam, trừ các sách vở và bản in 
của đạo Phật và đạo Lão, còn thì mọi sách vở, văn tự, cả những dân 
ca, sách dạy trẻ (...) đều phải đốt hết, một mảnh, một chữ cũng 
không chừa. Những bia nào Trung Hoa xây dựng từ trước thì đều 
giữ gìn cẩn thận, còn các bia do An Nam dựng thì phá hủy cho 
hết...” 


Chính sách của nhà Minh tàn bạo như vậy. 


114 


Sử Trung Quốc 


Nhà Trần bất bình, nổi lên chống. Thành tổ phái Trương Phụ 
qua lần nữa (1413), dẹp được. 


Nhưng năm năm sau (1418), Lê Lợi khởi nghĩa ở Lam Sơn, 
được Nguyễn Trãi giúp, quyết đuổi quân Minh về nước. Sau mười 
năm gian khổ, quân ta thắng được Vương Thông, tướng Minh, và 
Vương Thông phải xin hàng. Nhưng Thành tổ đã chết trước rồi, 
không phải nuốt cái nhục đó. 

Hai đời vua sau, Nhân tôn và Tuyên Tôn, ngắn ngủi thôi, cộng 
lại chỉ được 12 năm, nhưng biết thương dân, dùng hiển thần, nên 
Trung Quốc được thái bình. Thời đó là thời cực thịnh của nhà Minh. 
Tuyên Tôn tuy thất bại ở nước ta - Lê Lợi chỉ giữ lệ triều cống thôi 
mà nước ta tách khỏi bản đồ Trung Quốc - nhưng ông có công dẹp 
được một cuộc xâm lấn của một rợ ở phương Bắc, và biên cảnh 
phía đó được yên ổn. 


B. CHÍNH TR]Ị 


1. Quân chủ chuyên chế 

Tướng Chu Nguyên Chương rất xấu, mặt như mặt heo, hồi 
nhỏ cực kì nghèo hèn - trái hắn với Lí Thế Dân - mà lập được sự 
nghiệp vĩ đại, lên ngôi, nhờ thông minh, biết nhìn xa, khôn khéo 
nữa, liêm chính, nhất là cần mẫn, nhưng tự phụ, đa nghi, nóng nảy, 
tàn bạo. Hồi cuối đời ông viết: “Luôn ba mươi mốt năm, ta rán hoàn 
thành sứ mạng Thượng Đế giao cho, vừa lo lắng, vừa sợ sệt, không 
một ngày nào được yên”. Có thể vì tính khí ông như vậy mà ông hóa 
ra độc tài. Cũng có thể một phần vì ông muốn quét cho sạch những 
dấu vết, ảnh hưởng của nhà Nguyên. 

Lên ngôi, ông bỏ ngay cơ quan Trung thư tỉnh, và đi nhiên 
không dùng tể tướng (người cằm đầu cơ quan đó) nữa. Ông đích 
thân chỉ huy lục bộ: bộ lại, bộ lễ, bộ hình, bộ binh, bộ hộ, bộ công. 


115 


Nguyễn Hiến Lê 


Ong lập bốn đ;£z (Văn hoa điện, Vũ anh điện, Trung cực điện, Kiến 
cực điện) và hai các (Văn uyên các, Đông các) với chức đại học sĩ 
chỉ để làm cố vấn cho ông, chứ không có chút quyên hành gì cả. 


Sau đời Thành tổ, các vua cởi mở một chút, cho các đại học sĩ 
ấy tham dự triều chính và gọi cơ quan của họ là nội các, đến cuối 
đời Minh, nội các bị các hoạn quan nắm lân lần. Nhà Minh lúc đó 
đã suy. 


Cũng để củng cố chế độ chuyên chế, nhà Minh lập ra Đô sát 
viện. Cơ quan đó có tính cách độc lập, đặc biệt là nhân viên đêu 
tuyển trong giới quan lại còn trẻ, chức thấp, có đức liêm chính. Họ 
có quyên trách hạch bách quan, biện minh oan uổng, tuần hành 
trong nước, võ về dân, quân. Mỗi năm họ ởi thanh tra một lần trong 
nước, xét xem việc xử kiện và hành lễ ra sao, soát các trường học 
và các kho lúa, nhận những báo cáo của các quan và những lời kêu 
ca của dân. Họ có quyền trình bày thẳng với vua, được phép nói 
thẳng, không phải tránh né ai hết, ngay cả những chiếu, lệnh của 
vua, nếu họ thấy có điều gì đáng xét lại, thì có thể xin vua sửa đổi. 
Tuy quyên rất lớn, được gọi là tai mắt của nhà vua, nhưng họ không 
được gì che chở cả, vẫn phải tùy thuộc thị hiếu nhất thời của vua, 
rồi sau khi giữ chức được ít năm, họ phải rời Đô sát viện, lãnh một 
chức khác, thường không cao, nên họ cũng chỉ như những quan lại 
khác, không dám trực ngôn mà phải tránh những cơn thịnh nộ của 
nhà vua, nên Đô sát viện không hơn gì một cơ quan tình báo hay 
thanh tra của Quốc Dân đảng hay Cộng sản ngày nay. 

Vì các vua đầu nắm hết quyên hành, các vua sau vẫn giữ được 
ít nhiều tỉnh thân chuyên chế, kỷ luật rất nghiêm đó, nên nhà Minh 
không bị cái nạn quyền thần gian giảo, chỉ bị cái nạn nịnh thần và 
hoạn quan thôi, mà hoạn quan cũng không dám làm cái việc thoán 
thí như đời Đường. 


Chế độ quân chủ của Trung Hoa có khuyết điểm là vua có 
quyền quá lớn, không có luật pháp nào cao hơn ông cả, không có 


116 


Sử Trung Quốc 


hiến pháp hạn chế bớt quyền của ông. Cho nên vua mà tài giỏi, 
cương quyết thì dễ hóa ra độc tài hoặc tàn nhẫn, trái lại, nếu vô tài, 
nhu nhược thì bị bọn cận thần lấn lướt, lần lần cướp hết quyên, có 
hại cho dân hơn nữa. 


Vì biết vậy, nên từ đời thượng cổ, Trung Hoa đã đặt ra chức 
thái sử, lựa những người có công tâm, không ham danh vọng, phú 
quí, nhất là không sợ chết, những người có “hạo khí” như Mạnh tử 
nói, để øiao cho chức đó. Nhiệm vụ của Thái sử là chép đúng tất cả 
ngôn, hành tốt cũng như xấu của nhà vua, và các đại thần, lưu lại 
đời sau, để khuyến khích họ làm điều thiện và cảnh cáo họ làm 
điều ác. Thái sử muốn viết gì thì viết, miễn là đúng sự thực. Điểm 
đó tôi đã trình bày ở các trang trên. 


Phương Hiếu Nhụ tuy không làm chức Thái sử mà cũng có 
tinh thần đó, thà chịu chết chứ không chịu thảo tờ chiếu lên ngôi 
cho Yên vương Lệ tức Thành tổ. 


Nhưng đa số - nếu không phải là tất cả - những ông vua xấu 
đều bất chấp dư luận đương thời thì đâu có coi dư luận đời sau ra 
øi, nên thái độ của họ là: Thái sử chép gi thì chép, ta cứ làm theo ý 
ta, đời sau chê gì cũng mặc, ta đâu còn biết nữa. 


Cho nên Trung Hoa lại đặt thêm chức gián quan, cũng lựa 
những người đạo đức, được nhiều người trọng, phong làm gián 
nghị đại phu để can vua những khi vua làm bậy. Họ có bổn phận 
vạch lỗi của vua, dù là ở giữa triều đình để cho mọi người thấy. 
Nhiều vị gián quan bị cách chức hay bị giết vì trực ngôn, và một số 
vua độc tài bãi bỏ luôn chức đó. Hàn Dũ đời Đường không làm 
chức gián quan mà chỉ vì can vua Hiến Tôn đừng rước tượng Phật, 
mà bài sớ dâng lên buổi sáng, buổi chiêu bị đày đi miễn Triêu Châu 
liền, một miền thời đó còn man rợ. 

Nhà Minh đặt ra Đô sát viện để kiểm soát việc làm của các 
quan mà cũng để thay chức gián quan nữa. Thái sử, gián quan, đô 


11: 


Nguyễn Hiến Lê 


sát đều là những biện pháp có mục đích hạn chế bớt quyền hành 
của vua nhưng øặp những ông vua tàn bạo, độc tài quá thì đều vô 
hiệu. Chỉ có mỗi một cách là lật đổ họ thôi, “cách cái mạng” của 
họ đi. Việc đó hoàng tộc, triều đình không làm thì nông dân sẽ 
làm. 


2, Binh chế 


Quyên thống suất quân đội thuộc về Đô đốc phủ, sự điều khiển 
quân đội trong việc chinh phạt thuộc về Binh bộ. 


Các quan võ đa số là cha truyền con nối, họ được cấp phát đồn 
điền để hưởng lợi, triều đình khỏi phải trả lương, quân lính cũng 
được cấp cho ruộng để trồng trọt mà sống, mỗi năm phải luyện tập 
một thời gian, khi hữu sự thì chiến đấu. Như vậy không có lính 
chuyên nghiệp, cho nên quân đội nhà Minh không mạnh, cuối đời 
Minh sau hai trăm năm thái bình, chiến đấu rất đở. Các triều đại 
Trung Hoa hầu hết đều có nhược điểm đó. 

3. Hình pháp 

Bộ Đại Minh luật phòng theo luật của nhà Đường, chia làm /Z¡ 
luật (luật xử các quan lại), hộ luật, lễ luật, binh luật, hành luật, công 
luát (luật về công nghiệp). Cấm dùng những hình cắt mũi, xẻo tai, 
xâm vào mặt... nhưng rất nghiêm khắc với quan lại, nhiều vị đại 
thân vì lỡ xúc phạm nhà vua mà bị đánh trượng đến chết. 

Việc hình ngục quan trọng thì phải qua ba phép ti: Hình bộ, Đô 
sát viện, Đại lí tự, như vậy là rất thận trọng. 

4. Giáo dục - Thi cử 

Bắc Kinh và Nam Kinh đêu có Quốc tử giám (các đời trước gọi 
là Quốc tử học). Giáo sư thì có chức Tế tửu, Tư nghiệp. Ở địa phương 
có các viên giáo thụ, huấn đạo. 

Thi cử thì cứ ba năm thì có một kì hương thí ở các tỉnh, vào 
mùa thu năm tí, ngọ, mão, dậu; trúng tuyển gọi là e# øháø, qua 


118 


Sử Trung Quốc 


mùa xuân các năm sau (sửu, mùi, thìn, tuất) thì có thi hội ở Bộ Lễ, 
trúng tuyển gọi là f¿ế» s7, sau cùng có điện thí, cũng gọi là đình thí 
do đích thân nhà vua chấm, trúng tuyển thì là gøwg nguyên, bảng 
nhấn, thám hoa. Số trúng tuyển ở hương thí, hội thí luôn luôn được 
quyết định trước. 

Đầu đời Minh, thi cử còn trọng thực dụng, có những môn kị, 
xạ, thư, toán, luật; về sau chỉ chuyên dùng thi phú, lối văn tám vế 
(bát cổ) để lựa nhân tài. 

Như vậy ta thấy chính sách dạy dỗ và thi cử đời Nguyễn của ta 
chép đúng đời Minh bốn năm thế kỉ trước, từ cách tổ chức tới các 
danh từ, chức tước. 

Nên ghi thêm rằng năm 1397 Chu Nguyên Chương bắt dân ở 
mỗi làng một tờ ghi sáu lệnh dân phải theo: “Phải hiếm, phải bính 
trọng người già, thờ phụng tổ tiên, phải dạy con, phải yên ổn làm 
ă2...” Năm 1670 vua Khang Hi nhà Thanh cũng ra một sắc lệnh 
gôm 16 điểm, đại khái như vậy, và buộc các hương chức và kê sĩ 
trong làng cứ nửa tháng một lần đọc và giảng cho dân nghe. 


ð. Canh nông -Thuế 

Khuyến nông và ức thương là chính sách chung của các triều 
đại Trung Hoa. Người Mông Cổ rút đi rôi, để lại rất nhiều đất vô 
chủ, Chu Nguyên Chương đem phân phát cho nhân dân và lính (để 
lập đồn điền) như vậy khỏi phải nuôi lính. Ông thường khoe rằng 
không mất một hột lúa mà nuôi được triệu dân. Việc đó tự nhiên, 
chẳng có gì đáng khen. Về sau, ông chia đất cho cả bà con, bạn bè 
và những kẻ bợ đỡ ông nữa, có người được một khu đất mênh 
mông nuôi được 20.000 gia đình nông dân. Ông lại ban bổng lộc 
cho hoàng tộc như người Mông Cổ đã làm. Riêng ở kinh đô, những 
bổng lộc, trợ cấp đó mỗi năm lên tới tám triệu “thạch lúa”, trên 150 
triệu tấn, đã tốn kém cho quốc gia mà còn gây khó khăn về sự 
chuyên chở. 


119 


Nguyễn Hiến Lê 


Ông phát bò và nông cụ cho các đôn điển, bắt dân miền Bắc 
cũng phải trông bông vải như miền Nam, tùy chỗ trồng cả lúa mùa 
nữa, ông làm lại công việc thủy lợi, lập những kho trữ lúa phòng 
năm đói kém. Tới cuối đời ông, một nửa diện tích đất ruộng được 
trồng trọt, sự sản xuất ngũ cốc gấp hai đời Nguyên. 

Ông lấy bớt đất của bọn đại điển chủ, của chủa chiên (mặc dù 
hồi nhỏ ông ở chùa), nhưng biện pháp đó ông không áp dụng được 
đến nơi đến chốn, đặc biệt là ở miền Thượng Hải ngày nay, vì miền 
này trước có nhiều nhà giàu giúp tiên, lúa cho ông để đánh Mông 
Cổ, bây giờ ông không thể quá mạnh tay với họ được. 

Ông ban hành những sắc lệnh ngăn chặn sự bóc lột của thương 
nhân mà những thương nhân giàu nhất đa số là ngoại nhân. Họ bị 
trục xuất ra khỏi cõi, hoặc bị giết. Nhưng một số dùng tiền chạy 
chọt, xin nhập tịch Trung Hoa, mang tên Trung Hoa và được yên 
ổn. 

Về công nghiệp, ông tổ chức lại các phường thủ công. 


— Thuế 

Có hai thứ: thuế điền và thuế định, Chu Nguyên Chương cho 
đạc điền lại, lập số điền, kiểm tra lại dân số, lập số đinh, và cứ theo 
hai số đó trưng thuế. 

Mỗi năm thu thuế hai kì: Thuế điền nộp bằng tiền hay lụa, thay 
lúa. Ruộng chia làm hai loại ruộng, quan điên của các quan, và dân 
điền của dân tự cày cấy. Đời Chu Nguyên Chương thuế quan điền 
gấp rưỡi thuế dân điền. 

Con trai 16 tuổi thì thành định, phải làm tạp dịch (làm xâu) cho 
tới 60 tuổi, nếu không muốn làm thì đóng một số thuế, số thuế đó 
dùng để thuê người làm thay. 

Nhà Minh lập chế độ f g;á?. Mười nhà họp thành một øi4ø, 11 
giáp (110 nhà) họp thành một #. Mỗi lí cử ra 10 nhà làm giáp trưởng 


120 


Sử Trung Quốc 


(thường là những gia đình khá giả), mỗi nhà đó điêu khiển một 
giáp 10 nhà. Mỗi năm lại thay phiên nhau, mười năm hết một vòng, 
trở lại như cũ. Chế độ tựa như chế độ bảo giáp thời Vương An Thạch 
(Tống), nhưng khác ở giáp trưởng không có trách nhiệm về an 
ninh trong giáp mà chỉ có bổn phận theo số điền, số định của mỗi 
giáp mà thu thuế. 

Đầu đời Minh, ngoài thuế điền, thuế định, dân còn phải nộp 
nhiều thứ thuế lặt vặt khác, rất mất thì giờ cho người thu thuế, cả 
cho dân nữa. Đời Thần Tôn có một sự cải cách, gom tất cả các thứ 
thuế dân phải đóng làm một thứ thôi, và nộp bằng tiền. Biện pháp 
để gọi là “nhất điều tiên pháp” (phép g#ấƒ một roi một). 


Nó tiện cả cho dân lẫn triều đình, nhưng kẻ thừa hành mà xấu 
thì biện pháp tốt tới mấy cũng hóa xấu. Việc giáp trưởng (coi 10 
giáp) có thể khai báo bậy, sửa đổi số điền, số định, hiếp đáp người 
nghèo và vào phe cánh với người giàu mà sinh ra tình trạng bất 
công. Có vài tỉnh dùng nhân viên thu thuế của chính quyên, họ 
cũng không tốt gì hơn. 

Tới cuối đời Minh, triêu đình thiếu tiền quá, phải tăng thuế, 
nhất là đặt thêm những thuế mới, không còn là “quất một roi một” 
nữa, mà lại quất thêm nhiều roi nữa. 

6. Theo tác giả Eas† Asia - The Great tradifion, thì số quan lại 
đời Thanh ở các tỉnh có 2.000 chức quan lớn và khoảng 3.000 chức 
nhỏ, thêm vào quan lớn nhỏ ở trung ương, thì hết thảy có khoảng 
20.000 quan lại vào năm 1800. Đời Minh số quan lại còn ít hơn. Các 
sử gia phương Tây đều phục Trung Hoa có tài tổ chức chỉ dùng rất 
ít quan lại mà giữ được trật tự trong một đế quốc mênh mông. Như 


(1) Theo tác giả Fast Asia - The gredf tradifion (Harvard university) thì chính là 
L. Piae pien (nhất điêu biện) nghĩa là gom lại một điều nhưng pien đọc chạnh 
ra là tiên (roi) - một lối chơi chữ - và nghĩa là đánh ôi 7ö. 


121 


Nguyễn Hiến Lê 


vậy là nhờ triều đình theo truyền thống từ đời Chu, theo thuyết của 
Khổng tử, nhất là của Lão tử, ít can thiệp vào đời sống của dân, cho 
các làng tự lập hương ước mà gản như tự trị (nước ta thời xưa cũng 
theo chính sách đó: Đhé?p 0ua thua lệ làng) và cũng nhờ các kẻ sĩ ở 
mỗi làng, tổng, huyện... được dân tin, giúp chính quyên được nhiều 
việc cai trị, giáo dục, hòa giải các vụ kiện, trị bệnh, giữ an ninh... Họ 
được dân trọng hơn các quan lại mà quan lại cũng nể họ. Đó là một 
nét đẹp của xã hội phương Đông. 


©. NGOẠI GLAO 


1. Bảy lần đi sứ và thám hiểm của Trịnh Hòa 

Chúng ta đã biết Chu Nguyên Chương quyết dẹp nạn Mông 
Cổ ở phương Bắc và mở mang bờ cõi ở phương Nam, nhưng thực 
hiện chưa xong, Thành Tổ tiếp tục chính sách đó, có hùng khí hơn: 
Không như cha, khép cửa biên giới, không cho ngoại nhân vô, mà 
trái lại muốn vượt biển, tới khắp các nước Đông Nam Á, Trung Á, 
khoa trương uy quyền của ông, bắt các nước đó phải thần phục 
Trung Quốc, cống hiến những vật lạ. Ông ta rất cương quyết bất 
chấp khó khăn gian nguy, ngay từ năm 1405, hai năm sau khi lên 
ngôi, vừa tấn công Mông Cổ, vừa cho đóng một hạm đội mạnh nhất 
đương thời, giao cho một viên thái giám (hoạn quan) tên là Trịnh 
Hòa, chỉ huy để đi sứ Tây Dương, tức là Nam Dương và Ấn Độ 
ngày nay (Ù, 


(1 Có thể Trịnh Hòa còn được phái đi để dò xem Huệ Để có trốn ra nước ngoài 
không vì không có bằng chứng gì chứng tỏ rằng ông đa chết. Hạm đội gồm 62 
chiếc thuyền buồm lớn, mỗi chiếc dài 44 trượng, rộng 18 trượng, chở 38.000 
hải quân, riêng chiếc của viên chỉ huy chở 1.000 hải quân (mỗi trượng là 10 
thước, mỗi thước là 20-30 cm). 


122 


Sử Trung Quốc 


Trịnh Hòa là con một người Á Rập, theo đạo Hồi, chính ông ta 
cũng có tên Á Rập là Hadji. Sinh trưởng ở Vân Nam, vóc cao lớn, 
sức mạnh phi thường, mặt mũi thanh tú, có tướng đi uyển chuyển 
như cọp, tiếng nói như sấm. 


Chuyến đi đầu tiên xuất phát thắng 6 năm 1405 từ một hải 
cảng ở Tô Châu đem theo nhiều vàng lụa, ghé Phúc Kiến, đến nước 
ta, Chiêm Thành rồi tới Java (Oa Qua). Ông ta cho mời vua 
Palembang ở Java tới thuyển ông nói chuyện. Ông vua đó làm bộ 
nghe lời, dẫn tàu chiến tới và cuộc hải chiến xảy ra. Vua Palembang 
thua, bị bắt đưa về Trung Hoa. Tháng 9 năm 1407, Trịnh Hòa về tới 
Bắc Kinh với nhiều chiến lợi phẩm. 

Chưa kịp nghỉ ngơi thì Trịnh lại được lệnh đi chuyến thứ nhì 
(1407). Lần này ông tới Nam Việt của ta, Xiêm, Java và Calcutta 
(Ấn Ðộ). Khi trở về ông ghé đảo Tích Lan - Sư Tử Quốc bây giờ gọi 
là Srilanka - và nhân danh vua Minh, ông tặng một ngôi chùa Phật, 
nhiều vật bằng vàng, bạc, nhiều cây cờ thêu kim tuyến, rồi xây 
dựng một cái bia ghi lại việc đó. Bia đó nay còn giữ trong viện Bảo 
Cổ Tích Lan. Tháng hai năm 1409, ông trở về Trung Quốc. 

Nghỉ ngơi 7 tháng rồi ông lại qua Tích Lan một lần nữa, lần này 
đoàn được tăng cường: 48 chiếc tàu. Vua Tích Lan mời một số lớn 
thủy quân Trung Hoa lên bờ chơi. Trong khi đó, vua Tích Lan đưa 
một đạo quân gồm năm vạn quân đánh hạm đội Trung Hoa không 
còn quân bảo vệ, thủy quân Trung Hoa quay về tàu thì đường bị 
nghẽn. Trịnh Hòa ra lệnh cho hải quân phải chiến đấu và cảm cự 
với bất kì giá nào, còn ông thì cầm đầu hai ngàn quân ở trên bờ, cả 
øan tiến thẳng về kinh đô Tích Lan. Ông thành công mĩ mãn, vì 
quân Tích Lan bị tấn công bất ngờ, thua, vua và hoàng tộc bị bắt. 
Đạo quân Tích Lan đương tấn công hạm đội Trung Hoa vội vàng 
trở về vây Trịnh Hòa, nhưng mặc dâu 1 phải chống với 25 quân 
(theo sử) Trịnh Hòa lại thắng nữa, trở về nước, thuyền nào cũng 
đây nhóc tù binh. 


123 


.nT" 


Nguyễn Hiến Lê 


tru” vÁ K. 


⁄2 


~ 


HNIW ĐỌIĐ q 


124 


Sử Trung Quốc 


Ông nghỉ ngơi ba năm, năm 1413 đi chuyến thứ 4, tới Omuz ở 
Ba Tư, tiếc rằng ông không chép cho ta biết Ba Tư thời đó ra sao, 
mà lại chép rằng trên đường về, ông ghé Sumatra, giúp hoàng hậu 
nước đó diệt được một cuộc phản loạn nhỏ. 


Chuyến đi thứ năm, năm 1417, ông chở rất nhiều gấm vóc để 
tặng các vua bản xứ, và được họ tặng lại vua Trung Hoa sư tử, báo, 
ngựa Omuz, đà điểu, lạc đà và vô số vật lạ khác. Chuyến này chỉ có 
tính cách hòa hảo nhất. Hai năm sau ông về. 


Năm 1421 ông đi chuyến thứ 6, tiến xa hơn nữa, tới tận Mada- 
øascar ở gần bờ biển phía đông Nam Phi. Ông chưa về thì Thành 
Tổ chết (1424). 


Ông thích mạo hiểm, thích biển, nên năm 1430, đời Tuyên Tôn, 
lại đi chuyến nữa, cầm đầu 28.000 người gồm sĩ quan, lính thủy 
thủ, thông ngôn, thư ký, y sĩ, kỹ sư, thợ thủ công đủ nghề để các 
nước phương xa biết sức mạnh và văn minh Trung Quốc. Cuộc 
hành trình được tổ chức chu đaó, ba năm mới trở về. Ông thăm Ba 
Tự, rất tiếc phái đoàn cũng vẫn không chép gì nhiều về Ba Tư. 


Chuyến đó là chuyến cuối cùng. Năm trăm năm sau khi ông 
mất, ông vẫn được dân tộc Trung Hoa và các nước ông đã ghé 
ngưỡng mộ, người Java thờ ông như một vị thân. Không có nhà 
vượt biển nào mạo hiểm như ông. Khoảng năm sáu chục năm sau, 
người Bồ Đào Nha mới dùng thuyền buồm, đi vòng Hảo vọng giác 
ở cuối châu Phi tới Ấn Độ Dương. Nghệ thuật hàng hải của Trung 
Hoa thời đó đứng đâu thế giới. Tàu của họ có tới bốn tầng lâu, các 
phòng trong tàu nước đêu không lọt (Watertight), nếu thuận gió thì 
đi được khoảng 10 cây số một giờ. Cũng như người Ả Rập, họ theo 
gió mùa mà đi. 

Sau những cuộc thám hiểm bằng đường biển đó không tiếp 
tục nữa, một phần vì tốn tiền quá, những vật lạ chở về đều có thể 
mua được của thương nhân Á Rập ở Quảng Châu, một phần vì mục 


125 


Nguyễn Hiến Lê 


đích tuyên dương oai đức của Trung Hoa đã đạt được rồi, và sau 
khi Tuyên Tôn chết, nhà Minh bắt đầu suy. 
2. Người Trung Hoa ra hải ngoại làm ăn 

Từ đời Đường, đã có nhiều người Trung Hoa ra hải ngoại làm 
ăn, đều ở trong khu vực Nam Dương, nên người ở Nam Dương 
thường gọi họ là người Đường. Qua đời Ngũ Đại, Tống, số di dân 
càng đông. Đời Nguyên đem binh đánh Mã Lai, Java, tuy không 
chiếm được nhưng cũng có một số người Trung Hoa ở lại những 
đảo đó để lập nghiệp. Chính vào thời đó, một số người ở Mân 
(Phúc Kiến) vượt biển đến Phi Luật Tân, chỉ cho thổ dân cách 
làm ruộng, nhờ vậy, người Phi tiến lần từ thời kì du mục lên thời 
kì nông nghiệp. Từ đó trung tâm di dân của Trung Hoa là Nam 
Dương (Indonésia). 

Đời Minh, nhờ bảy lần đi sứ, và thám hiểm của Trịnh Hòa, cơ 
hồ không có nước nào ở Nam Dương không triều cống Trung Quốc 
mà phong trào di dân ra hải ngoại làm ăn càng phồn thịnh. 

Họ tới bán đảo Mã Lai, tới Sumatra (vào khoảng 1570), Bornéo, 
Java, Phi Luật Tân, quân đảo Moluques... 

Ngoài ra họ còn tới Xiêm, Miến Điện, Việt Nam ta. 

Ngày nay số Hoa kiều ở mấy nước đó rất đông, trên ba chục 
triệu là ít. Phong trào đó bắt đầu thịnh từ đời Minh. 

Phân đông Hoa kiểu là người miền Nam: Phúc Kiến, Quảng 
Đông, họ giỏi về thương mãi, chịu cần kiệm, cực khổ, biết giúp đỡ 
lẫn nhau, lập hội, lập bang (tổ chức của Hoa kiểu gốc ở cùng một 
tỉnh, như bang Triều Châu, bang Quảng Đông, bang Hải Nam...) 
mở ngân hàng, thương hội, trường học, giữ được ngôn ngữ, phong 
tục, y phục, rất đoàn kết với nhau, dư tiên thì gởi về quê hương, hợp 
thành một sức mạnh về kinh tế, lũng đoạn thị trường, kinh tế của 
nước họ ở nhờ. 


126 


Sử Trung Quốc 


Đó là một đặc điểm của người Trung Hoa, không dân tộc nào 
bằng họ. 


8. Người Âu vào Trung Quốc 
Từ đời Đường, Cởzh giáo (Nestorianisme) đã vào Trung Quốc, 
được Thái Tôn cho dựng giáo đường ở Tràng An như ta đã biết, 
nhưng khoảng hai thế kỉ sau, đạo đó suy lần. 


Đời Minh Thế Tôn, vào khoảng 1535, miền duyên hải Quảng 
Đông là nơi người Bồ Đào Nha buôn bán đông nhất, họ bỏ tiên ra 
thuê đất Áo Môn (Ma Cao), mỗi năm nộp thuế hai vạn lạng vàng ở 
cửa sông Châu Giang (Quảng Đông) đắp thành lũy, đặt quan lại, 
lập căn cứ buôn bán; Áo Môn thành tô tá địa đầu tiên của người Âu 
ở Trung Hoa. 

Bấy giờ người Tây Ban Nha tìm được châu Mĩ, do Mĩ châu qua 
Thái Bình Dương, chiếm Phi Luật Tân, và tranh nhau buôn bán với 
người Hoa kiêu. 

Vào khoảng 1602, người Hà Lan lập công ti Đông Ấn Độ để 
buôn bán, sau chiếm các đảo Nam Dương rồi đến Trung Quốc, 
muốn giành Áo Môn của người Bỏ, người Bồ được cảm tình của 
triều đình Minh, giữ được vị trí, và người Hà bỏ Áo Môn mà sang 
kinh doanh ở Đài Loan. 

Thấy người Hà Lan làm ăn được, người Anh Cát Lợi cũng lập 
công ti Đông Ấn Độ để cạnh tranh, giành được ưu thế ở Ấn rôi tiến 
qua Trung Hoa, năm 1637 (đời Tư Tôn), đem hạm đội vào Áo Môn, 
cũng muốn giành nơi đó nữa. Hai bên kịch chiến, nhưng người Bồ 
cũng lại nhờ cảm tình của triều đình Minh, giữ được Áo Môn. Tuy 
nhiên, nhà Minh cũng cho người Anh được vào buôn bán. 

Như vậy là cuối đời Minh, đã có bốn nước châu Âu tranh giành 
nhau thị trường Trung Hoa. Qua đời Thanh họ còn tới đông hơn 
nữa. Giai cấp tư bản và con buôn phương Tây đã bắt đầu vươn tới 


127 


Nguyễn Hiến Lê 


Đông Á, lần lần tạo nên phong trào thực đân mà cái họa ngày nay 
vẫn chưa chấm dứt. 


Người Bồ Đào Nha sở dĩ được cảm tình của triều đình Minh vì 
họ tới trước và giúp cho Trung Hoa được vài việc. Năm 1517, (đời 
Võ Tôn), người Bồ Đào Nha Fernand Férez đAndrade tới Quảng 
Châu. Ông là người Âu thứ nhất tới thị trấn đó. Chiếc tàu chở ông 
đem theo nhiều súng ống. Từ thế kỉ thứ X trở về trước, Trung Hoa 
chỉ có những kiểu súng bắn đá (catapulte), thứ mạnh nhất bắn 
được những phiến đá nặng 100 kí lô xa 400 thước. Từ thế kỉ XI họ 
đã có một thứ đại bác dùng thuốc súng. Năm 1519 vua Minh Võ 
Tôn tới Nam Kinh, người Bồ Đào Nha xin được triều yết ông, ông 
cho họ ở Nam Kinh gần một năm. Trong thời gian đó, hoạn quan 
Lưu Cận bảo họ gỡ các súng đại bác ra, rồi ông sai người chép lại 
kiểu súng cho đại thần Vương Dương Minh nghiên cứu. Nhờ vậy 
Vương chế tạo được kiểu súng của Bồ Đào Nha mà dẹp được mấy 
đám nổi loạn trong nước. 


Năm 1580, đời Thân Tôn, một tu sĩ Ÿ theo Giòng Tên (Jésuite) 
đạo Ki Tô, tên là Matteo Ricci, theo một đoàn thương nhân tới Áo 
Môn lúc đó đã là nhượng địa của Bồ rồi. Chủ ý của ông là truyền 
giáo, nhưng thấy người Trung Hoa còn nhiều ác cảm với người Âu 
nên chưa thực hiện ngay mục đích của ông. Mà họ bị người Trung 
Hoa ghét là phải. “Họ tàn bạo không thừa nhận một luật pháp nào 
cả, coi tất cả người phương Đông như những con mồi ngon, họ quả 
là bọn “ăn cướp”. Và người Trung Hoa coi họ là bọn ăn cướp. Năm 
1557, khi được tự do ở Áo Môn, họ xây cất ở đó nhiều xưởng lớn 
nấu thuốc phiện, chỉ một trong những xưởng ấy mà đã phải nộp 
cho chính quyền Bồ ở Áo Môn một số thuế mỗi năm gần bằng ba 
chục triệu quan cũ” (H;sfoie đe la ciuilisafio» - WIII DuranĐÐ). 


(1) Vương còn là một triết gia danh tiếng (coi ở sau). 


128 


Sử Trung Quốc 


Biết vậy nên Mattéo Ricci khôn khéo bỏ hết các thói quen châu 
Âu, sống như người Trung Hoa, mặc y phục Trung Hoa, học nói 
tiếng Trung Hoa, đọc sách Trung Hoa, theo các tục lệ Trung Hoa, 
cũng uống trà như người Trung Hoa, lại dùng một tên Trung Hoa 
nữa, Lợi Mã Độ». Mà thực tình ông cũng quí văn minh rất cổ của 
Trung Hoa. Nhờ vậy ông được dân chúng mến. 


Ông không đem 7ÈáøJ Kinh ra giảng ngay, mà dạy cho người 
Trung Hoa những khoa học của phương Tây: số học, hình học, địa 
lí, thiên văn. Ông chỉ cho người Trung Hoa thấy thuyết “Trời tròn 
đất vuông” của họ sai. Ông trị bệnh, lập một dưỡng đường ở Nam 
Kinh. Lần lằn người Trung Hoa thấy người Âu không phải là mọi rợ 
nữa, mà tò mò muốn biết tôn giáo của họ. 

Matteo Ricci được giới thượng lưu Trung Hoa mến, sau cùng 
được vào triều yết vua Minh, xin cho đạo Ki Tô được chấp nhận. 
Ông dâng lên nhà vua hình Chúa Ki Tô, một bản Cựw Ước, một cây 
thánh giá, hai đồng hồ quả lắc, một bản đồ thế giới. Vua Thần Tôn 
nhận và cho phép ông dựng giáo đường ở Bắc Kinh và mỗi năm có 
khoảng vài trăm người Trung Hoa xin theo đạo, trong số đó có viên 
Thượng Thư Bộ Lễ, ông dịch một số sách khoa học ra tiếng Trung 
Hoa, lại viết vài cuốn bằng chữ Hán nữa. 


Nhưng khi ông mất, những người nối sự nghiệp của ông không 
sáng suốt, giỏi như ông và dân chúng Trung Hoa lại nổi lên đả đảo 
họ. Còn triều đình thì không cấm hẳn đạo Ki Tô, nhưng cũng không 
ưa, và chỉ muốn theo kĩ thuật của Âu thôi, phong chức cho bốn bác 
học Âu ở Áo Môn để họ chế tạo cho súng ống. 

Lại nhờ một nhà Thiên văn học Đức, Adam Schall soạn cho 
một cuốn sách về Thiên Văn và sửa lại lịch cho. Vì trong đời Nguyên, 
Trung Hoa dùng lịch Ả Rập, và cuối đời Minh thấy ngày đó tính sai 
ngày nhật thực năm 1610, Adam Schall sửa lại và tính được đúng 
ngày nhật thực năm 1629. 


129 


Nguyễn Hiến Lê 


D. SUY VONG 


Từ thời Anh Tôn (1436) trở đi, nhà Minh bắt đầu suy. 


Loạn ở trong 

— Họa cốt nhục tương tàn, sau vụ Tĩnh nợn, xuất hiện thêm ba 
bốn lần nữa, một lần dưới triểu Tuyên Tôn: Hán Vương là Cao Hú 
chiếm đất làm phản, Tuyên Tôn bắt giam rồi giết cùng với nhiều 
đồng đảng, một lần dưới triều Cảnh Tôn sẽ nói ở sau. 

— Nạn hoạn qwuaøw. Một cái xấu xa của chế độ quân chủ Trung 
Hoa là dùng hoạn quan, rất nhiều hoạn quan. Ông vua nào cũng có 
tam cung lục viện, hầu hết ông nào cũng hiếu sắc, từ đời Thượng 
cổ hễ lên ngôi rồi là cho người đi tìm trong khắp nước những con 
gái đẹp, bắt gia đình có con gái đẹp phải dâng nữa, để tuyển dụng 
làm phi, tần, cung nữ. Các hoàng tử, công chúa phải có người hầu 
hạ, cũng là mĩ nữ nữa, tất nhiên không thể dùng toàn đàn bà được, 
có những công việc phải giao cho đàn ông, như giữ các cửa cung 
canh gác, thông báo, quét tước, làm vườn..., mà vườn ngự thì mênh 
mông cả chục cây số vuông. Muốn tránh cảnh dâm loạn trong cung, 
nhất là giữ cho dòng dõi của vua được thuần, không pha bậy với 
bọn bách tính, thì phải dụng hoạn quan. Có thời trong cung có tới 
cả vạn cung phi và ba ngàn hoạn quan hoặc hơn nữa. 


Tối, các cửa cung điện đóng hết, ngay các đại thân, thân vương 
nếu không có lệnh cũng không được vào. Vậy là ngoài vua ra, trong 
cung không còn ai là đàn ông cả. Các hoàng tử đã lớn tuổi đều ra ở 
cung riêng. Vua thui thủi một minh, biết chuyện trò với ai? Tụi 
hoạn quan đều xuất thân trong giới ti tiện, vô học, bày trò để vua 
giải sâu, nhất là các trò tửu sắc. Nhưng nhiều quá và dễ đàng quá 
thi đâm ra mau chán, cho nên có ông vua đêm đêm giả trang, theo 
một tên hoạn quan ra ngoài thành, nếm các thú vui của dân chúng. 
Như vậy hoạn quan thành bọn tay chân của vua, nói gÌ vua cũng 


130 


Sử Trung Quốc 


nghe, nhất là những tên đẹp trai, khéo nịnh bợ, lần lần lấn quyền 
của hoàng hậu, thái hậu nữa, các thân vương và đại thần đều phải 
nể chúng; chúng lập phe đảng, chỉ huy quân đội, cả triều đình không 
ai chống lại nổi, và chúng tự ý phế vua này lập vua khác như ở cuối 
đời Đường. Vua nào được chúng lập lên sợ chúng một phép, nếu 
không thì chúng lại phế mà toi mạng với chúng. Chúng vơ vét bảo 
ngọc, vàng, kim cương nhiều hơn nhà vua và làm nhiều chuyện dơ 
đáy, tàn bạo ức hiếp nhân dân. 


Nạn đó triều đình nào cũng có. Chu Nguyên Chương biết rõ, 
nên ra lệnh cấm không cho hoạn quan xen vào việc nước, hạn chế 
số hoạn quan, phẩm trật chức tước của chúng, trừng trị những tên 
nào phê bình chính sự, và cấm chúng học chữ. Ông bảo các đại 
thân “Kẻ nào dùng hoạn quan, coi như tai mắt thì kẻ đó hóa đui và 
điếc. Chỉ có một cách cư xử với chúng là làm cho chúng sợ phép 
nước, đừng thưởng khen chúng”. 


Nhưng chỉ đến đời con ông, Thành Tổ, là hoạn quan lại được 
trọng dụng rồi vì khi Thành Tổ tấn công Huệ Đế thì chúng làm nội 
ứng, biết tình hình kinh đô, triều đình ra sao. Để thưởng công cho 
chúng Thành Tổ bỏ hết những cấm lệnh của cha, cho hoạn quan 
được bận phẩm phục của công, hầu; lãnh những chức lớn (chẳng 
hạn Thái giám Trịnh Hòa được cử đi sứ); ông lại lập một cơ quan ở 
trong cung gọi là Đôøg Xưởng ® để dò la tìm bắt những kẻ gian 
thân phản nghịch; cơ quan đó giao cho một hoạn quan điều khiển, 
từ đó uy thế của hoạn quan rất lớn. 

Đời Tuyên Tôn mở một thư đường trong nội phủ, dùng các 
quan hàn lâm để dạy học các hoạn quan, chúng được kết giao với 
các đại thân ở triều, và đa số càng có học, lại càng gian xảo. Trái 
hẳn với ý của Chu Nguyên Chương, triều đình thành hoàng kim 


(1U “Xưởng” thời đó trò một chỗ nào nhiêu người họp để làm việc, sau mới trỏ riêng 
những nơi công nhân làm việc chế tạo sản xuất. 


151 


Nguyễn Hiến Lê 


thời đại của bọn hoạn. Nhiêu thanh niên tự hoạn, nhiều cha mẹ 
hoạn con từ khi chúng mới vài tuổi để gây dựng tương lai cho chúng, 
mà mong sau này chúng làm vẻ vang cho nhà, cả họ được nhờ. Vì 
vậy cái họa hoạn quan đời Minh hơn cả các thời khác. 

Hoạn quan Vương Chấn được Anh Tôn (1436-1449) tín nhiện; 
y nói gì vua cũng nghe, xỏ mũi vua, ngược đãi đại thần, làm mưa 
làm gió ở triều đình, các công khanh đều sợ quyên thế của y, tới 
mức gọi y là “ông phụ” (2ø bố). Thời đó, quân Mông Cổ mạnh lên, 
bắt Minh phải cống tiền của, bảo vật, rồi cử binh đánh Trung Hoa, 
hạ được nhiều đồn ải. Vương Chấn muốn lập võ công, khuyên Anh 
Tôn thân chinh, quân thần can vua, vua không nghe, rốt cuộc vua 
tôi nhà Minh bị vây ở đồn Thế Lộc (tỉnh Sát Cáp Nhị Vương Chấn 
cùng nhiều đại thân bị giết, còn Anh Tôn thì bị bắt đưa qua Mông 
Cổ. Triều đình lập vua Cảnh Tôn lên thay, tôn Anh Tôn làm Thái 
Thượng hoàng. Thấy vậy, biết có giữ Anh Tôn cũng vô ích, Mông 
Cổ đưa ông ta trả về Trung Hoa, để triều đình Minh chia rẽ vì sự 
tranh ngôi. 


Sau sinh loạn thật. Một đại tướng, Thạch Hanh, mưu với hoạn 
quan là Tào Cát Tường đem binh vào phá cửa cung, phế Cảnh Tôn, 
đưa Anh Tôn trở lên ngôi, sau Thạch Hanh tha hồ làm bậy, mưu 
phản, trở lại bị giết với tất cả đồng đảng. 

Hiến Tôn kế vị Anh Tôn, hoạn quan là Uông Trực gốc gác là 
một giống rợ, rất xảo quyệt, được vua tin dùng. Vua lập thêm 74y 
Xưởng, một cơ quan mật vụ nữa, chuyên dò xét quan lại ở ngoài, 
giao cho Trực điều khiển. Bọn tay sai của Trực hà hiếp nhân dân, 
quan dân đều oán. Vua ham mê tửu sắc, cung phi tới số vạn, mà 
hoạn quan tới ba ngàn, có sách nói là cũng gần số vạn nữa. 

Đời sau, Hiến Tôn tạm yên, rồi tới đời Võ Tôn thì hoạn quan 
Lưu Cận chuyên hoành lại càng mạnh, lập thêm NWó¡ Xưởng, hễ ai 
nghịch ý hắn thì bị hắn vu hãm, triều chính rối loạn, đạo tặc nổi 


132 


Sử Trung Quốc 


khắp nơi. Một người trình cho Cận một phong thư nặc danh ném ở 
lẻ đường, trong kể tội ác của Cận. Cận làm giả tờ chiếu đòi hơn ba 
trăm quan lớn nhỏ đến quì ở ngoài cửa ngọ môn nửa ngày. Hắn 
mắng một hồi rồi đem bỏ ngục hết. Vua An Hóa (tỉnh Cam Túc) cử 
binh ở Ninh Hạ, nói là để về triều giết Lưu Cận. Võ Tôn sai viên Đô 
Ngự sử là Dương Nhất Thanh đi dẹp được. Về triều, Dương tâu hết 
các tội ác của Cận, vua tỉnh ngộ, giết Cận và đuổi hết đông đảng. 
Khi tịch thu tài sản của hắn, người ta thấy 57.800 đồng tiền vàng, 
240.000 lượng vàng, mỗi lượng bằng mười đồng, 1.583.600 thẻ bạc, 
mỗi thẻ là nửa lượng, và năm triệu thỏi bạc, mỗi thỏi bằng 5 lượng, 
hai thùng bảo ngọc, nhiều áo giáp bằng vàng, 3.000 chiếc nhẫn 
vàng, và nhiều bảo vật khác mà giá trị lớn hơn ngân sách quốc gia 
trong một năm. Hắn gom góp của cải như vậy, chủ ý để làm một 
cuộc phản loạn hầu cướp chính quyền. 

Vua Thế Tôn kế vị Võ Tôn trị được bọn hoạn quan nhưng mê 
chuyện thân tiên, xao nhãng việc nước để cho nịnh thản Nghiêm 
Tung trộm quyền làm bậy. 

Đảng Đông Lâm 

Đời vua Thân Tôn cuối thế kỉ XVI, nhờ có Trương Cư Chính 
cầm chính quyền mà trong nước được yên trị. Trương chết rồi (năm 
1582), nhà vua bỏ bê việc nước, tránh gặp các đại thần, mà xa xỉ vô 
độ, khi lập hoàng hậu, tiêu 90 triệu lạng bạc, phân phát 12 triệu lạng 
cho một số thân vương, hoàng tử, và trên 9 triệu nữa để xây cung 
điện. Vì vậy, mà phải tăng thuế và nạn tham nhũng lan tràn. 

Một viên đại thần là Cố Hiến Thành vì dâng lời thắng mà bị bãi 
chức, về vườn, cùng với Cao Phan Long giảng học ở thư viện Đông 
Lâm; thư viện này lập tử đời Tống ở miên hạ du sông Dương Tử, 
ông sửa sang lại làm chỗ hội họp để nghị luận việc triều chính, phê 
bình các nhân vật; sĩ phu ở thôn đã và quan lại ở triều đình nhiều 
người phụ họa, thành một đảng rất nổi danh. 


135 


Nguyễn Hiến Lê 


Ở triều đình thời đó, có bốn đảng công kích lẫn nhau, tranh 
giành nhau địa vị. Bị đảng Đông Lâm bài xích, họ liên kết với nhau 
để đả lại. 

Năm 1620 Quang Tôn lên nối ngôi Thần Tôn, chỉ ham mê nghề 
thợ mộc, (như vua Pháp Louis XVI ham sửa chìa khóa) việc nước 
giao cho cả tên Thái giám Ngụy Trung Hiên, vốn là tên đầu bếp của 
Thái hậu, và là bạn thân của vú nuôi nhà vua. 

Tới hắn, cái họa hoạn quan của nhà Minh lên tới tột bực. Hắn 
hách dịch, tàn nhẫn vô cùng. Hắn nắm trong tay Đông Xưởng, 
Tây Xưởng, Nội Xưởng, đâu đâu cũng có mật vụ, tố cáo những 
người chống đối hắn để hắn hãm hại; bọn đó còn cướp bóc của 
dân đem về nộp hắn nữa. Hắn bắt dân xây sinh từ để thờ sống 
hắn ở khắp nơi, như thờ Khổng tử. 


Đảng Đông Lâm vạch 24 tội nặng của hẳn, trong số đó có tội 
giết người và bắt hoàng hậu phải phá thai. Ngụy vận động các đảng 
khác chống đảng Đông Lâm, lập một sổ đen gồm 700 người đứng 
về phe Đông Lâm. Những người cầm đâu bị đem ra xử, cách chức, 
bỏ tù, tra tấn đánh tới chết, trong số người bị hại có sáu vị được dân 
gian gọi là “Le quân †¿”. Sau vụ đó (1627) đẳng tan rã, và lịch sử 
Trung Hoa ghi một thất bại đau xót của sĩ giới Trung Hoa trong 
việc chống đối với bọn gian tà. 

Đến khi Tư Tôn lên ngôi, giết Trung Hiên, rửa oan cho các 
người bị nó hại thì chính trị đã đổ nát và nhà Minh sụp đổ. 


2. Kinh tế lâm nguy 


Kinh tế nhà Minh chỉ thịnh trong mấy chục năm đầu, rồi suy 
lần lần vì tiêu pha quá nhiều mà thu vào không đủ. 


Việc xây kinh đô Bắc Kinh, cất các cung điện tráng lệ, xây 
trường thành tốn kém ra sao, tôi đã kể ở trên rồi. 


Chính sách của Minh đối với các rợ phương Bắc là vừa dùng 


134 


Sử Trung Quốc 


cả uy lẫn ân, hễ nước nào chịu phục tùng thì vua Minh tỏ ra rất 
rộng rãi. Theo sử thì có tới 38 thuộc quốc. Mỗi lần sứ thần của họ tới 
biên giới thì được viên quan ở đó tiếp đãi trong khi chờ đợi, có khi 
cả tháng lệnh của triều đình, rồi đưa họ tới kinh đô, họ ở kinh cũng 
cả tháng nữa. Họ thường cống những sản phẩm của nước họ như 
ngựa, da lông, vua Minh ban cho họ gấm vóc, trà, lại cho thêm mỗi 
người trong phái đoàn lụa, mão áo, hài, nhiều ít tùy phẩm trật. Có 
nước lợi dụng lòng rộng rãi đó, gởi những phái đoàn gồm 3.000 
người, trong đó xen một số con buôn, bắt Trung Quốc nuôi hàng 
tháng, mỗi tháng 3.000 con cừu, 3.000 vại rượu, 100 hộc lúa, ấy là 
chưa kể gà vịt, bánh trái... Khi về, họ được tặng 26.000 tấm gấm 
vóc, 90.000 tấm lụa và không biết bao nhiêu vật khác như đàn, sáo, 
đao, nồi đồng, đồ nữ trang... Ta thử tưởng tượng 38 nước triều cống 
mà như vậy tốn cho triều đình biết bao, còn hơn là vua Tống phải 
đóng “thuế” hàng năm cho nước Kim, nước Liêu thời trước nữa, 
mà mục đích cũng chỉ là để họ khỏi quấy rối biên giới. 

Những nước không chịu thuần phục như Miến, Xiêm, An Nam 
thì nhà Minh đem quân đi dẹp, thị uy, thường là thắng một vài trận, 
rồi thua, phải rút quân về, cũng rất tốn kém, mà chẳng có kết quả 
ø Cả. 

ở. Họa Nhật Bản 

Làm cho Trung Hoa điêu đứng nhất là Nhật Bản và Triêu Tiên. 
Bọn giặc biển Nhật thường đột xuất đánh phá, cướp bóc các khu 
bờ biển từ miền Bắc tới Chiết Giang, Phúc Kiến, rồi rút lui; thủy 
quân và lục quân Trung Hoa không sao đề phòng, ngăn cản được, 
có thời phải bắt dân bỏ nhà cửa, rút vào sâu trong nội địa để tránh 
chúng. Từ khoảng 1550 trở đi, bọn “giặc lùn” đó hoành hành ngày 
càng dữ, đánh sâu vào nội địa Chiết Giang, ngược dòng sông Dương 
Tử, cướp phá làng mạc hai bên bờ, gần như uy hiếp Nam Kinh. 
Năm 1560 một bọn giặc biển đông tới 6.000 cướp phá bờ biển Phúc 
Kiến, Quảng Đông, lập căn cứ ở Đài Loan. 


135 


Nguyễn Hiến Lê 


Cuối thế kỉ XVI, Nhật lại đem quân qua xâm chiếm Triều Tiên. 
Triều Tiên là một thuộc quốc của Trung Hoa, che chở phía Đông 
Bắc Trung Hoa, khỏi bị Nhật quấy phá. Thời đó, Triều Tiên suy 
nhược, vua mê tửu sắc, quân lính không luyện tập, thấy quân Nhật 
là bỏ chạy không chống cự, để cho họ qua sông Áp Lục. Vua Triều 
Tiên vội sai sứ sang Trung Hoa cáo cấp. Vua Thần Tôn phái 5.000 
quân sang cứu, thua to ở Bình Nhưỡng (1592). Năm 1593, phái một 
viên tướng khác với 43.000 quân vượt sông Áp Lục bất thần tấn 
công quân Nhật, đuổi họ ra khỏi Bình Nhưỡng, nhưng vì khinh 
địch, nên bị Nhật phục kích mà đại bại. Hai bên hòa rồi chiến, chiến 
rồi hòa, mãi đến năm 1598, Nhật mới rút lui hắn. Trong chiến tranh 
đó, trước sau Minh phải hao trên 200.000 quân, phí tổn chừng 20 
triệu lạng vàng bạc, làm cho tài nguyên của Minh đã sút nhiều vì 
những nguyên nhân kể trên, bấy giờ gần hóa ra kiệt quệ, do đó mà 
qua đầu thế kỉ XVII, loạn trong nước xảy ra, rợ ở ngoài dòm ngó. 


Thiếu tiên, triều đình phải tăng thuế liền liên, nhưng thu vào 
vẫn không được bao nhiêu. Trông cậy nhiều nhất vào thuế ruộng, 
nhưng thuế ruộng nặng quá trên 50% số thu hoạch mà lại trả bằng 
bạc, nhiêu nông dân không đủ sức đóng, phải bỏ ruộng, trốn đi nơi 
khác, thành bọn lưu vong, bọn ăn cướp. Ở Chiết Giang, chỉ có một 
phần mười số dân là có ruộng, như vậy thu được bao nhiêu đâu. 
Nhất là nhiều nơi tay chân của bọn hoạn quan được lãnh việc trưng 
thuế, chúng gian trá, thu của dân nhiêu, nộp triêu đình ít còn thì bỏ 
túi một phần, một phân đem về cho chủ. 


Sau chiến tranh với Nhật, triều đình ra lệnh tỉnh nào cũng phải 
tìm mỏ để khai thác, hễ tìm được mạch đồng, bạc, thiếc thì thưởng. 
Nhân dịp đó, bọn gian lại cấu kết với hoạn quan bốc lột, ức hiếp dân 
nữa: nhà nào có máu mặt thì chúng vu là ăn cắp khoáng sản, nơi 
nào có ruộng tốt nhà cao cửa đẹp, thì chúng bảo ở dưới có mạch 
khoáng sản, sai lính bao vây rồi đào, bới, làm tiền. 


136 


Sử Trung Quốc 


4. Tệ tham nhũng 
Chu Nguyên Chương rất nghiêm khắc với quan lại, kẻ nào 
không liêm khiết thì trừng trị nặng, nhưng không diệt nổi nạn tham 
nhũng vì lương bổng của họ ít quá không đủ sống. Nhưng tới cuối 
Minh, tệ đó lan tràn hơn tất cả các đời trước. Eberhard đưa ra 
nguyên nhân này, tôi tuy không tin lắm nhưng cũng chép lại. 


Ông cho là tại nghề ¡n phát đạt, số sách ¡n tăng lên, giá rẻ, 
nhiều người mua được. Mới đâu là ?¿Ð Phát, sau in tới T Tứ, 
Ngũ Kinh của đạo Nho. Nhiều người có sách để học, mà hễ học 
thuộc lòng được nhiều rồi học cách làm thơ, làm phú, nghiền ngẫm 
những tập in các đề thi, các bài phú, kinh sách kiểu mẫu, là có hi 
vọng thi đậu được. Do đó, trước chỉ những con quan hoặc con đại 
điển chủ mới đi thi, bây giờ con tiểu nông, tiểu công, tiểu thương, 
nghèo mà có chí cũng đi thi. Học thì không tốn tiền mấy, đi thi mới 
tốn nhiều: tử quê phải lên tỉnh ở trọ cả mấy tháng, muốn đậu thì 
phải hối lộ quan trường, đậu rồi mà muốn được bổ dụng thì phải 
đút lót nhà quyên qui. Thi Hội phải lên kinh sư, tốn kém gấp mười 
nữa, và khi được bổ dụng rồi thì nợ ngập đâu, phải gỡ gạc để trả nợ 
cho mau, làm giàu cho mau, y như các sĩ quan thời Ngô Đình Diệm 
và Nguyễn Văn Thiệu ở nước ta muốn đi quận trưởng hay tỉnh 
trưởng vậy. Những kẻ nào có tham vọng được gần “mặt trời” tức 
thiên tử thì phải đút lót cho hoạn quan, có kẻ thi đậu rồi, tự thiến để 
xin làm hoạn quan. Nhà Minh ưa tụi đó và những Đông Xưởng, Tây 
Xưởng, Nội Xưởng ở trong cung đều là những cơ quan của bọn 
hoạn quan biết chữ nghĩa cả. 

Cuối Minh bọn họ khá đông, thành một giai cấp trung lưu mới 
mà Eberhard ví với giai cấp bourgeois của châu Âu, họ đóng một 
vai trò xã hội và chính trị quan trọng, nhưng không tiến bộ như bọn 
bourgeois thời cận đại phương Tây, mà trái lại có hại cho quốc gia 
dân tộc vi họ sa đọa hủ bại. 


15/ 


Nguyễn Hiến Lê 


Tôi không biết đời Minh, sự thi cử gian lận tới mức nào, và số 
gian lận mà thi đậu rồi đút lót để làm quan có đông tới thành một 
giai cấp như giai cấp bourgeois ở Âu như Eberhard nói không. Tôi 
nghĩ triều đình mà loạn thì xã hội sa đọa, chẳng phải tìm nguyên 
nhân từ sự phát triển của nghề in. 

Tình trạng xã hội như vậy: vua thì sa đọa phóng túng, hoạn 
quan nắm hết triều đình, bóc lột nhân dân, quan lại tham nhũng, 
nên loạn nổi lên ở Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây. 
Lớn nhất là loạn Thần Hào. Thần Hào là một người trong hoàng tộc 
được phong vương, thấy Võ Tôn không có con muốn cướp ngôi, 
gây vây cánh ở ngoài lẫn ở trong triều, dấy binh ở Nam Xương 
(Giang Tây) khí thế rất mạnh. Vương Dương Minh, một nho tướng 
kiêm văn hào và triết gia, dẹp được. Sau Vương lại diệt được giặc 
Tư Ân ở Quảng Tây năm 1528, trong trận này ông dùng súng đại 
bác chế tạo theo kiểu của Bồ Đào Nha. 

Từ đó nhà Minh chỉ sống lây lất, trong khi rợ Mãn Châu 
thịnh lên. 


E. NHÀ MINH SỤP ĐỔ 


1. Mãn Châu đánh ở biên giới, giặc nổi ở trong 

Mãn Châu ngày nay là một miền đất rộng ở phía đông Bắc 
Trường Thành, từ Triêu Tiên tới phía bắc Hắc Long Giang. Thời 
Minh người Mãn Châu chỉ chiếm phía bắc Mãn Châu ngày nay 
thôi, còn phía Nam về Trung Hoa. 

Người Mãn vốn là rợ Kim làm chủ một phân Hoa Bắc đời Tống 
(thế kỉ XI, XID. Khi Mông Cổ chiếm trọn Trung Hoa, rợ Kim bị 
dồn về phía Hắc Long Giang, tới khi nhà Minh lên, họ lần lần lan 
xuống phương Nam, phía Đông và Tây. Nhờ sống chung với người 
Trung Hoa trên một thế kỉ, họ đã Hoa hóa ít nhiều có một triều đình 


138 


Sử Trung Quốc 


như triều đình Trung Hoa, năm 616, họ lấy quốc hiệu là Thanh, vua 
của họ xưng Đế, đóng đô ở Phụng Thiên. 


Dân số của họ chỉ trên một triệu, nhà Minh thời đó ít nhất cũng 
có 100 triệu, nhưng họ liên kết với Mông Cổ, lại được một số Hán 
gian làm cố vấn, nên năm 1619 thừa lúc nhà Minh suy, giặc cướp 
nổi lên khắp nơi, họ dám tấn công Trung Hoa, thắng 10 vạn quân 
Minh. Lần lần họ chiếm được hết miền Liêu Đông. Quân Minh nhờ 
súng đại bác của Bỏ Đào Nha chặn họ lại được ở phía đó, họ quay 
sang phía Tây, miên Nhiệt Hà, Ninh Hạ ngày nay. 

Năm 1635, miền Tây Bắc Trung Hoa đói kém kinh khủng. Dân 
chúng phải ăn rễ và cỏ cây. Khi hết cây có họ phải ăn đất, vậy mà 
vua Minh (Tư Tôn) vẫn bắt họ è cổ ra đóng thuế để có tiền nuôi 
binh đánh Mãn Thanh. Thuế tăng lên gấp 16 lần, 60 lần thời bình 
thường. Bị dồn vào thế cùng, dân phải họp nhau làm giặc. Ngàn 
đồng 1 lít gạo, họ chịu sao nổi. Trong khi đó thì bọn quí tộc vẫn phè 
phỏn, có kẻ làm chủ một triệu mẫu (50.000 héc ta, bắt nông dân 
nộp thuế đêu đều). 

Loạn nổi lên từ miền Tây, tiếp theo là miền Đông ở Sơn Đông, 
hội kín Bạch Liên giáo gần hằng vạn tín đồ kéo nhau đi cướp bóc, 
chém giết các quan lại. Phía Đông Nam, một tên cướp cũng chiếm 
đảo Đài Loan. Tóm lại, là từ 1610 đến 1640 không nơi nào yên. Đã 
tới thời nhà Minh phải sụp đổ. 

Hai viên đầu đảng được nông dân ùn ùn theo là Trương Hiến 
Trung và LÍ Tự Thành. 

Năm 1642 Lí Tự Thành bao vây Khai Phong trong 4 tháng, 
đánh tan quân triều đình tới để giải vây, danh vang dậy, dân chúng 
càng theo nhiều, uy tín hơn hẳn Trương Hiến Trung. Lí cũng chỉ là 
một nông dân vô học, một tướng cướp tàn bạo, nhưng can đảm, có 
tài cảm quân, thông minh, có óc làm chính trị. Khi chiếm được 


159 


Nguyễn Hiến Lê 


Khai Phong rồi - thị trấn đó ở giữa đường từ Bắc Kinh tới Nam Kinh 
- một viên tướng của ông đề nghị nên chiếm ngay Bắc Kinh, một 
viên khác khuyên nên chiếm Nam Kinh, một người thứ ba bảo nên 
chiếm Thiểm Tây trước đã, tổ chức lại quân đội, nắm chắc tỉnh đó, 
rồi sẽ chiếm Sơn Tây, sau cùng tiến về Bắc Kinh không phải để 
cướp bóc như trước mà để chiếm ngôi báu. Ông nghe lời người thứ 
ba, đổi hẳn chính sách, muốn lật đổ triều đình nhà Minh. Ông đem 
quân qua chiếm Thiểm Tây, vô Tây An, thủ phủ của tỉnh, cho quân 
cướp bóc trong 3 ngày rồi lập lại trật tự, tháng 2 năm 1644 lên ngôi 
vua, phong tước công hầu cho thuộc hạ, lập một triều đình có đủ 
lục bộ. Quân đội của ông lúc đó được một triệu gồm 600.000 kị binh 
và 400.000 bộ binh. Tháng 3 ông vượt Hoàng Hà, chiếm Sơn Tây, 
như vào chỗ không người. 

Triều đình hoảng hốt, bàn tán xôn xao, mỗi người một ý. Nguy 
nhất là quốc khố rỗng không, tiên đâu mà phát cho quân lính. Sau 
cùng, chỉ còn một giải pháp là triệu tướng Ngô Tam Quế đương 
chống với Mãn Thanh ở biên giới về cứu nguy. 

Trễ quá rồi, Ngô Tam Quế lúc đó ở cách Bắc Kinh 400 cây số, 
mà quân của Lí ở Sơn Tây, gần hơn, tới Bắc Kinh trước. Tư Tôn 
sai hoạn quan Đỗ Huân đem hết quân ở kinh đô ra ngăn giặc, 
nhưng Đỗ Huân làm phản, đầu hàng Lí. Ngày 19 tháng 4, Lí tới 
đốt phá khu lăng tẩm của nhà Minh rồi thẳng tiến tới Bắc Kinh. 
Ngày 24, họp triều, tất cả các đại thần chỉ khóc ròng, không thốt 
được một lời. 


2. Tư Tôn tuẫn quốc -Lí Tự Thành lên ngôi 
Hôm sau, Pư Tôn sai vài hoạn quan thân tín cải trang cho thái 
tử và các hoàng tử, đưa ra ngoài thành trốn đi. Sau đó, ông cùng 
với hoàng hậu và một quí phi rầu rĩ uống vài chung rượu. Khi cạn 
chén, quí phi đứng dậy rút lui trước, ông rút gươm chém nàng 


140 


Sử Trung Quốc 


một nhát, nàng ngã gục dưới chân ông. Hoàng hậu vội vàng về 
cung, tự ải bằng chiếc dây lưng. Nhà vua chém xong hai công 
chúa rồi vô phòng hoàng hậu, thấy thây vợ lủng lắng, ông lầm 
bẩm: “tốt, tốt”. 

Sáng sớm ngày 26, chuông vẫn đổ báo giờ họp triêu nhưng 
không ai tới cả. Tư Tôn cùng với viên Thái giám trung tín cuối 
cùng, Vương Thừa Ân, leo lên Môi Sơn (một núi giả sau cung điện) 
đứng nhìn kinh thành và đồng ruộng một hồi lâu, có lẽ để xem đạo 
quân Ngô Tam Quế có sắp tới không. 

Rồi ông viết lên mặt trong vạt áo: «1Yãm bạc đức, đáng khinh bì, 
đã bị Thượng đế trừng phạt. Các đại thần của Trấm đã lừa Trẫm. 
TYấm xấu hổ gặp các Tiên Vương ở Suối 0uàng. Cho nên Trẫm tự lột 
mi miên, xõa tóc che mặt, đợi cho quân địch xê thây. Đừng đụng đến 
một thần dân nào của Trấẫm” (WIII Durant- Sách đã dẫn). 

Viết xong, ông tự treo cổ trên một nhánh cây. Vương Thừa Ân 
cũng tuẫn quốc theo chủ, với trên 40 người nữa. 

Vài giờ sau Lí Tự Thành vô cung điện cùng với bộ hạ, và leo lên 
ngal vàng. 

Ngô Tam Quế được lệnh về cứu kinh đô từ mười ngày trước, 
vẫn chùng chình, tiến binh rất chậm, có lẽ vì còn tính xem có nên 
nhận đề nghị chia chác sau đó của Lí Tự Thành không. Khi Tư Tôn 
tuẫn quốc, thì Quế mới tiến được nửa đường tới Bắc Kinh. Hay tin, 
hắn quay trở về liên để chờ xem tình thế ra sao. 

Lí Tự Thành đã thành công một cách dễ dàng. Gân hết triều 
đình Minh qui phục ông. Thái tử Minh bị ông bắt được. Nam Kinh 
chưa nhúc nhích, tạm khỏi lo. Duy có Ngô Tam Quế là có thể gây 
rối cho ông. Ông nhờ cha của Quế - lúc đó đã theo ông - làm trung 
gian để điều đình với Quế. Nhưng Quế vẫn không quyết định gì cả, 
có lẽ muốn đợi Lí Tự Thành trả cho mình một ái thiếp bị một tướng 
của Tự Thành bắt. Đồng thời Quế cũng thương thuyết với quân 


141 


Nguyễn Hiến Lê 


Thanh, nhờ quân Thanh giúp khi cần. Tự Thành hay tin đó tặng 
Quế 40.000 lạng (bạc?). Quế vẫn làm thinh. Bực mình, Tự Thành 
phái 2 tướng đem 20.000 quân tấn công Quế. Nhưng đáng lẽ phải 
cấp tốc đánh Tam Quế trước khi quân Thanh can thiệp, thì họ lại 
kéo dài ra. Tự Thành phải đích thân đem 200.000 quân đánh Quế ở 
gân Sơn Hải Quan, khi vây Quế ba mặt rồi, quân Quế sắp bị tiêu 
diệt thì quân Thanh tới cứu Quế. Tự Thành thua, rút lui, để nghị 
chia giang sơn với Quế; Quế không chia, Tự Thành giết cha Quế 
rồi vội vàng về Bắc Kinh (vì quân địch theo bén gót) vơ vét vàng 
bạc châu báu chất lên xe, đưa về phía Tây, đốt cung điện rồi cùng 
với quân đội rút lui. 
3. Ngô Tam Quế phản quốc -Thanh diệt Minh 

Quế hi vọng đuổi được Tự Thành rồi, nhường cho nhà Thanh 
một số quyền lợi nào đó thì họ sẽ lui về Mãn Châu. Không dè viên 
phụ chính, chú vua Thanh bảo chưa lập lại được trật tự nên không 
về, lại sai Quế đem quân Thanh đuổi theo Lí Tự Thành tới Thiểm 
Tây. Trong khi đó, vua Thanh mới 7 tuổi được chú (tức viên phụ 
chính) đưa vào Bắc Kinh, đặt lên ngai vàng. 

Quế hay tin như người mất hồn, suốt ngày đóng cửa không 
tiếp ai, rất râu ri. Hắn tiếc vì mất ái thiếp lại mất ngôi vua hay chức 
tế tướng. 

Hắn ân hận vì để cho cha bị giết và mang tội phản quốc. Vua 
Thanh phong cho hắn chức vương, cai trị miễn Thiểm Tây. 

Lí Tự Thành thua hoài, tướng tá sinh lòng phản trắc, quân đội 
bỏ rơi, cuối cùng bị dân một làng nọ giết chết, tưởng ông chỉ là 
tướng cướp, tới khi lột binh phục ông rồi mới thấy chiếc long bào. 
Trương Hiến Trung thì bị quân Thanh bắt chém. 

Ở Nam Kinh, khi hay tin Tư Tôn tuẫn quốc, người ta đưa Phúc 
Vương một cháu nội của Thần Tôn lên ngôi. Tư cách Phúc Vương 
rất tâm thường. Triều thân muốn tổ chức lại quân đội, xây cất thành 


142 


Sử Trung Quốc 


lũy, cố giữ lấy phương Nam, nhưng quốc khố trống rỗng. Lí Tự 
Thành đã chở đi hết rồi - Hơn nữa, hai viên đại thần có quyền nhất 
lại chống đối nhau. 


Quân Thanh chiếm được Bắc Kinh đã là ngoài sự mong ước 
của họ, không có ý thôn tính trọn Trung Hoa. Trong các bài hịch 
của vua Thanh khi mới vào cửa quan đều tỏ rõ ý ấy. Nhưng thấy 
triều đình miền Nam suy nhược, chia rẽ, họ mới đem quân xuống 
đánh Dương Châu. 


Sử Khả Pháp, Binh bộ thượng thư của Nam Kinh, có dũng khi 
quyết tâm đánh Thanh, đem hết cả các quan văn võ Dương Châu 
ra giữ thành; quân Thanh dùng đại bác phá được thành, Sử Khả 
Pháp tự sát được cứu sống, trốn ra khỏi thành thì bị Thanh bắt, ông 
không chịu hàng Thanh bị chúng giết. Vào được thành rồi, quân 
Thanh chém giết luôn 10 ngày, trên 800.000 người. Phụ nữ tử tiết 
không biết bao nhiêu mà kể. Thảm kịch đó, sử gọi là «mời „gây 
Dương Châu”. 


Hai tuần sau, quân Thanh tới Dương Tử giang, vượt qua một 
cách yên ổn vì chiến thuyên của Nam Kinh bỏ trốn xuống Phúc 
Kiến rồi. Tháng 6 năm 1645, họ tới Nam Kinh. Phúc Vương vội 
vàng trốn với vài kị binh. Bị quân Thanh đuổi sát, ông nhảy xuống 
sông Dương Tử. Đó là theo Herri Maspéro trong cuốn Edes 
Historiqgues (PUF. 1967), các sách Hán đêu nói ông bị bắt, đưa về 
Bắc, giết. 

Nhà Minh tới đây chấm dứt. Sau còn vài thân vương rán kháng 
Thanh ở Phúc Kiến, Quảng Châu, nhưng đều thất bại. 

Vậy là tự chủ được khoảng hai trăm rưỡi năm, dân tộc Trung 
Hoa lại phải chui đầu vào cái ách của rợ Mãn Châu trên hai trăm 
rưỡi năm (1645 - 1911) lâu gần gấp ba lần dưới ách rợ Mông Cổ. 

Lần trước nhục ít mà không ức lắm, vì Mông Cổ mạnh hơn họ, 
cả chục dân tộc cũng bị rợ đó cướp nước như họ và họ cũng đã tận 


143 


Nguyễn Hiến Lê 


lực kháng địch; lần này rất nhục mà lại ức; rợ Mãn Châu yếu hơn 
họ, chỉ vì một tên Hán gian mà vô được Bắc Kinh, rồi vì sự bất lực, 
sự chia rẽ của kẻ cảm quyền mà Mãn chiếm được trọn giang san 
của họ. 


Trong số các triều đại của người Trung Hoa, triều Minh đáng 
chê nhất. 


G. VĂN HÓA 


Về chính trị, Minh đã đáng chê mà về văn hóa, cũng không có 
øì đặc sắc, kém hẳn các đời Hán, Đường, Tống. Không có sáng 
chế, phát minh gì quan trọng, văn học, triết học, nghệ thuật chỉ rập 
lại những khuôn cũ. Thời Minh là thời Trung Quốc đứng yên một 
chỗ, trong tình trạng thời trung cổ để cho Tây phương vượt xa về cả 
mọi phương diện. Những trang sử rực rỡ nhất của dân tộc Trung 
Hoa đã lật qua rồi. 


1. Xã hội -Tôn giáo 

Xã hội đời Minh là một xã hội phong kiến của các vương hầu 
ruộng đất mênh mông hàng chục, trăm ngàn héc ta, nuôi cả ngàn 
nô tì mà tình cảnh tệ hơn hạng nông nô thời Trung Cổ châu Âu, vì 
chủ có thể bán họ cho người khác được. Ngoại thương suy hơn đời 
Nguyên vì sau khi Trịnh Hòa chết, vua Minh lại theo chính sách bế 
quan, không muốn buôn bán với phương Tây; nhưng nội thương 
phát đạt hơn, nhờ công nghiệp phát triển, và một số phú thương 
liên kết với giới phong kiến, với bọn hoạn quan làm chủ những điền 
trang lớn, do đó mà một số sử gia phương Tây cho rằng thế kỉ XVIỊ, 
XVII, chủ nghĩa tư bản đã bắt đầu phát sinh ở Trung Quốc. 


Nông dân rất khổ vì thuế nặng, đời sống đắt đỏ, đồng tiền sụt 
giá và vì nạn tham nhũng của quan lại. Nhiều kẻ phải bán ruộng, số 
dân lưu vong tăng lên. 


144 


Sử Trung Quốc 


Tôn giáo cũng suy. Phật giáo, Đạo giáo được vài ông vua cuối 
đời Minh tặng cho nhiêu quyền lợi: phát ruộng cho chùa, phong 
chức cho giáo chủ vào hàng đại thần (nhị phẩm) để mua chuộc họ 
mà dễ trị dân; chính vì vậy mà họ hóa ra sa đọa. Đạo giáo càng 
ngày càng hóa ra mê tín dị đoan, mà Lạt Ma giáo thì giới tu hành 
bận áo đỏ (gọi là Hôøg giáo) có vợ con, sống xa xỉ, dâm dật quá đỗi 
tới nỗi triều đình phải cấm họ lập gia đình, và buộc họ phải bận áo 
vàng (gọi là Hoàng giáo). 

Chính vì lúc Phật giáo suy thì Ki Tô giáo theo bọn thương nhân 
- cũng như Phật giáo đời Hán - vào Trung Quốc, không dùng đường 
bộ qua Trung Á mà dùng đường biển qua Ấn Độ Dương. Họ được 
phép dựng vài giáo đường ở Bắc Kinh, ở Quảng Châu, Áo Môn, và 
cuối đời Minh thì có vài người Trung Hoa theo đạo, trong số đó có 
vài người là quan lại, còn đa số là thị dân ở miền duyên hải. 


2. Triết học 

Đạo Khổng vẫn là quốc giáo của Trung Hoa. Trường học vẫn 
dạy học thuyết Trình Chu (Trình Di và Chu Hì), coi đó là đạo Nho 
chính thống. 

Trong tiết về Triết học đời Tống tôi đã nói đồng thời với Chu Hi 
có Lục Cửu Uyên chủ trương khác hẳn với Chu Hi và mở đường 
cho phái Duy tâm học đời sau mà lí thuyết gia nổi danh nhất là 
Vương Dương Minh (1472-1528). 

Vương rất thông minh hiếu học, lại hào hùng, chịu tìm tòi suy 
nghĩ. Hồi 17 tuổi ông cưới vợ, buổi chiều ngày rước dâu, ông tản 
bộ đi chơi, gặp một đạo sĩ, ngừng bước lại, bàn luận với đạo sĩ về 
phép dưỡng sinh rồi quên về nhà, làm cho hai họ hoảng hốt, sai 
người đi tìm. 


Đời ông biến chuyển sáu lân: lần đầu say mê về nghĩa hiệp, lần 


145 


Nguyễn Hiến Lê 


thứ nhì tập cưỡi ngựa bắn cung, học binh pháp (nhờ vậy mà sau 
ông dẹp được loạn Thần Hào và các giặc trong nước đời Võ Tôn và 
Thế Tôn như trên chúng ta đã biết); lần thứ ba chuyên về thư pháp 
và từ chương (ông có một lối viết rất đặc biệt: cả một hàng mà liền 
một nét, ngọn bút không rời mặt giấy); lần thứ tư chìm đắm trong 
thuật tu tiên, lần thứ năm nghiên cứu đạo Phật và lần cuối cùng vùi 
đầu vào lí học. 


Thoạt tiên ông đọc Chu Hi. Chu Hi giảng bốn chữ “Cách vật trí 
trí” trong sách Đø¿ Jøc là “xét đến cái lí của sự vật, muốn cho những 
chữ nhỏ nhặt tới đâu cũng hiểu được thấu đáo”; Vương theo lời 
giảng đó mà bỏ ra bảy ngày liên ngồi dưới một bụi trúc để tìm cái 
“lí” của cây trúc; nhưng mất công toi, ông sinh ra chán nản. 

Mãi ba chục năm sau, ông bỗng nhiên tỉnh ngộ, thấy rằng 
không thể đến với sự vật để tìm ra đạo lí được; mà đạo lí ở trong 
tâm ta, hễ ta tu dưỡng làm lành lánh ác, diệt tà niệm cho tâm được 
sáng suốt thì sẽ thấy Đạo Trời và Đạo Người. Đó là thuyết của Lục 
Cửu Uyên từ đời Tống. Có lẽ ông không đọc Lục cho nên mới mất 
30 năm để tìm ra được nó. 

Nhưng ông cũng có công phát huy thuyết của Lục đến cực 
điểm. Ông bảo hế diệt được tà niệm trong tâm, thì cái “lương tri” 
(chữ của Mạnh tử) bẩm sinh ai cũng có, sẽ phát hiện và tự nhiên ta 
biết được (ngày nay ta nói là do trực giác mà biết được) thế nào là 
thiện, thế nào là ác; và làm thiện bỏ ác, tức là cách vật. Chữ cách 
vật đó không có nghĩa là đến sự vật, như Chu Hi giảng, mà có nghĩa 
là làm cho cái vật, cái tâm hóa chính đáng (cách). 

Tóm lại, học thuyết của ông kết tinh trong bốn câu dưới đây: 

Không thiên không ác là cái thế của tâm, 
Có thiện có ác là ý phát động; 

Biết thiện biết ác là lương trì, 

Làm thiện bỏ ác là cách 0uột. 


146 


Sử Trung Quốc 


Học thuyết đó hoàn toàn duy tâm, có màu sắc Phật giáot hơn 
là Khổng giáo. Chính Vương cũng nhận rằng ông chỉ muốn sửa lại 
cái tệ của một thời - theo ông thì thời ông người ta theo đuổi sự vật 
quá mà quên cái tâm - chứ học thuyết của ông không phải là chân 
lí tuyệt đối. 

Chu Hi chủ trương 2#? còn quan trọng hơn #?, biết mà không 
làm thì cái biết đó vô dụng. Vương sửa lại, bảo: Biết tức là hành rồi, 
tri với hành là một (đi hành hợp nhất). Ông cho chữ hành một 
nghĩa mới: 

«Mắt ta thấy sắc đẹp là thuộc 0è phần trị, bụng ta thích sắc đẹp 
là thuộc 0ê phân hành. Ngay lúc trông thấy sắc đep ta đã có ý thích 
tôi, bhông phải sau khi trông thấy rôi mới lập tâm để thích”. 

Ghét mùi hôi thúi cũng vậy, thuộc về phân hành rồi. Vậy trong 
tâm có ý gì phát động xảy ra thì là hành rồi đấy. Ÿ ông muốn khuyên 
ta “khi có một ý nghĩ bất thiện xảy ra thì phải mau mau từ bỏ, dù 
chẳng đem nó ra thực hành thì cũng thế”. «Người học đạo phải như 
con tèo rình chuột, để hết tâm 0uào môi, hễ thấy phát động ý nghĩa 
bất thiên nào thì điệt nó liền. Phép luyện tâm của ông nghiêm cấm 
min: Uuậy đó”. 

Học thuyết của ông truyền qua Nhật Bản, được sĩ phu Nhật rất 
hoan nghênh, áp dụng nó vào việc tri tâm mà đào luyện được một 
tâm hồn cao cả, giúp quốc gia cường thịnh lên. Nhưng ở Trung 
Quốc cuối đời Minh thì trái lại, nhiều kẻ không hiểu thuyết của ông 
chủ yếu là phải diệt vật dục như một lớp bụi cho tấm gương ủi đã, 
rồi tấm gương (tức tâm) mới sáng mà lương tri mới hiện, biết được 
thiện ác, và làm thiện, bỏ ác, tâm họ còn đây vật dục mà cứ theo 
ngay cái tâm, thích cái gì thì làm cái đó, ghét cái gì thì chống cái đó, 
hóa ra càn đỡ, vô sở bất vi; họ gây phong trào lãng mạn ở cuối 


(1) Phật giáo nói minh tâm kiến tánh, mà Vương nói minh tâm trí tri. 


147 


Nguyễn Hiến Lê 


Minh, mà bọn cầm quyên thì tìm cách tăng cường thêm uy quyền 
của thiên tử, dùng mọi thủ đoạn qui quyệt như Hàn Phi ở đời Tấn, 
Machiavel, người đồng thời với Vương ở Ý. Vì các hành vi xấu tới 
mấy cũng có thể dùng thuyết trực giác (lương tri của Vương) mà 
biện hộ được. 

Năm chữ «cách tật tại tí tz?” của Không tử chỉ có nghĩa là 
muốn có tri thức chân chính xác đáng thì phải xét kĩ sự việc”. Khổng 
không hoàn toàn duy tâm như Vương. 


Ngoài ra còn vài ba triết gia nữa phản đối Vương Dương Minh 
nhưng ảnh hưởng không lớn, như: 


Cổ Hiến Thành cho sự học phải lấy việc đời làm cốt, mà việc 
đời thời đó là chính sách của triều đình, nên họ thường nghị luận về 
chính trị trong khi giảng học, và bị đàn áp mạnh. 


Vương Cấn cũng cho rằng triết học không phải là cái gì không 
hư, huyền diệu, nhất thiết cái gì không hợp với đời sống thường 
ngày của dân chúng thì đều là tà thuyết; về chính trị ông chủ trương 
kiêm ái như Mặc tử, mình phải yêu người, nếu yêu người mà người 
không yêu lại thì mình phải phản tỉnh, phản tỉnh như vậy là “cách 
vật”, phải tạo nên một xã hội trong đó người nghèo khổ được an cư 
lạc nghiệp. Tư tưởng đó có màu sắc duy vật, tựa như xã hội chủ 
nghĩa. 


ở. Văn nghệ 


— S#; Sử gia đời Minh thiếu một quan niệm rõ rệt về sử, gặp 
việc øì cũng chép, bất kì lớn nhỏ, thành thử vụn vặt, tài liệu để lại 
đời sau rất nhiêu (năm triệu, như trên đã nói) mà không dùng được. 

Vài nhà hơi có giá trị là Vương Thế Trinh, Dương Thận, và Hồ 
Ưng Dâm. 

— Văz: Văn đàn đời Minh bị hai phong trào chi phối: 


148 


Sử Trung Quốc 


- Trong hai thế kỉ đầu là phong trào phục cổ: đời Nguyên, 
cựu học bị đàn áp bao nhiêu thì bây giờ nó lại phát lên mạnh bấy 
nhiêu. 

Nhưng phong trào ấy không giống phong trào phục cổ ở đời 
Đường, Tống: văn nhân đời Minh chỉ mô phỏng cổ nhân mà thiếu 
tinh thần sáng tác. 

Hỏi đầu còn kha khá, có ít bài sánh được với cổ văn các đời 
trước, như bài «Tống Thiên thai Trần Đình Học tự” của Tống Liêm, 
«Mại cam giả ngôn” của Lưu Cơ, «Thám lự luận” của Phương Hiếu 
Nhụ, «7ợng Tử Kƒ” của Vương Thủ Nhân (Vương Dương Minh), 
«1Tương Lương đình bí” của Qui Hữu Quang. Cảm động nhất là bài 
«É lữ ăn” của Vương Thủ Nhân. 


Về sau văn nhân chỉ tranh biện nhau về chủ trương nên bắt 
chước đời nào: Tần, Hán, hay Đường, Tống. 

Trong đời Minh thịnh nhất là lối văn bát cổ (tám vế): mỗi bài có 
tám đoạn (phá đề, thừa đề, khởi giảng, đẻ tỉ, hư tỉ, trung tỉ, hậu tỉ, 
đại kết) © và lối đó dùng để tuyển nhân tài trong các kì thi, mới đầu 
không dùng thể biển ngẫu, sau bắt buộc phải dùng thể đó, bó buộc 
người viết quá, lưu hại ba bốn thế kỉ sau. Nước ta theo họ và gần 
đây vẫn còn nhiều nhà văn đua nhau dùng thể đó. 


- Đến giữa đời Minh, một phong trào lãng mạn xuất hiện, cầm 
đâu là Đường Dân, Chúc Doãn Minh và vợ chồng Dương Thận. Họ 
phóng túng, đắm đuối trong thi tửu đến thành cuông, và tận lực 
dùng lối văn tài tử để phụng sự cái mĩ. Người ta cho rằng cái hại đó 
do họ hiểu làm triết lí của Vương Thủ Nhân, nhất là của Lí Trí (tự là 
Trác Ngô), một môn đô của Vương. Lí chủ trương thuyết tự nhiên, 
cứ theo lòng mình, không chịu một sự bó buộc nào. Sử chép có 


(1) Như bài kinh nghĩa: M¿ khuyên con lúc 0ê nhà chông của Lê Quí Đôn, bài Tài tử 
ẩa cùng Cao Bá Quái. 


149 


Nguyễn Hiến Lê 


hằng chục triệu theo Lí như mê cuồng, song họ không biết theo cái 
hay của Lí: đả đảo lối văn tám vế, mà chỉ mượn tư tưởng của Lí để 
biện hộ cho những hành vi quá lãng mạn của họ thôi. 

— Thơ: 

Thơ chia làm ba thời kì: 


Minh sơ, thì sĩ tuy mô phỏng cổ nhân mà còn có đặc sắc, biết 
biến hóa. Tống Liêm có giọng hồn nhiên, Lưu Cơ thì hào phóng, 
Phương Hiếu Nhụ thì hùng tráng. Đa tài hơn cả Cao Khải, sở 
trường mà cũng là sở đoản của ông ở điểm ông có đủ giọng của 
cổ nhân. 

Khoảng giữa đời Minh, bọn phục cổ xuất hiện, chủ trương lời 
phải cổ nhã, ý phải hùng, phải dùng nhiều thực từ (nay ta gọi là 
danh từ, động từ; trái với hư từ). 

Lí Phàn Long ngày đêm đọc cổ thư, trên tường dán đây kiệt tác 
của cổ nhân, rất khổ tâm với thơ mà thơ không hay. 

Cuối đời Minh, phái lãng mạn, có Chúc Doãn Minh, Dương 
Thận. Dương thoa phấn tô son, cải trang thành một ả liễu hoàn, 
cùng các kĩ nữ nhởn nhơ ngoài phố, say sưa ca hát. Lời đẹp, song 
toàn là ngâm hoa vịnh nguyệt, nội dung kém lắm. 

- Tuông 

Tuồng và tiểu thuyết là hai loại văn mới làm vẻ vang cho văn 
học đời Minh. 

Đời Nguyên tuông đã chia ra Bắc kiưúc theo âm nhạc phương 
Bắc và Nam khúc hợp với âm nhạc phương Nam. Đời Minh lại cải 
lương Nam khúc, dùng nhiều điệu nhạc hơn, do sáng kiến của 
Ngụy Lương Phụ ở Côn Sơn, cho nên gọi là Côø hjzc. Côn khúc là 
khởi nguyên của hí hịch đời sau. 

Tuồng đời Minh còn truyền lại được hai, ba trăm vở, giai tác 
được vài chục, như «73 bà &ƒ” của Cao Minh, văn rất thanh nhã, lâm 


150 


Sử Trung Quốc 


li; «K?nh thoa bƒ, «Bái nguyệt đình” của Lưu Trí Viễn là những tuồng 
tình cảm có ý răn đời. 

Nổi danh nhất là tuồng «ấu đơn đành” của Thang Hiển Tổ ở 
giữa đời Minh, lãng mạn hơn Tây Sương bí, hơn cả René của 
Chateau - Briand, Wø#uz của Goethe và Tuyết hông lệ sử của 
Từ Trẩm Á. 

Một thiếu nữ họ Đỗ, nhân đọc thiên “Quan quan thư cưu” trong 
Kinh TÌ¿i mà mơ mộng hoài xuân, tâm tình u uất. Bữa nọ nàng dạo 
chơi trong vườn hoa, mệt quá, về phòng thiêm thiếp mộng thấy 
một thanh niên tên là Liễu Mộng Mai, hai người yêu nhau, kết hôn 
cùng nhau. Khi tỉnh mộng, nàng ngơ ngần, phát bệnh tương tư, tự 
vẽ hình mình rồi chết, chôn trong vườn hoa, Liễu Mộng Mai lại là 
người có thực. Một hôm tránh gió tuyết, vào trú chân trong vườn, 
thấy bức chân dung của nàng, quyết chí ở lại, ngày đêm thắp hương 
khấn vái. Hồn nàng hiện về, người và ma quyến luyến tư thông với 
nhau. Sau này được tái sinh, chàng thi đậu Trạng và hai bên kết 
hôn. 

Truyện đã li kỳ mà lời văn như gấm, nên ảnh hưởng lớn đến 
thanh niên đương thời. Tương truyền một thiếu nữ đọc rồi, đau 
lòng quá, đứt ruột mà chết. Một thiếu nữ khác khi lâm chung dặn 
cha mẹ liệm vở tuồng đó với nàng. Đủ biết thanh niên thời đó ủy mị 
tới bực nào! 

Thang Hiển Tổ còn 3 tuồng nữa cũng nổi danh và lãng mạn là 
«Nam binh hf”, «Tứ hoa bf, «Hàm đan bŸ”. 

Chu Duy Chi trong cuốn «177g Quốc ăn nghệ tư trào sử học 
ví Thang với Shakespeare. Cả hai cùng sống một thời (Thang: 1550 
- 1617, Shakespeare: 1564 - 1616) đều đa tài, lãng mạn, bất chấp 
luật cổ điển: Shakespeare thì phá luật tam nhất trí, còn Thang thì 
bất chấp cả âm luật của tuông: «Ý /ø tới đâu, ta theo tới đó, không 
bể lời chê bai của tuoi người”. 


»” 


151 


Nguyễn Hiến Lê 


Đến cuối đời Minh tuông bắt đầu suy: nội dung kém, vừa xa 
quần chúng, vừa mất tự nhiên. 

- Tiểu thuyết 

Trong các thời đại trước, tiểu thuyết Trung Quốc chỉ mới phôi 
thai, qua đời Minh nó mới phát triển đây đủ, kĩ thuật cao, tưởng 
tượng phong phú, mô tả khéo léo, tình tiết chỉ li. Bốn kì thư là 7y 
Hử, Kim Bình Mai, Tam Quốc Chí diễn nghĩa, và Táy Du bí. 


Đại loại tiểu thuyết thời ấy có đặc điểm này là không biết soạn 
vào năm nào không kê rõ tên tác giả. Hầu hết là những chuyện 
được truyền khẩu trong dân gian. Khi kể thì mỗi người tùy tài riêng 
của mình thêm bớt ít nhiều, sau có người yêu văn chép lại. Vì thời 
đó tiểu thuyết chỉ được coi là một loại văn du hí, nên người chép 
thường giấu tên mà những người sau lại tự ý sửa đổi, có khi tới 5 lần 
7 lượt, làm mất hẳn bản sắc của nguyên cảo, thành thử mỗi tiểu 
thuyết không còn là công trình của một cây bút nữa, văn không 
đều, có đoạn hay có đoạn kém, mà sự nghiên cứu tác giả là một 
việc rất khó khăn. Hiện nay có người cho 7zz: Quốc Chí, Thu¿y Hử, 
Tây Dw Kí xuất hiện ở đời Nguyên, có người lại sắp nó vào đời 
Minh. 

Thủy Hử được sắp vào loại tiểu thuyết anh hùng. Nguyên cảo 
có thể là của Thi Nại Am. Tác giả tả cảnh loạn lạc, quan lại tham 
nhũng, triều đình bất lực ở cuối Tống, và những hành vi «£hế thiên 
hành ấao” của bọn thảo đã anh hùng Lương Sơn Bạc ở Sơn Đông 
chống lại triều đình để cứu dân, mà người cầm đâu là Tống Giang. 


Tưm Quốc Chí diễn ñðghĩa là một tiểu thuyết lịch sử của La 
Quán Trung bị người đời sau sửa đổi. Tác giả dựa vào sự thực trong 
lịch sử, nhưng tưởng tượng thêm nhiều, có thể là theo thị hiếu của 
dân cho Tào Tháo là một tên gian hùng mà rất đề cao Khổng Minh. 
Kết cấu vụng về, nhưng được dân chúng rất mê, còn hơn người 
Pháp mê những tiểu thuyết hiệp sĩ (romans de la chevalerie) nữa. 


152 


Sử Trung Quốc 


Tầy du bí của Ngô Thừa Ân ở đời Gia Tĩnh chép lại cuộc Huyền 
Trang qua Tây Trúc thỉnh kinh, øặp đủ các tai nạn quái dị, rùng 
rợn đều mượn trong thần thoại của Trung Quốc. Truyện có giọng 
mỉa mai, dạy đời, thuộc loại thần quái. 


Tác phẩm vĩ đại nhất là Kim Bình Mai tương truyền của Vương 
Thế Trinh, nhưng không chắc. Truyện tả chân xã hội quan lại, sĩ 
phu, thương nhân sa đọa, những đôi phong bại tục của họ bằng 
một ngọn bút bình tĩnh mà sắc bén. Tình dục và nhục cảm được 
chỉ lại chỉ li, táo bạo lạ lùng, cho nên có người chê là dâm thư, và 
đời Thanh có lúc cấm bộ ấy, ai đọc lén thì bị đánh 100 trượng. 
Những bản lưu hành ngày nay đều cắt hết những đoạn thô bạo 
quá. Có người sắp nó vào loại tiểu thuyết diễm tình, thực ra nó là 
loại tả chân xã hội. 

Dân tộc Trung Hoa cũng lạ thật, đề cao đức trung dũng thì 
không dân tộc nào bằng họ, mà hành động quá khích thì họ cũng 
đứng đâu; lãng mạn thì khắp thế giới không có kịch, truyện nào 
hơn Mẫu Đơn Đành; tà chân thì Kữm Bình Mai ăn đứt các tiểu thuyết 
loại đó của phương Tây, dâm dục thi vua chúa của họ có tới 6.000 
mĩ nữ, vua nước nào bì nổi; dâm thư thì truyện N?#c ðà ấoàz (không 
biết của ai, có lẽ xuất hiện cũng đời Minh) cũng là độc nhất vô nhị; 
bảo thủ không dân tộc nào bằng mà Tần Thủy Hoàng và Mao Trạch 
Đông lại muốn hủy hết di sản tỉnh thần của nòi giống; ba ngàn năm 
trước đã tôn trọng ý dân (dân muốn là trời muốn), vậy mà dân thời 
nào cũng bị ức hiếp hơn hết. 


Bốn tiểu thuyết giới thiệu ở trên: 7Öy Hử, Tum: Quốc Chí, Tây 
Du Kí, Kưm Bình Mai đêu được coi là những tác phẩm bất hủ của 
nhân loại và đều được phương Tây dịch đi dịch lại. 


- Đoản thiên tiểu thuyết tới đời Minh cũng bắt đâu thịnh. 


Bảo Ủng Đại nhân lựa những truyện hay nhất của nhiều tác 


155 


Nguyễn Hiến Lê 


giả, gom lại thành bộ Kw cổ kà quan mà hồi nhỏ chúng ta đều say 
mê đọc. Nghệ thuật cao hơn bộ Nghìm lẻ một đêm của A Rập. 

Chính những tiểu thuyết và đoản thiên tiểu thuyết đời Minh 
cho ta biết về xã hội, phong tục dân tộc Trung Hoa hơn là những bộ 
sử của họ. 


4. Mĩ thuật 

— Họa: Kĩ thuật không thay đổi. Không có phái nào mới. 

Hai họa sĩ có danh là Đường Dân, và Đổng Kì Xương vẽ sơn 
thủy, cây, đá, mây, khói. Nét vẽ của Đổng nho nhã, phong lưu, đáng 
là bậc thầy, nhưng thiếu cốt khí. 

— Kiến trúc: Có nhiều công trình lớn tôi đã giới thiệu ở trên: 
cung điện Bắc Kinh, Trường thành. Và kể thêm Thiên Đàn (đàn 
thờ Trời) xây bằng cẩm thạch trắng, lợp ngói có men màu. 

Đồ sứ. Sản xuất nhiều và thêm được vài loại: như men trắng 
trang trí bằng màu lam, gọi là đồ Giang Tây. Từ thế kỉ XVỊ, dùng 
màu lam cobalty của Sumatra, kém màu lam của Tiểu Á (Asie 
mincure). Tìm ra được loại men đỏ rực, sáng chế được những đồ 
men nhiều màu (ba, năm màu). Nhưng đồ Long tuyên suy. 

— Đầ sơw. Đẹp, xuất cảng qua Nhật, được người Nhật bắt chước. 


5. Khoa học 

Thiên 0ỡn và địa lí tiến bộ nhờ học của châu Âu. Lịch pháp 
được cải tiến, đúng hơn trước. 

La Niệm An tăng bổ một địa đồ đời Nguyên, gọi là Quả»g 
lương đề. 

Y Dược 

Minh trọng y học nên có nhiêu y gia giỏi, phát minh được nhiều 
y thuật. Đời Thần Tôn có Lí Thời Trân tác giả bộ Bản thảo chương 
7c, tập dài thành các dược vật và cách chế dược các đời trước. 
Tới nay bộ đó vẫn còn được dùng. 


154 


Sử Trung Quốc 


CHƯƠNG VIII 


DƯỚI SƯ THỐNG TRỊ CỦA 
MÃN CHÂU NHÀ THANH 
(1644 - 1911) 


TỔNG QUAN 

Triều đại này là triệu đại cuối cùng của chế độ quân chủ của 
nền văn minh cổ Trung Hoa. 

Người Hán lại phải chịu cái ách của Mãn Châu, lâu gấp ba cái 
ách của Mông Cổ thời Nguyên; nhưng lần này ách không nặng 
bằng lần trước (Mãn không quá nghỉ kị Hán, không dùng ngoại 
nhân để trị, cũng không bóc lột quá mức) mà Mãn, Hán sớm biết 
sống chung với nhau và rốt cuộc có lợi cho cả hai bên. Nhờ hơn 
một thế kỉ thịnh trị - cho tới cuối thế kỉ XVIII - đế quốc mở mang 
hơn các thời trước (không kể thời Nguyên), và nhờ biết trọng văn 
minh Trung Hoa, người Mãn đã Hoa hóa hoàn toàn, Mãn Hán chỉ 
là một. 

Một đế quốc càng rộng thì càng bị dòm ngó nhiều mà sự bao 
vây lâm thế càng khó. Từ đời Hán không triều đại nào dân tộc 


155 


Nguyễn Hiến Lê 


Trung Hoa không điêu đứng về nạn bị các rợ phía Bắc và phía 
Tây xâm lấn. Qua Mãn Thanh, nhờ những võ công của Khang Hi, 
Ung Chính, Càn Long) tránh được nạn đó; nhưng từ thế kỉ XIX 
họ lại nhục nhã bị các “rợ” phương Tây qua ức hiếp, chiếm các 
nguồn lợi kinh tế của họ. Rồi người Nga, người Nhật cũng vào 
hùa chiếm miền Bắc. Rốt cuộc họ bị bao vây bốn phía, thành một 
bán thuộc địa của non chục cường quốc, có cơ nguy hơn các 
triểu đại trước nữa. Nhưng chính vì bị cái nạn đó, mà dân tộc 
Trung Hoa mới quyết tâm duy tân, Âu hóa mà lật đổ triều đình 
Thanh, tiến theo trào lưu của thế giới. 


A. THỜI THỊNH TRỊ 


1. Thống nhất -cúng cố 


Ông vua Thanh đầu tiên của Trung Hoa là Thuận Trị (Thế Tổ). 
Lúc vào Bắc Kinh ông mới bảy tuổi, mẹ ông bồng ông, đặt lên ngai 
vàng. Mười lăm tuổi ông có vợ, nhưng chỉ mê một quí phi, tám năm 
sau bà này chết, ông ưu uất, ít tháng sau chết theo. Sử gia cho rằng 
ông bị bệnh thân kinh suy nhược. Việc nước do một thân vương 
(chú ông) làm phụ chánh quyết định hết, triều đình nhờ vậy có kỉ 
Cương. 


Việc đâu tiên nhà Thanh làm khi vào Bắc Kinh là cấm quân 
lính xâm nhập nhà dân, rồi cải táng vua Tư Tôn, ông vua đã tuẫn 


() Từ đời Hán các vua Trung Hoa có lệ đa dùng niên hiệu rôi lại dùng niên hiệu nữa. 
Có nhiều ông dùng cả chục niên hiệu. Qua đời Thanh, ông nào cũng chỉ dùng 
một niên hiệu thôi. Vì vậy các sử gia chép về vua các triều đại từ Minh trở lên đêu 
dùng miếu hiệu, qua đời Thanh thường chỉ dùng niên hiệu như Khang Hi, Ung 
Chính, Càn Long, chứ không dùng miếu hiệu: Thánh Tổ, Thế Tôn, Cao Tôn. 
Những miếu hiệu quanh đi quần lại chỉ có vài chục tên, triều đại nào cũng dùng, 
đễ trùng mà lại ít ý nghĩa, không tiện bằng niên hiệu. 


156 


Sử Trung Quốc 


quốc ở núi Lôi Sơn, phát tang, hạ lệnh cho quan dân để tang ba 
ngày; viên Thái giám Vương Thừa Ân tuẫn nạn cũng được chôn ở 
bên lăng Tư Tôn. Những người tuẫn nạn khác được thờ chung trong 
một ngôi đên. 

Biện pháp đó sáng suốt, cho người Hán thấy rằng, nhà Thanh 
không muốn chiếm nước của nhà Minh mà chỉ có ý dẹp bọn giặc Lí 
Tự Thành cứu khổ cho dân chúng. Dĩ nhiên nhiều người cho là giả 
đối, nhưng hành động đó có vẻ văn minh, hợp với đạo Nho. Người 
Mãn già tâm lí hơn người Mông. 

Thanh lại trưng dụng cựu thản của Minh, dùng cả hai thứ chữ 
Hán, Mãn, coi trọng văn hóa Hán, nhưng hậu duệ của nhà Minh thi 
họ tìm cách diệt cho hết. 

Để lấy lòng dân Hán, họ tha cho một số tội nhân, bỏ một số 
thuế hà khắc quá, những kẻ cô quả, không có phương tiện mưu 
sinh, được họ giúp đỡ. 

Hỏi quân Mãn mới vào Trung Quốc, chúng chiếm đất của dân, 
vạch khu để quản lí, triều đình ra lệnh cấm tuyệt, bắt trả lại cho 
dân. 

Họ cũng khôn hơn Mông Cổ, lập lại ngay khoa cử để lung lạc 
kẻ sĩ. 

Một số đỗ đạt được bổ dụng, nhưng họ thận trọng chưa tin 
hắn, mới đầu chỉ cho người Hán phụ tá người Mãn thôi, mà người 
Mãn không cần thi cũng được làm quan. 

Đó là chính sách dùng ân huệ để võ về; chính sách dùng uy để 
đàn áp cũng tàn nhẫn lắm. Cũng như người Mông, họ cấm hai dân 
tộc Mãn - Hán kết hôn với nhau, bắt người Hán phải dùng y phục 
của Mãn, phải cạo đầu, gióc bím như Mãn; thời Nguyên người Hán 
phải để hai cái bím tóc thòng xuống hai bên, thời Thanh phải để 
một cái từ đỉnh đâu thõng xuống giữa lưng; người nào không tuân 
lệnh thì bị chặt đầu. Người Hán lấy vậy làm tủi nhục, mới đầu nổi 


157 


Nguyễn Hiến Lê 


lên phản kháng: “Chặt đâu thì chặt, để bím thì không”. Phong trào 
phản kháng mạnh nhất ở miền Đông Nam. Một thị trấn nọ chống 
cự với lính Mãn tám chục ngày. Khi chiếm được thị trấn, viên tướng 
Mãn cho phép quân lính tàn sát dân chúng ba ngày để làm gương 
cho các nơi khác: 97.000 người chết trong thị trấn, và 75.000 người 
ở vùng lân cận. 

Ngoài ra còn lệnh cấm lập xã (đoàn thể), lập hội. Kẻ nào có 
giọng phản Thanh, nhất là trong sách vở thì đều bị tử hình. (coi ở 
sau, một họa văn tự đời Càn Long). 


Trong ba bốn chục năm đâu, nhiêu đại địa chủ và kẻ sĩ giữ thái 
độ bất hợp tác, hoặc vào rừng ở ẩn như đâu đời Nguyên; hoặc dắt 
díu nhau bỏ quê hương ra nước ngoài làm ăn như bọn Trần Thượng 
Xuyên và Dương Ngạn Địch năm 1679 qua nước ta, qui phục chúa 
Nguyễn Phúc Tần, được chúa cho vào Đồng Nai kinh doanh và họ 
lập nên một nơi buôn bán thịnh vượng ở cù lao Phố (Biên Hòa); 
như bọn Mạc Cửu cuối thế kỉ XVI, qua lập nghiệp ở Mang Khảm 
(Hà Tiên) lập được tại đó một hải cảng phồn thịnh, một tiểu quốc 
văn hiến dưới sự bảo hộ của chúa Nguyễn. Những nơi họ ở gọi là 
Minh hương (làng người Minh), ngày nay Minh hương có nghĩa 
rộng hơn, trỏ tất cả những người Trung Hoa qua Việt Nam lập 
nghiệp. 

Chắc thời đó còn nhiều nhóm người Minh (đa số ở Đông Nam 
Trung Hoa: Phúc Kiến, Quảng Đông) di cư qua Thái Lan, Mã Lai... 

Nhưng qua các đời sau, Khang Hi, Càn Long tỉnh thân phản 
Thanh giảm đi vì thấy người Mãn coi trọng văn minh Trung Hoa, 
đồng hóa với người Hán, và qua thế kỉ XIX thì cơ hồ không còn sự 
kì thị giữa Hán và Mãn nữa, nhiều người Hán như Tăng Quốc Phiên, 
Lí Hồng Chương đã giúp cho triều đình Thanh vững lại (coi ở sau). 


* 


l58 


Sử Trung Quốc 


Đẹp các phong trào phủún Thanh 

Sau khi quân Thanh chiếm được Nam Kinh, Phúc Vương tự 
tử, sự kháng chiến của tôn thất nhà Minh còn tiếp tục, mặc dầu 
yếu ớt. 

Kế tiếp Phúc Vương là ba vương nữa: Lỗ Vương nổi ở Chiết 
Giang, Đường Vương kháng chiến ở Phúc Kiến và Quế (?) Vương 
ở Quảng Đông, Quảng Tây. Họ đều có hùng tâm, được dân chúng 
ủng hộ, nhưng thực lực không có øì, nên chỉ trong mấy năm, ông 
thì chết vì bệnh, ông thì bị Thanh bắt; và nghĩa quân cứ phải lùi dân 
về phía Nam. Quế Vương chống cự lâu hơn cả, Mãn Thanh phải 
đem đại đội binh mã tấn công toàn diện, ông lùi về Quí Châu, rồi 
Vân Nam, sau cùng vô Miến Điện. Ngô Tam Quế bị Mãn Thanh 
mua chuộc, đem quân truy tới cùng, ép vua Miến phải nạp Quế 
Vương, và Tam Quế giết chết năm 1662, đầu đời Khang Hi. 

Cuối cùng chỉ còn Trịnh Thành Công, một viên tướng của 
Đường Vương, dắt bộ hạ qua đảo Đài Loan, tiếp tục kháng chiến. 

Ông ta hô hào các chí sĩ ở miền duyên hải từ Chiết Giang tới 
Phúc Kiến phản Thanh phục Minh. Từ 1624 nhà Minh đã cho 
người Hòa Lan lập ở đảo đó vài căn cứ để buôn bán, mà cũng để 
khống chế bọn hải tặc Nhật Bản. Trịnh Thành Công lực lượng 
khá hơn, đuổi người Hòa Lan đi, chiếm lấy đảo (rộng bằng một 
tỉnh Trung Hoa), khai thác, tính chuyện lâu dài. Chẳng may ông 
chết sớm, con còn nhỏ lên nối ngôi. Nhà Thanh thừa dịp đó, một 
mặt bắt dân ở ven biển Phúc Kiến phải dời sâu vào trong nội địa 
để không tiếp tế được cho họ Trịnh; mặt khác nhờ hải quân Hòa 
Lan giúp sức, chiếm được Đài Loan năm 1683 (đời Khang Hì). Tới 
đây Mãn Thanh mới bình định xong Trung Hoa. Cứ mỗi lần một 
nhóm phản Thanh bị diệt thì lại có hàng trăm người tuẫn quốc. 
Đó là một đặc điểm của một dân tộc thấm nhuần đạo Khổng. 
Trước sau có cả ngàn người. 


159 


Nguyễn Hiến Lê 


Triệt hạ ba Phiên uưwong 

Đầu đời Thuận Trị, nhà Thanh dùng ba tên Hán gian để dẹp 
loạn trong nước, phong cho chúng tước Phiên vương. Có thế lực 
nhất là Ngô Tam Quế được phong làm Bình Tây Vương ở miền Tứ 
Xuyên; còn hai tên kia được phong làm Bình Nam Vương, Tĩnh 
Nam Vương, có nhiệm vụ bình định miền Nam. 


Ngô Tam Quế vẫn ức nhà Thanh phổng tay trên ngôi báu Trung 
Hoa, bất đắc di phải tuân lệnh họ đi dẹp Lí Tự Thành ở Sơn Tây, rôi 
bình định miền Tứ Xuyên. Hắn lập được nhiều công cho Thanh 
(công cuối cùng là bắt giết Quế Vương như trên đã nói), nhưng vẫn 
thầm nuôi cái ý chiếm cứ một phương, thành lập một quốc gia độc 
lập, không chịu sự thúc phược của triều đình Thanh. 


Năm 1677, hắn phất cờ khởi nghĩa ở miền động Đình Hồ dùng 
khẩu hiệu “Hưng Minh thảo lỗ” (đe? giặc để phục hưng nhà Minh) 
nhưng tội y nhiều và nặng quá, dân chúng không ai theo, coi hắn là 
một tên “2z?” (người bị cọp vô thành qui, cọp sai về bắt đồng 
bào), rồi hai phiên vương lần lượt hàng Thanh hết, quay lại tấn 
công hắn, hắn hóa cô độc, bỏ khẩu hiệu “phục Minh” mà xưng để, 
chẳng bao lâu sau bị bệnh chết(1676). Hắn chết rồi, Khang Hi tìm 
cách giết luôn cả hai phiên vương kia. 

2. Phát triển 

- Chế độ 

— Chính chế 

Cũng như nhà Nguyên, Mãn Thanh mới đầu không mong øì 
được người Hán ủng hộ, nên trông cậy nhiêu nhất vào bộ tộc mình 
và một phần vào một số bộ tộc anh em với mình như Mông Cổ, 
nhưng “Thanh không hơn Nguyên, khéo dùng người Hán, vậy là họ 
dùng cả Mãn, Hán, Mông, mà có hạn định. 


Các chức vụ lớn ở triều đình luôn luôn giao cho hai người: một 


160 


Sử Trung Quốc 


Mãn, một Hán. Sáu bộ thì mỗi bộ đều có một thượng thư người 
Mãn, một thượng thư người Hán, hai thị lang người Mãn, hai thị 
lang người Hán. 

Do đó phải dùng nhiều thông ngôn trong nội các và lục bộ. Hai 
ngôn ngữ Hán, Mãn đều được dùng cả, và một số người Hán thi 
đậu tiến sĩ được khuyến khích học thêm tiếng Mãn tại một viện 
Hàn Lâm. Người Mãn cũng được khuyến khích học chữ Hán. Tới 
khoảng 1670, nhiều cơ quan không cần có thông ngôn nữa, và 
khoảng 1838 thì không còn tiến sĩ Trung Hoa nào học thêm tiếng 
Mãn nữa. Vua Khang Hi cho soạn bộ tự điển mang tên ông (Khzøg 
Hi Tự điển) để giúp người Mãn, nhưng khi soạn xong thì ít khi họ 
dùng tới. 

Thanh theo Mãn áp dụng chính sách trung ương tập quyên, 
không đặt chức tể tướng, bao nhiêu quyên đêu do vua nắm hết, 
thành thử các đại học sĩ ở Nội Các và các đại thần ở lục bộ chỉ là 
những kẻ thừa hành thôi. 


Mệnh lệnh của Hoàng đế gởi cho một viên quan nào thì gởi 
thăng cho viên quan ấy, chứ không gởi cho bộ hoặc thượng cấp 
của viên quan ấy để chuyển giao; các quan thượng thư cảm đâu 
các bộ cũng không được trực tiếp ra mệnh lệnh cho cấp dưới; 12 
thượng thư và 24 thị lang của 6 bộ đều có thể trực tiếp tâu riêng với 
vua, người này không biết người kia tâu gì, vậy là thượng thư hoàn 
toàn không có chút trách nhiệm gì cả. Thời đâu, vua Khang Hi, 
Ung Chính, Càn Long đều cần mẫn, mà việc nước cũng ít rắc rối, 
nên có thể áp dụng chính sách đó được, về sau chắc phải châm chế 
nhiều. 

Một điểm đặc biệt là nhà Thanh không lập thái tử như các 
triểu nước: Vua Thuận Trị là lâm thời tôn lên, chứ không định 
trước. Vua Khang Hi lên ngôi di chiếu; ông có 35 hoàng tử (không 
biết bao nhiêu công chúa) và khi ông theo lệ Trung Hoa, lập thái 


161 


Nguyễn Hiến Lê 


tử thì các hoàng tứ ghen ghét, kết bè đảng khuynh loát, mưu hại, 
có lần một hoàng tử là Jun Jeng (Doãn Nhung ?) (theo F.Backhouse 
và J.O.P Bland trong Lá E?mÐeryew£es Mandehows Payot, 1964) 
tính giết cả vua cha, Khang Hi kể tội con với các quan rồi lăn 
xuống đất khóc lóc (năm đó ông trị vì đã 50 năm). Thấy chế độ 
lập thái tử tai hại như vậy, ông hai lần lập thái tử rồi hai lần phế đi. 
Khi ông chết, Ung Chính được sự ủng hộ của quân đội mà lên 
ngôi, tức là loạn nổi lên trong anh em, họ tranh giành ngôi vua với 
ông, ông phải giết hết những kẻ đó; và quyết tâm bỏ lệ lập thái tử. 
Ông lựa một người con cho sau này kế vị, viết tên, bỏ vào trong 
một hộp phong kín, cất một nơi trong cung, đến khi lâm chung, 
bảo các đại thần mở ra xem mà thi hành. Người kế vị ông là Càn 
Long. Các vua sau đều theo cách ấy, trừ vua Đồng TTị. 

Cái tệ lập thái tử, chẳng kể tư cách tài năng ra sao, cứ con lớn 
của dòng chính là được lên ngôi, cái tệ đó do chế độ tôn pháp từ 
đời Chu tới đầu Thanh, trên 2.500 năm, mới được một vua Mãn 
hủy bỏ. Cải cách đó đáng kể là một tiến bộ; đời Thanh chỉ có vài 
ông vua bất tài, vô hạnh, ít hơn các đời trước nhiều là nhờ vậy. 
Nhưng cái tệ của chế độ truyền tử chứ không truyện hiền, vẫn 
còn nặng lắm. 

Chính chế ở các địa phương (18 tỉnh) thì theo nhà Minh, không 
có øì thay đổi. 

Khoa cử: cũng theo nhà Minh, dùng văn bát cổ để lựa nhân tài. 

Binh chế. Quân đội phân biệt hai hạng: ® ð2z và doanh binh. 
Ki binh (kì là cờ) mỗi đoàn có một màu cờ dùng cả người Mãn, 
người Mông, người Hán, có nhiệm vụ giữ kinh sư và xuất chinh, họ 
được luyện tập kĩ hơn hết. 

Doaøh binh thường dùng để trấn áp nội loạn. Các viên đô thống, 
tướng dù kì binh hay doanh binh mới đầu đêu là người Mãn, gần 
cuối triêu đại mới dùng người Hán. 


162 


Sử Trung Quốc 


Tư pháp 

Pháp luật đời Thanh đại để theo đời Minh. Nhưng di nhiên là 
bất bình đẳng như nhà Nguyên. Người Mãn được nhiều đặc quyên 
nhất, người Hán thấp nhất. 

Tôn thất và kĩ nhân (người Mãn) do những cơ quan riêng xét 
xử và được đổi hình phạt. 


Thuế 

Cũng như đời Minh, phân biệt hai thứ: thuế điền và thuế định, sau 
đem thuế định san ra ruộng đất mà thu chung. 

Năm 1712, Khang Hi xuống chiếu định rằng cứ lấy ngạch thuế 
chi trong sổ sách năm 1711 làm tiêu chuẩn (năm đó số định là 
24.620.000) sau dân có tăng thì thuế vẫn như cũ. Dân số năm 1710, 
theo Eberhard là 11.000.000. Vậy cứ khoảng 5 người dân (kể cả 
nam, phụ, lão, ấu) thì có 1 định? 


Ngoài các thứ thuế cũ: muối, đánh cá, trâu ngựa... còn đặt ra 
thuế “J #7 hồi giặc Thái Bình đánh vào hàng hóa chuyên chở qua 
các tỉnh, “#uuế qwaø” đánh vào hàng hóa qua các cửa quan, và thuế 
hải quan đánh vào các hàng từ nước ngoài vào. 

— Khang Hi (Thánh Tổ 1662 - 1722) 

Nhà Thanh may mắn được ba ông vua giỏi nối tiếp nhau cầm 
quyên, tạo nên một thời thịnh trị dài trên 130 năm. 

Khang Hi lên ngôi năm 8 tuổi, trị vì 61 năm, nhưng 13 tuổi mới 
thực sự cằm quyền. Ông thông minh, tài hoa, học rộng, cần thận, 
sống giản dị, tính tình khoan hòa, mà lại can đảm, cảm quân giỏi, 
sử gia Trung Hoa ví ông với Lí Thế Dân tức Đường Thái Tôn, còn 
các học giả phương Tây cho rằng triều đại của ông rực rỡ như triều 
đại Louis XIV, đồng thời với ông (1638 - 1715). 


Ông rất trọng văn minh Trung Hoa, được nhiều cảm tình của 


165 


Nguyễn Hiến Lê 


sĩ phu Trung Hoa. Chính ông cũng giỏi chữ Hán. Một số triết gia 
Trung Hoa như Cố Viêm Võ, Hoàng Tôn Hi (coi ở sau) không chịu 
hợp tác với Thanh, mặc dù vậy, năm 1679 ông mở một kì thi đặc 
biệt để lựa người soạn bộ ÄMz sử, 188 người được ông mời dự và 
152 người dự, ông lựa được 50 người mà bốn phần năm ở miền hạ 
lưu Dương Tử Giang, tức miền giữ được truyền thống Tống, Minh 
hơn cả. Như vậy đủ biết chưa đây nửa thế kỉ, nhà Thanh đã lấy lòng 
được dân tộc Hán, công đó phần lớn là nhờ ông. 


Ngoài bộ Khang Hi tự điển, ông còn cho thu thập, biên soạn ba 
chục loại sách nữa, đặc biệt là toàn bộ tác phẩm của Chu Hi mà ông 
rất ngưỡng mộ, và bộ «Khi? định đồ thư đại tập thành” gồm một 
vạn quyển, 100 triệu chữ, sau khi ông chết mới in xong (năm 1728), 
chia làm 5.000 tập (volume), đô sộ hơn bộ mecyclobedia Bểil„nica 
ngày nay nữa. Chưa có một ông vua Hán nào làm được như vậy. 


Đối với người Âu ông không có óc kì thị, trái lại là khác. Chương 
trên chúng ta đã biết nhà thiên văn Đức Adam Schall sửa lai lịch 
cho nhà Minh. Qua đời Thanh, Schall được Thuận Trị phong làm 
giám đốc thiên văn đài Bắc Kinh, nhưng rồi có kẻ ghen ghét, ông ta 
bị vu oan, buồn rầu mà chết (1666). Ít năm sau, Khang Hi mời một 
tu sĩ Dòng Tên (Jésuite) gốc Bỉ, Ferdinand Verbiest, tới Bắc Kinh 
tiếp tục công việc của Schall. Ông rất mê khoa học phương Tây, 
thường dắt Verbiest theo trong các cuộc thanh tra, ông tò mò muốn 
biết về khoa học, nhờ Verbiest giảng về toán học, thiên văn, họa 
của phương Tây. Một họa sĩ Ÿ Castigliond phục vụ rất lâu lại triều 
đình ông và chuyên vẽ chân dung cho các thân vương. 


Các tu sĩ Dòng Tên thời đó sang Trung Hoa để tìm hiểu Trung 
Hoa và truyền bá đạo Ki Tô. Họ đem khoa học để giúp đỡ triều 
đình, được lòng cả vua và đại thân; mà khôn khéo biết tôn trọng tục 
lệ Trung Hoa, Ki Tô giáo rất khắt khe, tuyệt đối cấm tín đồ thờ thần 
nào khác, chỉ được thờ Đức Chúa Trời thôi, các tu sĩ Dòng Tên, 
khoáng đạt hoặc mềm dẻo hơn, để cho tín đồ Trung Hoa tiếp tục 


164 


Sử Trung Quốc 


được thờ Khổng Tử vì họ nghĩ rằng Khổng Tử không phải là một vị 
thân, thờ Khổng Tử chỉ để tỏ lòng ngưỡng mộ một đại luân lí gia 
vậy thôi. Họ cũng không cấm thờ phụng tổ tiên nữa, vì cúng vái 
ông bà cha mẹ đã khuất là tỏ lòng nhớ ơn các người, kính trọng các 
người như khi các người còn sống. Ki Tô giáo cấm sự sùng bái 
ngẫu tượng (idolâtrie) mà thờ Khổng Tử, và thờ tổ tiên không phải 
là thờ ngẫu tượng như Diêm Vương, ông Thiện, ông Ác, thần Tài... 
Nhưng các tu sĩ dòng Thánh Dominique và dòng Thánh Francois 
đAssise trái lại, chẳng hiểu tục lệ, truyền thống Trung Hoa, mạt sát 
tất cả thần học và lễ nghi Trung Hoa, cho là phát minh của Qui, 
phản đối kịch liệt Dòng Tên, trình lên với Giáo hoàng, và năm 1704 
Giáo hoàng phái một nhà truyền giáo, Tournon, qua Trung Hoa bắt 
Dòng Tên phải tuân lệnh Giáo hoàng, cấm tín đồ Trung Hoa thờ 
Khổng Tử, tổ tiên; tu sĩ Dòng Tên nào không tuân lệnh thì phải rời 
Trung Hoa liên. 

Khang Hi rất có thiện cảm với Ki Tô giáo, giao các hoàng tử 
cho tu sĩ Dòng Tên dạy dỗ, có hỏi ông còn muốn theo đạo Ki Tô nữa 
với một số điều kiện nào đó. Khi Giáo hoàng cấm tu sĩ Dòng Tên 
như trên, ông rất bất bình. Giáo hoàng là ai mà dám xen vào việc 
nước của ông như vậy? Ông là hoàng đế Trung Hoa, muốn cho ai 
vô nước mình thì người đó được ở, muốn dùng người nào giúp việc 
cho ông thì dùng, Giáo hoàng sao dám trái ý ông. Và ông liên nhốt 
Tournon vào khám ở Macao; ít năm sau Tournon chết trong khám. 
Đồng thời ông ban một sắc lệnh đuổi tất cả những tu sĩ Ki Tô giáo 
nào không theo những nguyên tắc của Matteo Rici (tức của Dòng 
Tên). 


Sau Khang Hi, các ông vua khác đều tấn công mạnh mẽ Ki 
Tô giáo và đâu thế kỉ chúng ta, Trung Hoa chỉ có khoảng ba triệu 
tín đồ (không bằng nửa phần 100 dân chúng) trong khi Phật giáo 
có không biết mấy trăm triệu tín đồ, Hồi giáo cũng có được 15 
triệu tín đồ. Mãi đến gần đây (sau thế chiến II ?) Giáo hoàng La 


165 


Nguyễn Hiến Lê 


Mã mới cho phép tín đồ Trung Hoa thờ Khổng Tử, cúng tổ tiên 
nhưng trễ quá rồi ®. Nhưng giả sử có cho phép từ đời Khang Hi 
thì Ki Tô giáo cũng không thể nào phát triển mạnh như Phật giáo 
được, nhiều lắm cũng chỉ được khoảng năm phản trăm dân chúng 
thôi. 

Dòng Tên đã thất bại trong việc truyền giáo ở Trung Quốc 
nhưng đã có công với văn hóa. Các tu sĩ dòng đó đều là những 
nhà bác học khoáng đạt, có tinh thân học hỏi, có óc khoa học, họ 
soạn sách, giới thiệu văn minh Trung Hoa với người Âu và nhờ họ 
mà người Âu biết một nên văn minh rực rỡ khác hẳn văn minh Ki 
Tô giáo. Các triết gia Pháp ở thế kỉ XVIII, đặc biệt là Voltaire, 
phục triết gia Trung Hoa (Khổng, Lão) minh triết không dùng tới 
tôn giáo, tới Thiên khải của Chúa Trời, chỉ nhờ một thứ luân lí cận 
tình hợp lí mà dạy đỗ dân thành những người tốt; do đó dân tộc 
Trung Hoa không có chiến tranh tôn giáo tai hại như phương Tây; 
xã hội rất có trật tự. Vua yêu dân, không can thiệp vào đời của 
dân, nhưng nếu làm bậy thì bị dân lật đổ, trong gia đình con quí 
trọng cha, vợ nghe chồng, đáng khen nhất là xã hội rất bình đẳng, 
không có giai cấp quí tộc cha truyền con nối, ai giỏi, thi đậu thì 
cũng có thể làm quan được, mà quan có quyền can gián vua, 
kiểm soát vua nữa. 


Khang Hi rất quan tâm tới vấn đề trị thủy, đích thân thị sát đê 
điều và trong đời ông không bị nạn lụt nào tai hại của sông Hoàng 
Hà. 

Ông noi gương Tân Thủy Hoàng, sáu lần tuần du miền Nam 
(Chiết Giang) để xem xét dân tình, bốn lần tuần du phương Bắc, 
ngoài biên giới. 


Về võ công, ngoài việc dẹp được ba phiên vương, chiếm lại 


(1) Họ thủ cựu kém gì Trung Hoa. 


166 


Sử Trung Quốc 


được Đài Loan như trên chúng ta đã biết, ông còn dẹp được loạn ở 
Trung Á, mở mang thêm bờ cối. 

Đầu đời Thanh, người Mông Cổ giúp người Mãn Châu để được 
chia phần, sau thấy người Mãn đã Hán hóa tới mức ngay đời Khang 
Hi mà nhiều người Mãn đã quên tiếng mẹ đẻ (các đời sau, ngay 
vua Thanh cũng không hiểu tiếng mẹ nữa), họ coi người Mãn cũng 
chỉ là người Hán, không cùng một giống với họ nữa, nên họ nổi 
loạn, muốn tách rời ra thành một nước độc lập, không chịu ảnh 
hưởng của nhà Thanh nữa. Khang Hi trong 6 năm từ 1690 đến 1695 
phải thân chinh dẹp họ. 


Mười năm sau, 1715 lại có loạn ở tây Mông Cổ. Chiến tranh lan 
rộng tới miền Turkestan và dân tộc Thổ Nhĩ Kì với dân tộc 
Dzoumøgare cũng bị lôi cuốn vào. Khang Hi dẹp được, đuổi họ tới 
Tây Tạng chiếm Lhassa, đặt một vị Đạt Lai Mạt Ma khác lên ngôi 
và Tây Tạng thành một nước bảo hộ của Thanh. 


Trong cuộc bành trướng đó. Mãn Thanh đụng đầu với Nga 
thời đó đương muốn tìm đường qua phương Đông để thoát ra biển. 
Năm 1650 Nga đã tiến tới Hắc Long Giang, lập được một đồn binh. 
Người Mãn từ trước vẫn làm chủ miền đó, Khang Hi tức thì đem 
quân phá đồn, Nga phải thương thuyết, năm 1669, kí hiệp ước 
Nertohinsk (người Trung Hoa gọi là điều ước Hi-Bố-Sở). Trong cuộc 
thương thuyết, các tu sĩ Dòng Tên làm thông dịch viên cho hai bên. 
Hiệp ước đó viết bằng ba ngôn ngữ: Nga; Hán; Mãn là hiệp ước đầu 
tiên Trung Hoa kí với một nước châu Âu. Vì nhiều chỗ khó dịch 
nên vài câu tối nghĩa về sự hoạch định địa giới. Cho nên năm 1727, 
Nga phái một sứ thân tới Bắc Kinh để xét lại. Lúc này Khang Hi đã 
băng, Ung Chính kế vị, đòi phải thương thuyết ở ngay biên giới, tức 
trên đất Mông Cổ. Hai bên bàn cãi nhau khá lâu, rốt cuộc bằng 
lòng kí một hiệp ước Kiakhta (Cáp-Khắc-Đô). 


Theo hiệp ước đó, người Nga được phép đặt một phái đoàn 


167 


Nguyễn Hiến Lê 


công sứ - lập một chi điểm buôn bán và một giáo đường ở Bắc Kinh. 
Lại hiểu nhằm nhau nữa. Người Nøa - và các người phương Tây - 
cho như vậy là Thanh phải đầu hàng. Người Trung Hoa trái lại bảo 
sự cho phép đó không có nghĩa là nhượng bộ mà cũng chẳng có gì 
mới mẻ. Từ ngàn rưỡi năm trước, bọn “rợ” đem cống phẩm tới Bắc 
Kinh đều được Triều đình Trung Hoa cho họ ở tại sứ quán, trong 
khi đợi Hoàng đế cho phép vào bệ kiến, thường vào dịp Nguyên 
đán. Lại thêm, sứ đoàn được phép dắt theo một số thương nhân để 
bàn việc trao đổi hàng hóa. Mà Trung Hoa cũng cho bọn rợ Hồi Hột 
(Ouigheur) dựng một thánh đường Hồi gimas của họ ở Bắc Kinh. 


Chính lúc người Nga được phép đặt một phái đoàn công sứ thi 
triêu đình Mãn Thanh cũng lập một cơ quan lo việc Hồi. 


Tóm lại, người Nga cho rằng hiệp ước đã công nhận sự bình 
đẳng giữa hai dân tộc, mà quyên được buôn bán là một thứ đặc 
quyền, một cách nhượng bộ, còn người Thanh cho rằng trước sau 
họ vẫn đãi người Nga như đã đãi các “rợ” khác ở Trung Á, ở Đông 
Nam Á chẳng hạn. 

Do sự hiểu lâm nhau đó mà qua thế kỉ XIX xảy ra nhiều xung 
đột chính trị. Người Âu trách người Trung Hoa là vi phạm các hiệp 
ước đã kí, người Trung Hoa bảo rằng mình thi hành rất đúng. 

- Ủng Chính (Thế Tôn 1723 - 1739). 

ng Chính ngoài 40 tuổi mới chiếm ngôi, sau khi giết hại anh 
em, và trong 43 năm cầm quyền ông dùng chính sách Pháp gia 
(Hàn Phi, Lí Tư... đời Tân) thủ đoạn rất cao, diệt hết kẻ chống đối, 
ức chế tôn thất, đặt ra một cơ quan mật vụ dò xét kẻ gian, giám sát 
quan lại, nhờ vậy ở triều không có kẻ lộng quyên, mà trong nước 
bọn ô lại cũng ít. 

Ông đa nghi, thù dai, nhưng biết dùng người, biết lo cho đời 
sống của dân, hưng thủy lợi, giảm thuế. Dân chúng tuy chê ông là 
giả đối, tàn nhẫn, nhưng không oán ghét ông. 


168 


Sử Trung Quốc 


Thấy các tu sĩ Ki Tô giáo (Dòng Tên và các giòng khác) âm 
mưu, khuynh loát nhau, ông cảm đạo ở khắp nước, trừ Bắc Kinh. 
Ba trăm giáo đường bị phá. 

Nhưng ông rất siêng năng, cần kiệm, và cuối đời ông quốc khố 
còn dư nhiều. 

- Cànm Long (Cao Tôn 1736 - 1795) 

Vài sử gia khen Càn Long là ông vua tài giỏi và sáng suốt nhất 
đời Thanh, sự thực thì học thức của ông không bằng Khang Hi, 
chính tích của ông cũng kém Ung Chính, nhưng ai cũng nhận rằng 
đời ông là thịnh thời nhất của nhà Thanh, được vậy là nhờ hai ông 
vua trước đã khai hoang cày bừa, gieo giống, ông chỉ việc vun tưới 
và hái quả. Đặc biệt về phương diện tài chính, ông được hưởng di 
sản lớn của Khang Hi và Ung Chính vì hai ông này đều giỏi vẻ tài 
chính, không phung phí. 

Ông giữ ngôi rất lâu, 60 năm, gần bằng Khang Hi (61 năm), có 
óc khoáng đạt, nhân từ: miền nào mất mùa thì ông giảm hoặc tha 
thuế; sau lấy thóc trong lẫm của triều đình để phát chẩn, vì vậy mà 
dân bất kì là Mãn, Hán hay Mông đều qui ông và cuối đời ông thì cả 
ba giống người đó đều dung hợp với nhau thành người Trung Hoa 
hết. 

Chính ông cũng thành người Hán, nói tiếng Hán, làm văn thơ 
Hán như các đại thân Hán. 

Ông noi gương Khang Hi, triệu tập các nhà bác học hông nho 
và những ẩn sĩ ở sơn lâm, được 3.000 người trên 60 tuổi, đãi một 
bữa yến cho một ngàn vị già nhất. 

Ông vời các học giả lại kinh đô để biên soạn những bộ sách lớn 
về sử học, văn học, y học, luật học như Đại Thanh hội điển, Đại 
Thanh luật lệ, Đại Thanh nhất thống chí, Y tôn bữm giám... Vĩ đại 
nhất là bộ 7 Khế toàn thứ; giao cho Kỉ Quân điều khiển. 


169 


Nguyễn Hiến Lê 


Hàng trăm học giả, văn nhân cộng tác trong mười năm thu 
thập hết những sách cổ, bất kì về loại gì (văn học, sử học, triết học, 
địa lí, âm nhạc, y học, nông nghiệp...) rồi tuyển lựa được 79.070 
quyển, chép làm 7 loại: &%:, sử, tứ (tác phẩm của các triết gia hạng 
nhì), 2ø (văn thơ)... mỗi loại chứa riêng trong một kho, do đó có 
tên là # khố (bốn kho). 


Mỗi bản để ở một nơi: Bắc Kinh, Phụng Thiên, Hàng Châu, 
Dương Châu... khi liên quân Anh Pháp vào Bắc Kinh, họ chở đi một 
bản; vì loạn lạc; hai bản nữa bị đốt, hiện nay còn 4 bản. Nhà Thương 
Vụ ấn thư quán ở Thượng Hải vừa bắt đầu ¡n bộ đó thì tiếng súng 
nổ ở Lư Câu Kiều, mở màn cho một chiến tranh kéo dài tới 1945 và 
công việc phải bỏ dở. Khắp thế giới chưa có bộ sách nào vĩ đại như 
vậy. 

Càn Long cho soạn bộ đó tuy có công bảo tồn văn hóa Trung 
Hoa nhưng cũng nhằm một mục đích nữa: tiêu hủy những sách có 
tư tưởng dân tộc vô tình hay cố ý phản Thanh, tất cả tới 1.862 bộ, 
chia làm 538 loại, nhiều nhất là chính sử, dã sử đời Minh. Ông khôn 
hơn Tần Thủy Hoàng. 

Nhưng cái họa văn tự đời Thanh còn khiếp lắm. Sử chép trường 
hợp 70 người soạn bộ Mzz: S#, trong đó, một đoạn viết về vụ Mãn 
Châu chiếm Trung Hoa có giọng ai oán chứ không vui vẻ, hăng hái, 
tác giả lại quên kị húy khi chép tên các vua Thanh, họ đã chết rồi, 
bị quật mả lên mà những người lựa, duyệt lại, chép lại bộ đó cũng 
bị chém vì tội phản Thanh. 

Ông tự hào về “há? toàn 0õ công” (mười võ công kết quả hoàn 
toàn) của ông; Khang Hi và Ũng Chính đã tích lũy được nhiều tiên, 
ông dùng số tiên đó để mở mang biên cương. 

Dân số Trung Quốc tăng lên nhiều, đất đai khai khẩn gần hết 
rồi, tình thế bắt buộc phải kiếm thêm đất để di dân. Các triều đại 
trước đều di dân về phía Nam, khi miền này không thể tiếp thu 


170 


Sử Trung Quốc 


thêm được nữa, nhà Thanh mới nghĩ tới việc di dân lên miên Bắc. 
Miễn Bắc là đất của Mãn và Mông. Đất của Mãn, người Mãn không 
cho người Hán vô; vậy chỉ còn đất của Mông. Cuối đời Ung Chính 
và đầu đời Càn Long, chỉ trong mấy chục năm mà 25 triệu người 
Trung Hoa di cư lên phương Bắc, chiếm đất của ông, do đó xảy ra 
nhiều xung đột giữa Hán, Mông ở Turkestan (Tân Cương). 


Càn Long đem quân lên dẹp. Hai lần thắng bộ lạc Chuẩn Cát 
Nhĩ, bộ lạc mạnh nhất của Mông Cổ; một lần bình định được bộ lạc 
Hỏi ở Tây Vực. Ông gom đất của hai bộ lạc đó lại, đặt tên là Tân 
Cương, phái một đại thần tới thống trị (1759). 


Phía Tây biên cương tỉnh Tứ Xuyên có hai bộ lạc Đại Kim Xuyên 
và Tiểu Kim Xuyên thường quấy rối Trung Quốc, ông hai lần xuất 
chinh để dẹp (1772 và 1776). Đất đó xa xôi, dân thưa, chỉ có 3 vạn 
hộ (khoảng 15 vạn người) mà ông phải dùng đến 8 vạn binh mới 
bình định được. Trong lịch sử nhân loại, chưa có cuộc viễn chinh 
nào tốn kém như vậy. 


Đài Loan từ đời Khang Hi đã dẹp xong rồi nhưng đời Càn Long 
vẫn còn những đám giặc cỏ, ông cũng đem quân vượt biển diệt cho 
hết. 

Đời Dng Chính mở rộng biên giới đến Quí Châu, thế dân ở đó 
là người Miến được đãi như người Hán, nhưng sau vì quan lại thu 
thuế hà khắc, họ nổi loạn, Càn Long lại phải dùng binh dẹp. 

Năm 1766, viên tổng đốc Vân Nam, đề nghị đánh Miến Điện vì 
họ thường quấy nhiễu biên giới, Càn Long phái hai vạn rưỡi binh 
xâm chiếm, vì không biết đường lối và vì không chịu được lam 
chướng, mấy lần hao quân tổn tướng, nhưng sau Miến cũng xin 
hòa, Thanh trả lại đất đã lấn, rút về. Từ đó Miến cứ 10 năm phải 
cống một lân. 

Miến chiếm Xiêm, một người Hoa kiêu là Trịnh Chiếu một kẻ 
đông chí đuổi được quân Miến, dời đô về Băng Cốc, dựng lại nước, 


171 


Nguyễn Hiến Lê 


sai sứ sang cống Trung Quốc (1786) vua Thanh phong làm Xi 
La 0ơng. Từ đó người Trung Hoa qua Xiêm làm ăn càng ngày 
càng đông, hiện nay thành chỗ phát đạt nhất của Hoa kiểu ở hải 
ngoại. 

Càn Long cũng can thiệp vào nội bộ Việt Nam nữa. Vua Lê 
Chiêu Thống không ưa Tây Sơn, cho người sang cầu cứu với nhà 
Thanh, vua Càn Long sai Tôn Sĩ Nghị đem quân bốn tỉnh Quảng 
Đông, Quảng Tây, Qui Châu, Vân Nam sang đánh Tây Sơn. Vua 
Quang Trung Nguyễn Huệ hay tin, đem quân ra Bắc đánh đuổi 
quân Tàu, Tôn Sĩ Nghị vội vàng bỏ chạy, quân Tàu giày xéo nhau, 
tới biên giới thì cả chục vạn quân chỉ còn sống sót vài chục mạng. 
Vua Quang Trung chưa muốn gây hấn với Thanh vì việc nước chưa 
yên, nên tạm nhún nhường, xin thụ phong (1789). 

Năm 1780 bộ lạc Khuếch Nhi Khách của xứ Népal (Bắc Ấn 
Ðộ) đem binh xâm nhập Tây Tạng. Viên đại thần Thanh thống trị 
Tây Tạng đào tẩu, Càn Long phái quân qua dẹp, viên tướng Thanh 
kiêu căng mà vô mưu, kết quả đại bại, tử thương vô số. Khuếch Nhĩ 
Khách mặc dâu thắng cũng câu viện thống đốc Anh ở Ấn, viên này 
chủ trương điều đình, hai bên còn đương thương lượng thì Khuếch 
Nhĩ Khách đã xin hòa và Thanh rút quân về. 


“Tháp toàn 0õ công” đó không có gì đáng gọi là oanh liệt nhưng 
kết quả là mở rộng đất đai của Trung Quốc và để quốc Thanh như 
tôi đã nói lớn hơn hết thảy các thời trước (trừ thời Nguyên). 

Nhưng lợi thiết thực thì chưa thấy, chỉ thấy hại lớn cho tài chính 
nhà Thanh. Phải đưa quân đi rất xa, từ Bắc Kinh lên phía Bắc, qua 
Mông Cổ, tới I Lê phải lập đôn ở đó, tiếp tế vũ khí, lương thực, cứ 
mỗi một “thạch” khoảng 30 kí lô, tốn 120 đồng tiền bằng bạc. Từ 
1781 đến 1791, cuối đời Càn Long, trên 30.000 tấn hàng hóa chở lên 
miền Tân Cương đó, trung bình mỗi ngày 6 tấn, tính ra tốn biết bao 
nhiêu bạc. Nội việc chở lương thực cũng mất 100 triệu đồng bạc 
trong thời gian đó rồi. Phải kể thêm những hàng hóa khác nữa, 


172 


Gử Trung Quốc 


BẢN ĐỒ TRUNG HOA DƯỚI TRIỀU THANH 


'I\ -' rm® ơn Tây 
viêm Dây 


Khai Phang 
eọ 


Hà Nam _ Giang “Tô 
ĂN Dương 


"hấu 
Huy Nam 
Kinh 1 


Giang Tày Hàng 


SN - s ` Chiết Giang 
2 Lràng 5a : 


Quí Chaảu 
Hồ Nam 


⁄ - Á) 
Phúc Chả 


_ z Phúc 
Vân Nam Quảng Kiế 


v_⁄ TH Quảng Đông Quảng Chả 


175 


Nguyễn Hiến Lê 


phải trả lương quan lại và quân lính nữa. Mà như vậy là trong thời 
chiếm đóng, thời tạm yên ổn. Khi có chiến tranh, phí tổn nặng gấp 
mấy nữa. Bao nhiêu của cải hai đời Khang Hi và Ung Chính dành 
dụm được, đổ vào những trận ở phía Bắc, và phía Tây, Tây Nam 
hết. Cuối đời Càn Long quốc khố khánh kiệt. 

Tai hại hơn nữa là những trận đó làm cho Trung Hoa đụng đâu 
với những nước Tây phương. Họ đụng đầu với Nga ở I Lê; Nga, 
Hoa tranh nhau miên đó trên 30 năm từ 1847 - 1881, rốt cuộc Nga 
làm chủ được. 


Về phía Nam, Trung Hoa chạm trán với Anh ở Miến Điện, phía 
Tây quyên lợi của Anh, Hoa xung đột nhau ở Népal, Tây Tạng. 


Càn Long phải mở mang thêm bờ cõi như vậy có thể vì muốn 
cho đế quốc được yên ổn. Có thể ông còn nghĩ rằng mình không 
chiếm trước thì Nga, Anh sẽ chiếm. Phải thắng Mông Cổ vì Mông 
Cổ ở sát nách Mãn Châu; dẹp được Đông Mông Cổ (tức các rợ 
Kalmouk); mà muốn cho các rợ Kalmouk không quấy rối, thì phải 
chiếm I Lê và Turkestan, và cứ như vậy mà lan ra. Đất đai miền đó 
mênh mông mà không có giá trị gì về kinh tế, hầu hết là sa mạc 
hoặc đồng cỏ, muốn giữ được thì tốn kém quá. Chỉ có mỗi cái lợi là 
nó làm cái phiên giậu che cho mình (danh từ phiên thuộc có nghĩa 
vậy), nhưng mình có mạnh thì mới giữ được cái phân đó, khi mình 
yếu thì lần lượt nó sụp đổ hết, và chỉ nửa thế kỉ sau khi Càn Long 
chết, nghĩa là khoảng giữa thế kỉ XIX là đế quốc Thanh bắt đâu co 
rút lại. 

- Càn Long theo chính sách Ung Chính đối với người Âu, phần 
lớn vì thấy nhiều giáo sĩ của họ có tinh thần cố chấp, hẹp hòi, có 
giọng tự phụ coi rẻ người Trung Hoa, một phần nữa vì cảm thấy 
rằng người Âu coi Trung Hoa là một thị trường mênh mông để tiêu 
thụ những hóa phẩm của họ chế tạo, đồng thời là một kho tài nguyên 
vô tận họ có thể khai thác được. 


174 


Sử Trung Quốc 


Các vua Trung Hoa thời nào cũng tự hào rằng nước mình rộng 
nhất thế giới, dân tộc mình văn minh nhất thế giới; nhất là Càn 
Long, ông vua có “thập toàn võ công” càng tự phụ rằng đánh đâu 
thắng đấy, không dân tộc nào địch nổi với mình, mà khi ông tiếp sứ 
thần nước nào tức là ban ơn cho nước đó, chứ ông không cần kết 
thân với nước nào cả. Cho nên năm 1793, khi Anh hoàng George 
II, phái sứ thần Mac Cartrey tới Bắc Kinh để xin phép ông mở 
thêm ba thương cảng mới trên bờ biển Trung Hoa và bổ nhiệm 
một đại diện nước Anh ở triều đình Mãn Thanh, ông từ chối một 
cách nhã nhặn mà vẫn có giọng khinh khỉnh, dứt khoát: 

“Nếu đúng như lời trong bức thư của Ngài, vì kính trọng Thiên 
triều của trẫm, nên ngài muốn được thâu thái nền văn minh Trung 
Quốc... thì lễ nghi, luật lệ Trung Quốc khác xa lễ nghi, luật lệ của 
nước Ngài quá, dù sứ thần của ngài có hiểu được ít nhiêu căn bản 
của văn minh Trung Quốc cũng không thể đem gieo nó ở nước 
ngài được... Viên sứ thần của ngài tất đã nhận thấy rằng nước 
của trẫm không thiếu gì hết. Trẫm không biết dùng vào việc gì 
những sản phẩm chế tạo ở nước ngài đó. Xin ngài đặt một đại 
điện ở triều đình trẫm, điều đó trái ngược với tục lệ của triều đình 
Thanh và chỉ có thể gây nhiều bất lợi cho Ngài thôi. Đó là ý nghĩ 
của trẫm”. 

(Dịch theo bản dịch của Tsui Chỉ trong A SJø?† Histoyy gƒ Chỉ- 
ese ciuilisatoøw - do nhà Payot dịch lại ra tiếng Pháp, nhan đề là 
Histoe đe la Chine et de la ciUtlisation chinoise). 


— Backhouse và Bland trong Le E?Ð@£w?s maønd - chaus - 
Payot -1964 khen Càn Long sống đạm bạc, giản dị, nhưng theo 
Eberhard ông có tật xây cất nhiều cung điện lộng lẫy, vì ông muốn 
triều đại ông cái øì cũng lớn lao tử võ công đến công trình văn hóa: 
soạn sách, lập thư quán, thư khố, kiến trúc, đãi yến các bô lão. 

Một nhược điểm nữa của ông là hồi 65 tuổi ông quá tin cậy một 
tên vệ úy, 25 tuổi gần như vô học, chịu ảnh hưởng tai hại của hắn. 


175 


Nguyễn Hiến Lê 


Hắn tên là Hòa Thân ®Ð được ông phong làm Đại Học sĩ kiêm Lại 
Bộ Thượng thư, gần như Tể tướng (đời Thanh không dùng tể tướng, 
cũng chuyên chế như đời Minh). Thông minh, khôn khéo, mưu mô 
hay điểm chỉ, hắn nắm được hết chức vụ lớn trong triều, có con gái 
đính hôn với một hoàng tử, nên hắn nói gì Càn Long cũng nghe, 
triều thân ai cũng sợ hắn. Bọn tay chân của hắn ở triều đình và 
khắp các tỉnh mua quan bán chức, cướp bóc dân chúng, đem về 
dâng hắn. Hắn xây cất dinh thự cao đẹp hơn cung điện của vua, 
chứa nhiều bảo vật hơn kho của vua nữa. 


Càn Long vừa nằm xuống, chưa kịp chôn thì Gia Khánh kế vị, 
bắt giam hắn liên, tịch thu gia sản, xử hắn tội giảo (thắt cổ), hắn 
thản nhiên can đảm nhận hết tội, còn bảo sẽ được xuống hoàng 
tuyển thờ chủ cũ nữa. Nhưng hắn chỉ khai một phân gia sản (67 
triệu lạng bạc, 27.000 lạng vàng, 456 hồng ngọc, 113 lam ngọc, 56 
chuỗi ngọc trai (thực ra là 200). Bị tra hắn mới khai chỗ chôn 
giấu, cuối cùng gia sản hắn là 900 triệu lạng bạc, ấy là chưa kể 
hằng ngàn bảo vật lặt vặt khác như chén dĩa, áo đa lông, đô đạc...; 
23 tiệm cảm đồ và 13 tiệm bán đô cổ để các em hắn đứng tên. 


Thời đó mà có được một gia sản như vậy (có người bảo vua 
Louis XIV cũng không bằng) thì thật là không tưởng tượng nổi. 
Sự thối nát, tham nhũng của quan lại Trung Hoa đến đời Thanh 
đạt đến kỉ lục, nó đánh dấu sự suy sụp sắp tới của chế độ quân chủ. 
Tại sao Mãn Thanh thành công 


Phải nhận rằng thực dân Mãn Châu đã thành công lớn. Trong 
lịch sử thế giới, không hề có một trường hợp nào như vậy; một dân 
tộc chiếm được non sông một dân tộc khác đất rộng và dân đông ít 


(D ##$ Tôi tra trong 7> Nguyê» không có chứ zš Phan Khoang trong ??⁄⁄g Quốc 
sử lược phiên là Thân; Reischauer và Eaibank phiên là Shen (chắc là Thân), nhưng 
Tsui Chi phiên là Kesuen (Khôn?). 


176 


Sử Trung Quốc 


nhất là gấp 50 lần dân tộc mình, văn hóa vào bậc thầy mình, làm 
chủ được trên hai trăm rưỡi năm, giúp dân tộc đó phát triển thêm 
về lãnh thổ, văn hóa, thực dân giỏi nhất của phương Tây, dân tộc 
Anh, cũng không so sánh được. Bị mang cái ách đó, nhiều học giả 
Trung Hoa cho là nhục nhã và tìm xem nguyên nhân tại đâu. 


Một số giảng rằng người Mãn Châu cũng như người Mông Cổ, 
một số “rợ” khác ở Trung Á, Đông Á, cùng một giống với người 
Hán, mà kém văn minh, nhưng hiếu chiến, giỏi chiến đấu, rình lúc 
Trung Hoa suy, chia rẽ là ô ạt vào chiếm đất. Người Mãn có đủ dân 
để đóng đồn, cằm đầu các cơ quan hành chánh, nên họ giữ được 
địa vị chủ nhân. Nhưng cũng như bọn thực dân Âu ở thế kỉ XIX, 
thuộc địa của họ là một gánh nặng cho họ, rốt cuộc họ kiệt lực, mà 
người Hán vẫn nhoi lên được. 


Một số học giả Trung Hoa khác bảo không phải vậy. Trung 
Hoa cả dưới đời Thanh, vẫn do người Trung Hoa cai trị tới 90%; chế 
độ Thanh không hoàn toàn là của Mãn, mà là một chế độ tổng hợp 
Mãn - Hán, và người Mãn sở dĩ nắm được quyên là vì họ Hán hóa, 
thành người Hán. 

Hai thuyết trên đều đúng một phần mà không trái ngược nhau. 

Tác giả East Asia - The Gredat traditionw đưa thêm những lí do 
này nữa: 

Chế độ Trung Hoa đời Thanh (nhất là đời Minh) là chế độ quân 
chủ chuyên chế. Vua nắm hết quyền và dùng một số quan lại; dân 
chúng đại đa số là nông dân miễn được yên ổn làm ăn, có đủ cơm 
ăn áo mặc, không phải è cổ ra đóng thuế tới nổi phải bán ruộng đất, 
bán vợ đợ con, là sung sướng rồi, dù người Hán, người Mông, người 
Mãn, ai cầm quyền cũng được. Mà triều đình cũng ít can thiệp vào 
đời sống của dân, miễn họ nộp đủ thuế là để yên cho họ. Trong làng 
không có hay có rất ít nhân viên của triều đình. 


Như ở nước ta, con cái họ dắt lại lớp học của một ông đô, có 


177 


Nguyễn Hiến Lê 


việc kiện cáo, họ không xin quan huyện xử - họ cho rằng thấy 
cũng thiệt như thua, chỉ quan là béo bở - mà dắt nhau lại nhà một 
vị nào có uy tín trong làng, thường cũng là một thầy đồ hay một vị 
khoa bảng. Vì vậy mà Trung Hoa đất đai mênh mông mà số quan 
lại rất ít. 


Tuy nhiên triều đình cũng kiểm soát nhân dân chặt chẽ lắm, 
nhờ thuật của Thương Ưởng đời Chiến Quốc, Thương Ưởng bị dân 
ghét và chết không toàn thây, nhưng chính sách bắt một số gia đình 
phải kiểm soát lẫn nhau nếu có kẻ gian thì liên đới chịu tội, các đời 
sau đều theo cả ® tùy thời mà sửa đi một chút. Đời Hán có Vương 
Mãng, đời Tống có Vương An Thạch có bảo giáp... đời Thanh như 
trên đã nói, có / gi4?, mà ngày nay cả Trung Hoa ngày nay lẫn Việt 
Nam đều theo, chỉ đổi tên thôi. Thương Ưởng đáng coi là chính trị 
gia tài giỏi nhất thế giới, ảnh hưởng của ông ta với vua chúa Trung 
Hoa có thể còn lớn hơn công của vị “øgø thế sư biễu” nữa. 

Mãn Thanh có É/ giáø, lại có cả bđo giáp, vừa kiểm soát được 
nhân dân vừa đỡ phải dùng bọn lại để thu thuế. Và cũng như đời 
Nguyên, họ bắt nhà nào có kẻ bất hiếu, biếng nhác, ăn cắp ăn trộm, 
chống đối triều đình phải ghi tên vào một cái bảng treo trước cửa. 
Như vậy là triều đình có hằng triệu công an mật vụ mà khỏi trả 
lương. Nhưng Thanh hơn Nguyên mà giống Minh ở chỗ biết theo 
lời Khổng tử; giáo dân. Khang Hi cũng như Chu Nguyên Chương 
ban hành một sắc lệnh gồm 16 câu 7 chữ dạy dân phải hiếu đễ, cân, 
kiệm, tuân lệnh triều đình, nạp thuế đúng kì... sắc lệnh đó mỗi tháng 
hai lần, một vị quan hoặc một kẻ sĩ trong làng phải họp nhân dân lại 
giảng cho họ, nhắc nhở họ. Một học giả Âu khen người Trung Hoa 


(1) Có le chỉ trừ đời Đường. 

(2) Ở nước ta dưới chế độ Nguyễn Văn Thiệu thời trước cũng theo họ, tại một quận 
nọ ở Châu Đốc nhà nào có người tập kết ra Bắc năm 1951 phải treo một cái đèn 
đỏ ở trước cửa. 


178 


Sử Trung Quốc 


tổ chức xã hội giỏi hơn người La Mã. Đúng lắm. Vua Thanh ít nhất 
cũng khôn hơn Giáo hoàng La Mã, họ không dại dột động đến đạo 
Khổng mà còn trọng, thực tâm trọng nó nữa. Họ được lòng dân tộc 
Trung Hoa, thành công hơn người Mông Cổ là phải. Chỉ trong một 
thế kỉ họ đã đồng hóa với người Trung Hoa, quên tiếng mẹ đẻ, mà 
chính người Trung Hoa cũng đồng hóa với họ nữa; cái đuôi sam mà 
hồi đầu người Trung Hoa cho là nhục nhã thì lần lần họ cho là quốc 
hồn quốc túy, đến nỗi, sau cách mạng Tân Hợi (1911) Thanh bị lật 
đổ rồi, bọn thanh niên tân tiến Trung Hoa hô hào cắt bỏ đuôi sam 
đi, thì dân quê nhiều người không chịu. Bản chất loài người là đất 
sét hết; một chính quyền đứng vững được vài trăm năm mà kiên 
nhẫn, cương quyết thì muốn “nặn” dân ra sao tủy ý, muốn thành 
loài chôn, loài cáo hay loài kiến loài ong cũng được hết. Đó là một 
bài học lịch sử chăng? 


3. Văn hóa 
Triết học 


Một số sĩ phu cuối đời Minh phản Thanh, thất bại, không chịu 
hợp tác với Mãn, ở ẩn trong rừng xanh ôn lại lịch sử Trung Hoa, tìm 
hiểu tại sao dân tộc mỗi ngày mỗi suy, bọn hoạn quan mỗi ngày 
mỗi lộng quyền, bọn Nho sĩ bất lực hoặc sa đọa, tới nỗi người Hán 
đã phải chịu cái nhục tròng cổ vào ách của rợ Mông Cổ, rồi bây giờ 
lại đeo cái ách của rợ Mãn Châu. 

Họ qui tội cho Tống Nho và Minh Nho chịu ảnh hưởng quá 
đậm của Lão, nhất là Phật, muốn tìm hiểu ý nghĩa tỉnh vi về đạo lí, 
bàn đi bàn lại hoài về thái cực, thái hư, lí, khí, tâm dục, bỏ chủ 
trương thiết thực siêu hình, khiến dân tộc phải trầm luân. Họ phản 
đối lí học, tâm học, gây một sự biến chuyển lớn, hướng triết học về 
phần thực học, quan sát duy vật. Họ rất đông, có đặc điểm là nhà 


179 


Nguyễn Hiến Lê 


nào cũng nghiên cứu về chính trị, có tinh thần của triết gia thời 
Chiến quốc, làm cho triết học đời Thanh thịnh hơn, mới mẻ hơn 
các triều đại trước. 


Hoàng Tôn Hi 

Người đầu tiên là Hoàng Tôn Hi, cha ở trong đảng Đông Lâm, 
chết trong tù vì tay Ngụy Trung Hiên. Ông theo phong trào phản 
Thanh tới 1649 (năm đó ông 39 tuổi) rồi ở ẩn dạy học viết sách, 
nghiên cứu lịch sử, triết học, văn học, cả toán nữa, soạn được cả 
trăm cuốn, nhưng vì không ¡n được nên thất lạc nhiều. 


Sở đắc của ông là phần tư tưởng chính trị. Ông thấy chế độ 
quân chủ tử Tần, Hán chỉ có hại cho dân. Ông vua nào cũng chỉ 
nghĩ tới tư lợi, li tán con trai con gái của thiên hạ, cướp giật sản 
nghiệp của thiên hạ để giữ làm của riêng rồi truyền lại cho con 
cháu. Lý tưởng của Khổng tử, không đời nào theo cả. 


Ông cho chính sách nhân trị (cho rằng chỉ có người mới làm 
cho nước thành ra trị) sai; “tất phải có hiến pháp tốt làm cho nước 
được trị đã rồi sau mới có người làm cho nước được trị”. Phải bỏ 
những sắc lệnh độc đoán của vua chúa đi, thay bằng những luật 
pháp nghiêm chỉnh; lập lại chế độ tế tướng (mà Minh, Thanh đã 
bỏ) để bắt vua phải chia quyền cho tể tướng; phải có luật hạn chế số 
qui phi, cung tần của vua, số hoạn quan, nhất là phải kẻm giữ bọn 
này. Dĩ nhiên ông cũng đòi cải cách thi cử, thuế má... nữa. 

Như vậy chúng ta thấy ông đã có cái mầm tư tưởng quân chủ 
lập hiến rồi, đã có ý niệm rằng pháp luật phải do dân đặt ra để hạn 
chế quyền của vua, chứ không phải của vua đặt ra để ức hiếp dân 
nữa. 


Vương Phụ Chỉ 


Đồng thời với ông có Vương Phu Chi, cũng phản Thanh tới 
năm 1650, rồi về ở ẩn bốn chục năm. Cũng nghiên cứu về sử như 


180 


Sử Trung Quốc 


Hoàng, cũng cho rằng chính quyên thành lập là vì dân, chứ không 
phải vì vua. Ông đả kích nhà cằm quyên Thanh rất hăng, nhưng đa 
số tác phẩm của ông 200 năm sau mới in được, ảnh hưởng lớn tới 
các nhà cải cách ở cuối đời Thanh; Đái Chẩn và Đàm Tự Đồng coi 
ông như thây. 

Ông phản đối Trình Di, Chu Hi, Vương Dương Minh, bảo: 
“thiên lí ở trong nhân dục; không có nhân dục thì thiên lí ở đâu 
mà phát ra?” 

Cố Viêm Võ là người thoát li hẳn với Tống Nho. Tuổi ông suýt 
soát với Hoàng Tôn Hi và Vương Chi Chi mà tư tưởng khác hẳn. 
Ông cũng phản Thanh tới khi thất bại, rồi không chịu ra làm quan 
với Thanh, đi du lãm khắp nơi ở phía Bắc và phía Tây, tìm những di 
tích đời xưa để khảo cứu, có tinh thần khoa học. 


Có lẽ ông đã chịu ảnh hưởng ít nhiều của tư tưởng Âu Tây vì 
cuối Minh đầu Thanh đã có nhiều giáo sĩ phương Tây như Adam 
Schall, Ferdinaud Verbiest, Mathieu Rici dịch sách khoa học và 
triết học của Âu ra chữ Hán: Nhất là Mathieu Rici đã xướng lên 
thuyết tìm nghĩa sách ở trong nguyên văn, và một số sĩ phu Trung 
Hoa đã có khuynh hướng về khảo chứng, cho đời Hán gân đời Xuân 
Thu, Chiến Quốc nhất mà lời chú thích của Hán Nho chắc phải 
đúng hơn Tống Nho. 

Cố Viêm Võ là người đứng đầu trong phái Hán học (nghiên 
cứu Nho học theo chú thích đời Hán) đó. Ông bảo: “Sao lại phân 
biệt ra một cái gọi là lý học được? Kinh học tức là lý học. Từ bỏ kinh 
học mà nói lí học thì tà thuyết nổi lên mà cái người ta gọi là lí học 
hóa ra là thiền học”. Ông bỏ hết phần siêu hình trong lí dẫn chứng 
đây đủ, rành rẽ. Mà ông chỉ đưa ra những thuyết từ trước chưa ai 
nói tới, không muốn bắt chước người xưa. Ông dùng phương pháp 
khảo chứng đó để nghiên cứu ngữ âm, ngữ nguyên của những từ 
cổ, tìm hiểu các kinh, thư nếu sai thì hiệu đính. Ông bỏ ra 30 năm 


l81 


Nguyễn Hiến Lê 


để nghiên cứu kinh, thư, phân tích, phê bình và thấy bản mà người 
ta gọi là “Cổ văn” được dùng hơn ngàn năm trong các kỳ thi, thực 
ra là ngụy thư, như vậy là ông mở đâu cho phong trào nghiên cứu 
cổ văn với tỉnh thần khoa học. 


Ông lại đề cao thực dụng, đại ý bảo: “Khổng tử san định sáu 
kinh là muốn cứu vớt dân khỏi cảnh lầm than. Nói phiếm không 
bằng đừng nói mà làm”. 

Tóm lại Cố Viêm Võ là một nhà khảo cứu, một sử gia hơn là 
một triết gia, nhưng đã làm thủ lãnh một học phái có ảnh hưởng lớn 
ở đương thời. 


Nhan Nguyên sinh sau ba nhà trên khoảng hai chục năm cũng 
phản đối cả lý học lẫn tâm học, trách các triết gia Tống, Minh làm 
mất nước, chê cả Cố Viêm Võ là chỉ lấy cái học đọc sách để giải 
nghĩa sách, không phải là theo cái học của Khổng tử. 

Ông tin tính người ta vốn thiện, khuyên ta đừng để cho lòng bị 
vật dục che lấp. Ông chú trọng nhất đến sự thực hành và làm việc. 
Đọc sách không phải là học, làm việc mới là học, (ông thực hành lời 
ông dạy: vừa viết sách, vừa cày ruộng). Làm việc thì không nghĩ 
bậy nữa, như vậy là luyện đức. Châm ngôn của ông «còø sống một 
ngày thì phải một ngày làm 0iệc cho cuộc sống”. 

Triết học của ông không có gì thâm thúy, nhưng ta phải nhận 
răng trên 2.000 năm, từ thời Mặc tử, không có học giả nào trọng sự 
cần lao như ông, và không có học thuyết nào ích lợi thiết thực cho 
quốc gia bằng thuyết hàøh tức học của ông. 


Đứái Chấn ở giữa thể kỉ XVII, thuộc phái khảo chứng, trọng sự 
quan sát, có tư tưởng duy vật, không theo Tống Nho cũng không 
theo Hán Nho, muốn lập một triết thuyết riêng, phản đối sự phân 
biệt ra lí và dục của Trình, Chu, cho rằng lí là nhân tình, lí gốc ở 
nhân dục. Nó là cái tình mà không sai lầm, tình mà không quá, 
không bất cập thì là lí. 


182 


Sử Trung Quốc 


Lại nói: “ký là ở trong cái dục”, “Thánh nhân trị thiên hạ, tất 
hiểu cái tình của dân, an lòng dục của dân mà vương đạo mới tiến 
được”. 

Tóm lại ông cũng như Nhan Nguyên, trọng thực dụng, gần với 
chủ trương công lợi, mưu cái lợi cho xã hội. Sở dĩ vậy là do thời 
cuộc như trên tôi đã nói. 

Tới cuối đời Thanh, dân tộc Trung Hoa gặp rất nhiều nỗi khó 
khăn nên học giả nào cũng chỉ lo cải tạo chế độ xã hội và chính trị 
để cứu nước. Họ tuy đông nhưng tư tưởng không có øì đặc biệt, 
hầu hết là pha Khổng học với Âu học. 

Xuất sắc nhất là Khawg Hữu Vi. 


Ông mới đầu theo học thuyết của Lục, Vương, sau đọc nhiều 
sách Âu dịch ra tiếng Trung Hoa, mở trường dạy học, lập nên phong 
trào duy tân, việc thất bại, phải trốn qua Nhật (coi ở sau) đến khi 
Dân quốc thành lập mới về nước. 


Tư tưởng của ông gồm mấy yếu điểm: bì đẳng, bác ái và đại 
đông. Ông nghĩ rằng nhân loại sắp đến thời đại đông rôi, và để sửa 
soạn cho thời đó, ông đề nghị: phá ranh giới các quốc gia, bỏ chế độ 
giai cấp, bỏ quan niệm về chủng tộc, không phân biệt trai gái nữa, 
nam nữ hoàn toàn bình đẳng: phá bỏ gia đình, bỏ tư sản, công nông 
thương không còn chủ và thợ nữa, trừ tiệt những cái bất bình, bất 
đông, bất công, như vậy là diệt được cái khổ. 


^¬a” 


Người đương thời mỉa ông là “Khaøwg thánh nháøn”, chê ông 
không tưởng, không thiết thực, nhưng ai cũng trọng tư cách của 
ông, ông và học trò ông (Lương Khải Siêu, Đàm Tự Đồng) là những 
người mở đường cho cuộc cách mạng Tần Hợi (coi ở sau). 

— S# học 

Đầu đời Thanh, các học giả quyến luyến văn hiến của tổ quốc 
nên rất chú ý đến sử học, tìm lí do suy vong để rút ra một bài học. 


185 


Nguyễn Hiến Lê 


Nổi tiếng nhất là Hoàng Tôn Hi với hai bộ Tống, Nguyên học ún 
và Minh Nho học án. 

Sau ông có Vạn Thư Đông, tác giả bộ ÄMz# Sứ cảo (500 quyển), 
Quân Thu nghỉ biện. 

Toàn Tổ Vọng viết bộ Kizb sử uấn đáp; Chương Học Thành lưu 
lại hai bộ: Sử tịch khảo và Văn sử thông nghĩa, đều có giá trị vì có 
kiến giải riêng, viết có phương pháp. 

— Văm học 

Văn trào. Hội Thanh sơ, nước thịnh trị, đất đai khuếch trương, 
viện văn học phục hưng. Các hoàng đế Khang Hi, Càn Long tuy 
đàn áp những người phản đối triều đình, nhưng trọng văn hóa Trung 
Hoa, sai biên soạn được nhiều bộ rất lớn như Khang Hi tự điển, 
Khám định đô thư đại tập thành, Tứ bhố toàn thư... (đã nói ở trên). 


Văn học thời đó tập đại thành các thời trước, loại nào cũng 
phát triển và nhiều nhà có tinh thần sáng tác, nhưng chưa có khuynh 
hướng nào rõ rệt. 


Cuối đời Thanh, sĩ phu thấy phương Tây nhờ khoa học mà hùng 
cường, uy hiếp Trung Quốc, lấy đó làm nhục, muốn cứu quốc, hăng 
hái đả đảo lối học từ chương và cổ xúy lối văn thực tiễn, tả thực. 


Biằồu 0uăớn sau đời Đường rất suy, tới đời Thanh lại phục hưng. 
Nổi danh nhất là Trần Duy Tùng, Viên Mai, tuy trọng luật lệ của 
thể biên, nhưng nội dung không rỗng mà có tư tưởng, tình cảm. 


Uông Trung dùng một lối mới nửa biên, nửa tản. Vừa đẹp đẽ 
du dương, vừa dễ phô diễn tư tưởng. Lương Khải Siêu cuối đời Thanh 
thường dùng thể đó. 

Cổ uăn có Chu Di Tôn chủ trương văn phải thành thật trước 
hết; Cố Viêm Võ trọng thực dụng, khuyên nếu văn không quan 
hệ với nghĩa lý hoặc việc đương thời thì đừng viết; Hoàng Tôn Hi 
sở trường về tự sự, ông bảo tự sự phải có phong vận, không nên 


184 


Sử Trung Quốc 


khô khan, nghệ thuật tự sự cũng giống như nghệ thuật viết tiểu 
thuyết. 

Nguy Hi chuyên nghị luận, bút pháp mạnh mẽ. 

Ta nên kể thêm Lâm Thư ở cuối đời Thanh, dùng cổ văn để 
dịch tiểu thuyết Âu Tây (sẽ nói thêm ở sau). 

Thơ. Thơ Thanh hay hơn thơ Tống và không kém thơ Đường 
bao nhiêu. Thi sĩ Thanh sơ tuy không dùng thể của đời trước mà 
không mô phỏng hẹp hòi; cá tính của mỗi nhà cùng tinh thần của 
thời đại đều được khắc sâu trên tác phẩm của họ. 

Hai thi hào nổi danh nhất là Vương Sĩ Trinh và Viên Mai. 

Vương Sĩ Trinh chủ trương thơ phải có thần vận, nghĩa là lời và 
điệu phải cao nhã, thanh tân. Thơ ông điêu luyện nhưng có tật dùng 
tiếng lạ, điển lạ. 

Viên Mai chủ trương thuyết tính linh, bảo “thơ biểu hiện tính 
tình của mỗi người”, cứ diễn được tính tình riêng của mình là được, 
chẳng cần phải theo Đường hay theo Tống. Vậy ông cũng trọng sự 
thành thực, tự nhiên trước hết. 

Ngoài ra còn có Triệu Chấp Tín cho thơ hay là nhờ nhạc, và 
Thẫm Đức Tiêm bảo thơ quí ở tính tình, đành rồi, nhưng cũng phải 
theo phép tắc, không có phép tắc không phải là thơ. 

Tờ. Tới đời Thanh cũng phục hưng. Ba nhà có tên tuổi nhất là 
Chu Di Tôn, Trần Di và Nạp Lan Tính Đức, một thiếu niên Mãn 
Châu ở đời Khang Hi, tài hoa mà chết yếu, giọng tự nhiên mà bi 
thảm, phảng phất như giọng Lý Hậu chủ đời Nam Đường. 


Tuông 
Nhưng phát đạt nhất, làm vẻ vang cho đời Thanh là tuồng và 


tiểu thuyết. Tuồng Thanh muốn lấn tuông Minh. Tác giả rất đông, 
họ sáng tác rất mạnh. Năm 1781, đã có được trên 1.000 vở, một vở 


185 


Nguyễn Hiến Lê 


dài không tưởng tượng nổi, gồm 240 màn, gom lại thành 26 phản, 
và muốn diễn cho trọn thì phải 2 năm. 


Nổi danh nhất là: 

- Lý Ngư, mà có người ví với Molière của Pháp vì ông soạn 
tuồng rồi vợ bé diễn. Tuồng ông cũng có vẻ hoạt kê như hài kịch 
của Molière. 

Nội dung rất mới mẻ, tả đồng finh luyến ái (bạn gái mà ăn ở với 
nhau như vợ chồng, bạn trai với nhau cũng vậy), hoặc tả con gái ve 
vãn con trai, toàn là những tâm lí lạ chưa văn nhân nào nghĩ tới. 

- Khổng Thượng Nhiệm nổi tiếng về tuông Đào hoa phiến, trong 
đó ông lấy Nam Kinh làm bối cảnh, dùng một dũng sĩ và một danh 
sĩ làm nhân vật chính để tả nỗi vong quốc thê thảm ở cuối đời Minh. 
Vỡ đó làm cho không biết bao nhiêu người nhỏ lệ. 

- Hồng Thăng có vở 7Yường sinh điện diễn lại bị kịch của 
Đường Minh Hoàng và Dương Qui Phi. 

Tưởng Sĩ Thuyên chuyên tả những cảnh li rồi hợp, hợp rồi li 
của bọn tài tử giai nhân. 

Tiểu thuyết 

Đời Thanh là hoàng kim thời đại của tiểu thuyết. Chỉ nội số 
lượng cũng đáng kinh, mà có những bộ rất dài. 

— Loại tiểu thuyết tình có Hồng lâu mộng của Tào Triêm (Tào 
Tuyết Cân), sinh trong một gia đình quí phái, về sau sa sút, bản 
hàn, tự thuật lại cuộc đời của mình giữa nhung gấm và một đám 
tiểu thơ lãng mạn, ăn không ngồi rồi. 

Nên đọc truyện đó để biết xã hội quí phái Trung Hoa đời Thanh 
cũng như nên đọc Ñ?: Bình Ma: để biết sự sa đọa của giai cấp thị 
dân, thương nhân đời Tống. Nghệ thuật tả chân rất cao, tâm lý sâu 
sắc, nhưng chỉ tiết nhiều quá, kết cấu vụng. 


186 


Sử Trung Quốc 


Truyện đó làm cho mấy thế hệ thanh niên nam nữ khóc; người 
Trung Hoa thích tới nỗi nhiều văn sĩ mô phỏng. 

- Tiểu thuyết xã hội có Nho lâm ;gogi sử của Ngô Kính Tử, 
gồm nhiều truyện ngắn gom lại thành một truyện dài, rời rạc, không 
có vai chủ động, nhưng nghệ thuật miêu tả cũng cao. Nhân vật 
toàn là hạng nho tiểu nhân làm những việc đôi bại, giọng phúng 
thích sắc sảo, mạt sát chế độ thi cử dùng thi phú để lựa nhân tài, và 
tục cha mẹ đặt đâu con ngôi đó trong hôn nhân. 

Ngoài ra còn bộ: 

— Quan trường hiện hình bí của Lý Bào Gia tả sự hủ lậu trong 
quan trường. 

- Nhị thập niên mục đổ chỉ quái hiện trạng của Ngô Ốc Nghiêu 
chép những điều kì quái mắt thấy tai nghe ở đương thời. 

— Lão tàn đụ kí của Lưu Ngạc cũng ghi hiện trạng xã hội và chỉ 
trích giới quan lại. 

- Những tiểu thuyết nghĩa hiệp rất nhiều, nhưng kém xa 7y 
Hữ. 

Tôi không thấy một tiểu thuyết nào riêng tả nỗi cực khổ của 
nông dân Trung Hoa, những cảnh thê thảm chết hàng triệu người 
sau những cơn lụt, những cuộc nổi loạn hằng vạn, hằng chục vạn 
của họ ®, Đó là một điều thiếu sót. 

Đoản thiên tiểu thuyết. 

Thịnh danh nhất là bộ Lêw 717i chí đị của Bô Tùng Linh viết 
đời Khang Hi mà Việt Nam minh đã có vài ba bản dịch. Toàn bộ 
gôm 431 truyện ngắn, phân nhiều là truyện thần tiên, ma quỉ, yêu 
hồ. Nội dung một phần do truyện cũ truyền khẩu lại, một phần do 


(1) Có một bộ Thái Bình thiên quốc viết sau cách mạng Tân Hợi (1911) theo lối 
truyện chương hồi, nghệ thuật không cao, nay kiếm không ra. 


187 


Nguyễn Hiến Lê 


tác giả tưởng tượng. Văn điêu luyện mà nội dung cũng hàm ý khuyên 
răn thế tục. 

Dịch sách Âu 

Cuối Thanh nổi lên một phong trào dịch sách Âu Tây, thịnh 
cũng như phong trào dịch kinh Phật đời Đường. Hai dịch giả tận 
tụy nhất là Nghiêm Phục và Lâm Thư. Tôi sẽ trở lại vấn đề đó trong 
một tiết sau. 

Họa 

Họa sĩ đời Thanh cũng như các đời trước giỏi cả về viết chữ 
(thư). Họ thích vẽ sơn thủy, hoa, chim. Chữ viết có Cố Viêm Võ, 
Phong Hữu Vi, mà người đời khen là nét bút “thiên mã hành hhông” 
(ngựa trời bay trên không). 

Họa gia rất đông. Mỗi tác giả thích một số: nhà thì khen Trịnh 
Bản Kiêu, Ngô Thạch Tiên, nhất là Thạch Đào “họa gia 0ĩ đại nhất 
đời Thaø?”; nhà thì lựa Quân Cách (vẽ sơn thủy, hoa cỏ rất khéo), 
Mã Thị (hoa chim). Triệu Xương (đá trúc), Trần Nam Tần. 


Một giáo sĩ Ÿ, Castiglione, vừa là họa gia, học thuật vẽ của 
Trung Hoa và truyền thuật vẽ của Âu vào Trung Hoa, thuật vẽ bằng 
sơn dầu và thuốc màu hòa với nước Aquarelle, được vài họa gia 
Trung Hoa dùng. 

Đồ sứ 

Tuy có 3.000 lò dùng tới một triệu thợ, nhưng nghệ thuật kém 
vì chỉ lo thỏa mãn thị hiếu của phương Tây để bán được nhiều. 

Khoa học 


Cho tới thế kỉ XVI, dân tộc Trung Hoa là dân tộc tiến bộ nhất 
về khoa học, kĩ thuật có môn họ tiến trước Ấn Độ và phương Tây 
cả chục thế kỉ. Họ cống hiến cho nhân loại được nhiều phát minh: 
lụa, kim chỉ nam, thuốc súng, giấy mực, thuật in đồ sứ. Họ biết 
đốt than đá từ năm 122 tr. T.L, biết chế tạo thủy tinh, đồng hồ, 


188 


Sử Trung Quốc 


máy đo địa chấn, tìm ra môn đại số và hình học, biết dùng số âm 
trước hết, tính ra được số với 6 số lẻ rất sớm, có lịch cũng rất sớm. 
Về y học, tử thế kỉ II, họ đã viết một cuốn về giải phẫu; họ biết coi 
mạch, châm cứu, chúng đậu, dùng thủy ngân để trị bệnh giang 
mai... Những phát minh đó tôi đã nói ở các chương trên. 


Theo Joseph Heedhaa, một học giả Mi đã thu thập được rất 
nhiều tài liệu để soạn bộ Sce»ce and ciuilisation in China, gồm 7 
cuốn dày, (cuốn đầu xuất bản năm 195) thì họ đã nghiên cứu khá 
sâu về từ khí (magnétisme) và gần tìm ra được điện khí; đã tính 
được căn bình phương và căn lập phương (racine carée và racine 
cubique) trước cả Ấn Độ, đã tính được đúng nhật thực từ đời Chu 
đã vẽ được khá chính xác bản đồ miền Hà Nam (tỉ lệ xích là 1/ 
100.000) từ thế kỉ thứ II trước T.L. 


Có điều khó hiểu là từ thế kỉ XVII, tài phát minh của họ ngừng 
lại trong khi phương Tây tiến rất mau về khoa học kĩ thuật, lần lần 
vượt họ; tới đời Thanh thì hóa ra lạc hậu, phải học người Âu, nhờ 
mục sư Ripargin cho bản đồ toàn quốc gồm 104 tờ. Hình như họ có 
tài phát minh hơn là lợi dụng những phát minh. Chẳng hạn thuốc 
súng của họ phát hiện từ trước kỉ nguyên Ki Tô mà họ chỉ dùng làm 
pháo thăng thiên, mãi cho tới đời Tống mới chế tạo được lựu đạn; 
người Ả Rập bắt chước thuật đó, truyền qua châu Âu và qua đời 
Minh, người Trung Hoa phải học lại của người Bồ Đào Nha cách 
chế tạo súng đại bác. Có phải một phản là do họ ghét máy móc, cho 
rằng cơ giới sinh ra cơ tâm, cho nên không trọng, không khuyến 
khích, các nhà khoa học mà chỉ quí bọn văn nhân, thi sĩ, triết nhân? 
Hay là tại họ có trực giác sáng kiến, nhưng thiếu tinh thần khoa 
học, hhông có khoa học thực nghiêm, không có Bacon, Descartes? 
Lạ lùng thật, họ tính được căn lập phương, tính được số mà không 
biết đặt ra dấu = (signe d'égalité), không biết đặt thành phương 
trinh (équation), nên họ hông có môn foánw (mathématiques) như 
phương Tây. Hậu quả là nhờ khoa học, lối sống và xã hội phương 


189 


Nguyễn Hiến Lê 


Tây thay đổi rất mau trong khi Trung Hoa trong các thế kỉ 17, 18, 
19 đứng ỳ một chỗ. 
4. Kinh tế Xã hội 

Cho tới cuối đời Càn Long, nhờ đất đai được mở rộng, kinh tế 
phát triển khá. Số ruộng cày tăng lên hoài; nhiều đồn điền được lập 
thêm ở miền biên cương phía Tây, phía Tây Nam, ở Tân Cương, 
Đài Loan, có thời cả ở Mãn Châu nữa (mặc dâu có lệnh cấm người 
Hán qua lập nghiệp ở đó, mà họ vẫn lén lút qua được). Họ đi từng 
đoàn như những dân bán du mục, qua hết miền này khác kiếm 
một nơi thưa dân mà nhiều đất hoang để định cư. 


Tại những miễn đã khai phá từ lâu, đắp đập đào kinh như ở gần 
Bắc Kinh, miền hạ du Hoàng Hà và miền Giang Tô, nhờ vậy số thu 
hoạch tăng lên. Miền Hồ Bắc và Hồ Nam thành cái vựa lúa của 
Trung Quốc, và có câu tục ngữ: “khi Hồ Quảng - tức Hồ Bắc và Hồ 
Nam - mà lúa chín thì dân trong nước khỏi đói”. Miền Tứ Xuyên và 
Giang Nam (An Huy và Giang Tô) cũng phong phú, có dư lúa bán 
cho các miễn khác. Ở Phúc Kiến, Quảng Đông, nghề trồng mía, 
trà, dâu nuôi tằm cũng tiến bộ. Người ta lại trồng thêm khoai lang, 
bắp, cà chua, thuốc lá ngoại tử ngoại quốc đem giống vào. 

Tiểu công nghiệp phát triển theo: đồ tơ lụa gấm vóc ở Hàng 
Châu, Tô Châu, đô vải ở gần Thượng Hải, đồ sắt ở gần Quảng Châu, 
đô sứ ở Giang Tây (500 lò). Vài nơi đã có những xưởng lớn như ở 
Nam Ninh có 9 vạn khung cửi, ở Tô Châu có 33 xưởng ¡in hinh lên 
giấy, dùng 200 thợ. 

Những trung tâm thương mãi lớn nhất đều ở miền Nam: Nam 
Ninh, Hán Khẩu, Hạ Môn, Quảng Châu. Ghe thuyên chở đồ theo 
Vận Hà và rất nhiều kinh ở miền Bắc. Đường thủy lớn nhất là sông 
Dương Tử, ghe thuyền đi lại được 3.000 cây số trên sông đó, cung 
cấp mọi hàng hóa thực phẩm cho 100 đến 200 triệu dân ở hai bên bờ. 


190 


Sử Trung Quốc 


Một số thương gia rất giàu nhờ bán muối ở Tứ Xuyên, xuất 
cảng ở Quảng Châu và lập ngân hàng ở Sơn Tây. 

— Trong khoảng nửa thế kỉ, từ đầu tới cuối Càn Long dân số 
tăng lên gấp đôi: năm 1741 là 143 triệu, năm 1791, lên tới 304 triệu. 
- Sự thu nhập của triều đình tăng theo nhưng không kịp. 

Năm 1685 đời Khang Hi, thu được 25 triệu bạc, 4.300.000 thạch 
ngũ cốc (mỗi thạch khoảng 30 kí lô). 

Năm 1770 đời Càn Long thu được 29 triệu lạng bạc, 4.700.000 
thạch ngũ cốc. 

Trong 95 năm mà chỉ tăng được vậy thôi: bạc được 4 triệu, 
chưa đây 1/6, ngũ cốc được 400.000 thạch, (chưa đây 1/10), vì chính 
sách nông nghiệp cũng như các đời trước, mà kĩ thuật canh tác 
không tiến bộ, trong khi dân số tăng ít nhất là gấp hai. 

Do đó mà tình hình tài chánh cuối đời Khang Hi không lấy gì 
làm tốt đẹp, dân chúng nghèo thêm. 


* 
*% *% 


B. THỜI SUY: NỘI ƯU VÀ NGOẠI HOẠN 


1. Nguyên nhân suy bại 

Đời Càn Long nhà Thanh đạt tới mức cực thịnh, qua đời sau - 
Gia Khánh bắt đầu suy. Một số học giả đưa ra những nguyên nhân 
dưới đây: 

— “Thập toàn võ công” của Càn Long tốn kém quá, nhất là những 
trận dẹp các rợ Đại Tiểu Kim Xuyên ở miền núi Tứ Xuyên - Vân 
Nam, trước sau mất năm năm, tốn 70 triệu lạng bạc, bằng hai năm 
thu nhập của triều đình Bắc Kinh, vì phải đem đại bác tới phá mấy 
ngàn đồn họ xây trên những ngọn núi cheo leo; rồi tới trận dẹp 


191 


Nguyễn Hiến Lê 


Népal quân Thanh từ Bắc Kinh phải vượt dãy Hi Mã Lạp Sơn vào 
tận sào huyệt của họ. 

Vị những “võ công” đó, Càn Long phải tăng thêm ngạch lính, 
tiền lương trả quân đội tăng theo. 

Lại thêm Càn Long ham xây cất nhiêu cung điện lớn lao, lộng 
lẫy. 


Do đó mà cuối đời Càn Long, quốc khố không còn dư. 


— Đời Càn Long nạn tham ô quan lại đã lan tràn trong nước rồi, 
mà tên thủ phạm là Hòa Thân (coi trên). Gia Khánh lên ngôi, xử tử 
hắn, nhưng không dẹp hết tham những, không lấy lại được lòng tin 
của dân, mà tinh thân chiến đấu của “Kì ð¿w” (quân Mãn Mông 
dưới các sắc cờ) cũng mất: họ chán nản vì kẻ chỉ huy họ thông 
đồng với tay chân của Hòa Thân, ăn chặn lương của họ, ăn cắp 
quân nhu. Năm 1795, khi đảng Bạch Liên giáo (Đạo giáo pha Phật 
giáo) nổi lên ở miền Tứ Xuyên, Hà Bắc, Thiểm Tây, # ö¿ không 
đẹp nổi. Lần đó là lần đầu tiên trong hơn một thế kỉ, họ tỏ ra bất lực. 
Càn Long lúc đó đã già, nhường ngôi cho con là Gia Khánh (1796- 
1820) năm sau ông ta chết. Mãi đến 1902, Gia Khánh mới dẹp được, 
quân nhu tốn đến hai vạn vạn (200.000.000), giết hại đến 20 vạn 
nĐƯỜI. 

Sau loạn đó đến loạn Bá Quái giáo (cũng gọi là Thiên lí giáo) 
một chỉ phái của Bạch Liên giáo. Nghĩa Hòa đoàn sau này cũng ở 
Bát Quái giáo mà ra. Khẩu hiệu của họ là phân Thanh, tín đồ được 
mấy vạn, rải rác khắp các tỉnh Trực Lệ, Hà Nam, Sơn Đông. Họ 
giao kết với bọn hoạn quan trong cung cấm, lót tiên cho bọn nội thị, 
nhờ làm nội ứng, lẻn vào cung định giết Gia Khánh, chẳng may 
đúng lúc Gia Khánh đi thăm lăng của cha, và bọn ám sát bị các 
hoàng tử và cấm quân đánh bại. Gia Khánh hay tin, vội về triêu, 
giết đầu đâng của Bát Quái giáo và hơn một trăm nội giám. 


Gia Khánh còn siêng năng lo việc nước; Đạo Quang (1821- 1850) 


192 


Sử Trung Quốc 


bất tài, bủn xẻn mà lại ưa nịnh; tệ nhất là Hàm Phong (1851 - 1860) 
dâm đãng, trụy lạc. Bọn hoạn quan và ngoại thích lại hoành hành 
như các triều đại trước. 


- Nhưng mấy nguyên nhân kể trên, theo các học giả phương 
Tây (Eberhard, Reischauer và Fairbank) đêu không quan trọng; 
chính sự tăng gia dân số lên mau quá, sản xuất không theo kịp mới 
làm cho nhà Thanh mỗi ngày mỗi nghèo ổi, suy đi. 

Theo thống kê của triều đình, dân số năm 1741 là 142 triệu, 
năm 1851 lên tới 432 triệu. Những con số đó không thể đúng như 
những thống kê ngày nay được, nhưng Eberhard cho rằng đáng 
tin. Con số 142 triệu năm 1741 hợp với con số những năm trước; 
con số 432 triệu năm 1851 có về cao quá, nhưng sau cuộc nổi loạn 
của Thái Bình thiên quốc, dân Trung Hoa chết 2 - 3 chục triệu (có 
sách nói cả trăm triệu - coi ở sau) mà các nhà thống kê hiện đại đều 
đồng ý chấp nhận con số 400 triệu, vậy thì con số 432 triệu năm 
1851 cũng có thể chấp nhận được. 


Vậy chỉ trong 110 năm mà dân số Trung Hoa tăng lên gấp 3, 
phương Tây, thể kỉ XIX, sự tăng gia dân số như vậy là thường vì kĩ 
nghệ, thương mãi của họ rất phát đạt. Ở Trung Hoa, chỉ trông vào 
nghề nông, mà diện tích canh tác tuy có tăng nhưng không thể 
tăng lên nhiều được; còn phương pháp canh tác thì không thay đổi, 
có trồng thêm được khoai, bắp ở vài nơi, đào thêm được kinh, làm 
thêm được một mùa, cũng không thể nào đủ nuôi số nhân khẩu 
tăng gia đó. Dân tất phải thiếu ăn, nghèo. Dân nghèo thì thuế thu 
được ít, quốc gia cũng nghèo. 

Một điểm đáng để ý nữa: dân tăng lên gấp đôi thôi - đừng nói 
gấp ba vội - số quan lại không tăng theo (Trung Hoa là nước dùng ít 
quan lại nhất: cuối đời Thanh, 450 triệu dân mà chỉ có 100.000 quan 
lại), mà triều đình càng bê bối, quan lại càng bất lực, hễ có nội loạn 
lại thêm ngoại loạn nữa, nhất định triều đình phải để. 


185 


Nguyễn Hiến Lê 


2. Nha phiến chiến tranh 

Gia Khánh chỉ phải đối phó với phong trào phản Thanh của dân 
chúng thôi. Đạo Quang phải chịu thêm cái Bạch họa nữa và lịch sử 
Trung Hoa bắt đầu vào một giai đoạn mới, giai đoạn này chỉ kết 
thúc năm 1911. Trong chín chục năm (1821 - 1911), về phương 
diện chính trị và kinh tế, Trung Hoa chịu sự uy hiếp mỗi ngày một 
tăng của các cường quốc phương Tây, họ vào hùa với nhau rút rỉa, 
cắt xé con mồi Trung Quốc, mà lại ganh tị với nhau trong việc chia 
phần, biến Trung Quốc thành một bán thuộc địa: về phương diện 
văn hóa, thời đó là thời văn minh Âu Tây xâm nhập dưới mọi hình 
thức: dân tộc Hán bấy giờ mới hết tự phụ rằng mình văn minh nhất, 
hùng cường nhất thế giới mà phải chịu nhận mình thua kém Âu 
Tây nhiều quá. 

Về phương diện nội trị, nhà Thanh tỏ ra bất lực: có bốn cuộc 
nội loạn lớn, mà một cuộc suýt làm cho nhà Thanh bị lật đổ. Miền 
Bắc, miền Nam, miền duyên hải và miền nội địa, mỗi miền phát 
triển một cách riêng, không còn sự thống nhất về tư tưởng, về lối 
sống nữa. 

Trong số các cường quốc châu Âu, Anh phát triển nhất vẻ kĩ 
nghệ hải quân, thương thuyền, lấn được Bồ Đào Nha, Hà Lan, cả 
Pháp nữa. Khi đã bài xích được Pháp ở Ấn Độ, họ muốn tranh với 
người Bồ ở Trung Quốc. Đời Khang Hi, công ti Ấn Độ của họ được 
lập một thương quán ở Quảng Châu, nhưng phải theo những luật lệ 
nghiêm mật, như không được đem theo đàn bà..., lại bị các quan 
thu thuế hà nhiễu; nên đời Càn Long họ tìm cách cải thiện những 
quan hệ thương mãi với Trung Hoa, năm 1792, phái sứ thân Mac 
Cartrey đến Bắc Kinh xin được ưu đãi về thông thương, nhưng bị 
Càn Long từ chối năm 1816, một phái đoàn khác cũng thất bại. Họ 
vẫn như người Bỏ, Hòa, Á Rập... chỉ được giao thiệp với một số 
người Trung Hoa làm trung gian - có sách gọi là bọn côwg hành, có 
sách gọi là đương hành - bọn trung gian đó đóng thuế cho triều 


194 


Sử Trung Quốc 


đình, liên lạc với quan tỉnh, và chuyển hàng hóa vào nội địa, vì 
người ngoại quốc không được phép đi lại trong nước, cũng không 
được phép bán thẳng cho các nhà buôn Trung Hoa khác. Như vậy 
bọn công hành làm giàu rất mau, mà ngoại nhân mất một mối lợi, 
lại không phát triển được công việc buôn bán. 

Người Âu mua của Trung Hoa nhiều nhất là trà, gấm vóc, mà 
bán cho Trung Hoa rất ít: vải, đô nỉ, các đồ xa xỉ phẩm của họ, 
người Hán không ưa; đồng hồ, máy móc càng khó bán hơn nữa, 
thực phẩm thì nặng, không được giá, lại khó chuyên chở, không có 
lợi. Chỉ có thuốc phiện là nhẹ, giá lại cao. 

Tiếng Nha phiến gốc của Á Rập, người Trung Hoa gọi nó là c? 
túc. Người Á Rập đem nó về Trung Hoa từ đời Đường (thế kỉ VIID, 
người Bồ từ đời Minh. Mới đầu nhập cảng rất ít, người ta dùng nó 
làm một vị thuốc, gọi nó là “0c thọ cao”; vỏ của nó gọi là túc xác 
(vỏ thấu) dùng làm thuốc ngủ, làm dịu cơn đau... Từ thế kỉ XVỊ, 
người Trung Hoa mới dùng ống tẩu để hút, nhưng chỉ bọn giàu có 
mới tìm cái thú đó. Qua thế kỉ XVII, công ti Đông Ấn của Anh bắt 
đầu sản xuất nhiều và nhập cảng ô ạt vô Trung Hoa, từ đó, Trung 
Hoa nổi tiếng là nước có nhiều người nghiện nha phiến nhất thế 
giới. 

Năm 18350, họ có từ hai tới 10 triệu người nghiện. Năm 1838 
Anh chở vô 40.000 thùng nha phiến, mỗi thùng non 70 kí lô giá tử 
một đến hai ngàn đồng bạc Mễ Tây Cơ (Mexique). 


Vua Gia Khánh và Đạo Quang nhiều lần ra lệnh cấm hút thuốc 
phiện vì nha phiến làm cho kinh tế khốn đốn (riêng Quảng Châu 
năm 1898 số thuốc phiện nhập cảng đã làm cho Trung Hoa thiệt 
mất 30 triệu lạng bạc), mà số nghiện bị nhiễm độc, hóa ra vô dụng 
mỗi ngày một tăng một cách đáng ngại. 

Nhưng càng cấm thì dân chúng lại càng hút, mà bọn buôn lậu 
và tham quan ô lại càng làm giàu. Khi chính quyên đã thối nát thì 


185 


Nguyễn Hiến Lê 


cấm gì cũng không ai nghe, không nghe thì lại càng cấm ngặt hơn, 
rốt cuộc lệnh cấm không có giá trị øì cả, trên cứ cấm mà dưới cứ 
buôn lậu, cứ hút. Tàu buôn Anh neo ở ngoài khơi, xa bờ một quãng, 
khỏi hải phận Trung Hoa, bọn buôn lậu chèo thuyên nhỏ ra chở vào 
bờ - xưa cũng như nay, khác øì đâu - và Anh, Hoa đều có lợi. 

Năm 1838 vua Đạo Quang họp triều thần bàn về vụ nha phiến. 
Họ quyết định cho người nghiện thời hạn một năm để cai, hết thời 
hạn đó vẫn còn hút thì bị xử tử. Rồi vua lại ban sắc lệnh: họp mười 
người làm một “bảo”, phải khuyên răn nhau, nếu có một người hút 
thì chín người kia đều bị tội, người hút, người bán đều bị xử tử; 
quan lại biết mà không bắt thì bị cách chức. Sau cùng phái Lâm 
Tác Từ - một vị quan nổi tiếng là liêm khiết - làm khâm sai đại thần, 
kiêm Tiết Chế Thủy Sư ở Quảng Đông để thi hành việc cấm tuyệt 
bán nha phiến. 


Lâm tới Quảng Châu, sai tịch thu và hủy 3.500 tấu thuốc phiện 
và trên 12.000 lạng thuốc phiện. Vợ con người nghiện mang ơn ông 
VÔ Củng. 

Ông lại điều tra biết được bọn buôn lậu và số thuốc bọn thương 
nhân Anh chở tới. Ông sai xây những công trình phòng thủ ở bờ 
biển, đem nhiều quân tới đóng. Sau đó ông viết cho lãnh sự Anh 
một bức thư buộc nội trong ba ngày phải trình hết số nha phiến mà 
thương nhân Anh tích trữ; trách bọn con buôn đã lợi dụng lòng 
nhân từ của triều đình cho họ làm ăn dễ dàng để đâu độc người 
Trung Hoa. Họ không tuân. Ông đem quân tới bức, họ bất đắc đi 
phải nộp 1.300 thùng. Biết là chưa đủ số, ông bảo thường dân các 
nước tạm dời đi chỗ khác rồi ông đoạn tuyệt lương thực, bắt giam 
hết các người làm công của Anh, mấy ngày sau lại đem binh vây 
thương quán Anh. Lãnh sự Anh đành phải khuyên các thương nhân 
nộp toàn số thuốc phiện, hết thảy được 20 ngàn thùng, nặng hơn 
một tấn, trị giá 5.600 vạn đồng bạc Mễ Tây Cơ. 


196 


Sử Trung Quốc 


Lâm tự xem xét, đốt hết, đổ xuống biển, rồi báo cáo cho thương 
nhân các nước biết nếu về sau thuyên buôn nào vào bến mà chở 
thuốc phiện thì hàng hóa bị sung công, người bị tội chết. Các nước 
đều tuân theo, trừ Anh. 

Rồi một vụ xảy ra. Một chiếc tàu Anh ghé Hương Cảng bọn 
thủy thủ lên bờ, say rượu, gây lộn, một người Trung Hoa bị chúng 
giết. Lâm Tắc Từ yêu cầu người Anh giao hung thủ cho ông xử tử vì 
“Sát nhân thường mạng, Trung ngoại giai đông” (giết người thì phổi 
đền mạng, TYung Hoa hay nước bhác thì luật pháp cũng nh nhau). 
Lãnh sự Anh không chịu, bảo theo luật của họ, tội rất nặng cũng 
chỉ phạt 20 Anh bảng và giam cầm 6 tháng thôi. Lâm tức thì ra lệnh 
cấm người Trung Hoa buôn bán với Anh. 


Anh phản ứng lại. Đầu mùa hè 1840, mười lăm chiến thuyền 
Anh chở 15.000 quân tới Ao Môn (Ma Cao). Thế là chiến tranh nha 
phiến thứ nhất nổ. 


Quân Anh khai hấn, nã súng vào Quảng Châu, nhưng vì công 
việc phòng thủ của Lâm chu đáo, họ không đổ bộ lên được. Quân 
Anh rút lui, tiến lên phương Bắc, bắn phá nhiêu điểm quan trọng ở 
phía Nam vàm sông Dương Tử, chiếm được nhiều đảo và nhiều thị 
trấn một cách đễ dàng vì khí giới của Thanh đã kém xa (cung tên 
địch với đại bác) mà quân Thanh cũng thiếu tỉnh thân, sĩ quan 
Thanh rất tôi tệ: lính của họ là lính ma, chỉ có trên giấy tờ, họ ghi 
tên đầy tớ, bà con của họ vào sổ lính để lãnh lương, bọn đó không 
biết bắn súng, chỉ cảm đao thương múa bậy như trên sân khấu, 
không có kĩ thuật øì cả, cấp chỉ huy coi họ như nô lệ, mà họ lại hống 
hách với dân, ăn cắp, ăn cướp của dân, một số nghiện thuốc phiện 
(miễn Bắc không thuộc quyên của Lâm Tắc Từ, quan lại tham 
nhũng, sắc lệnh triều đình không được tuân, thương nhân vẫn chở 
lén thuốc phiện về bán). 


HỆ #4 


Nguyễn Hiến Lê 


Khi được tin quân Anh vào Chiết Giang, hãm Định Hải rồi 
vào hải khẩu Thiên Tân, Thanh đình hoảng hốt. Lãnh sự Anh đưa 
thư của thủ tướng Anh yêu câu 6 điều khoản: bồi thường hàng 
hóa đã bị thiêu hủy; mở các nơi Quảng Châu, Hạ Môn, Phúc Châu, 
Định Hải, Thượng Hải làm thương phủ (bến cho các tàu buôn) 
bồi thường quân phí, để cho thuyền Anh chở nha phiến vào. Thanh 
đình cách chức Lâm Tắc Từ để lấy lòng Anh, sai tổng đốc Kì Thiện 
xuống thay để thương nghị với Anh. Kì Thiện nhút nhát, hủy bỏ 
mau các công trình phòng thủ của Lâm Tắc Từ, rồi khúm núm 
câu hòa với lãnh sự Anh, hải quân đô đốc George Elliot. Ông ta 
vượt quyền hạn hành động như vậy tưởng sẽ gây được không khí 
thuận lợi cho việc điều đình, nhưng Elliot thấy ông ta khiếp nhược, 
càng yêu sách nhiều, và ông ta chấp nhận hết: nhượng Hương 
Cảng cho Anh, mở Quảng Châu làm nơi buôn bán, bồi thường 62 
triệu lạng bạc, về số nha phiến thiêu hủy, 6 triệu lạng nữa về quân 
phí. 

Thanh đình không chịu nhận những điều kiện nhục nhã đó, 
mà Anh đình cũng không bằng lòng vì không có điều khoản nào 
bảo đảm sự an toàn cho người Anh sau này. Thế là chiến tranh lại 
tái diễn khốc liệt hơn. Các công trình phòng thủ đã phá hủy rồi, 
người Anh đổ bộ lên, chiếm được 500 khẩu đại bác (thời đó, thiệt 
hại như vậy là điều không tưởng tượng được) rồi Quảng Châu bị 
chiếm. 

Thừa thắng, hải quân Anh theo bờ biển ngược lên, chiếm Hạ 
Môn, Thượng Hải, rồi ngược dòng sông Dương Tử, nã đại bác 
vào Nam Kinh. Thanh đình phải nuốt nhục, ký điều ước Nam Kinh 
(1842), điều ước đầu tiên Trung Quốc bỏ cái huy hiệu Thiên triều 
mà đứng vào địa vị bình đẳng kí với nước khác (các điều ước kí 
với Nga dưới triều Khang Hi đều do các quan hai nước kí với 
nhau thôi). 


Điều ước gồm 12 khoản mà những khoản trọng yếu như sau: 


198 


Sử Trung Quốc 


1. Cắt nhường Hương Cảng cho Anh. 

2. Khai phóng năm hải khẩu Quảng Châu, Hạ Môn, Phúc Châu, 
Ninh Ba, Thượng Hải làm thương phụ cho người Anh tới 
buôn bán, cùng với vợ con cư trú; họ lập tại đó những lãnh sự 
giám đốc việc buôn bán. 

3. Bồi thường cho Anh 21.000.000 đông bạc Mễ Tây Cơ. 

4. Hàng hóa nhập khẩu chịu một thứ thuế công bình do Trung 
Hoa công bố, khi thương nhân Trung Hoa chuyển vào nội 
địa, không phải chịu thêm thuế nào nữa. 

5. Công văn hai nước trao đổi với nhau sẽ theo hình thức bình 
đẳng. 

Người Trung Hoa thường gọi điêu ước đó là Ngũ khẩu thông 

thương điều ước. Anh hưởng của nó rất tai hại cho họ: 


—Nó là điều ước bất bình đẳng đầu tiên Trung Hoa phải kí với 
nước ngoài, mở đầu cho một loạt những điều ước bất bình 
đẳng sau này. 

- Thấy Thanh khiếp nhược để cho Anh uy hiếp như vậy, các 
nước khác như Pháp, Bồ, cũng đòi được đối đãi như người 
Anh, buộc Trung Hoa mở các thương phụ khác cho họ, Trung 
Hoa phải cho và họ tự ý khuếch trương buôn bán ở Trung 
Hoa, xâm lược Trung Hoa mỗi ngày một mạnh. 

- Nha phiến càng vô nhiều, đầu độc dân Trung Hoa, số người 
nghiện tăng lên tới nỗi người phương Tây có cảm tưởng rằng 
người Trung Hoa nào cũng nghiện, dân tộc họ là một dân 
tộc nghiện. 

— Hương Cảng thành một căn cứ để xâm lược Trung Hoa và 
Anh chiếm ưu thế nhất. 


- Ảnh hưởng tinh thân là đân chúng mất lòng tin Thanh đình, 
mất lòng tự tin, toàn quốc từ vua tới dân đâm ra sợ sệt người 


199 


Nguyễn Hiến Lê 


da trắng mà mới nửa thế kỉ trước, thời Càn Long họ khinh là 
đã man. 

Chiến tranh nha phiến chưa chấm dứt, đó mới chỉ là màn thứ 
nhất, còn màn thứ nhì nữa, sẽ xét ở sau. 

3. Thái Bình Thiên Quốc 

Vì dân mất lòng tin ở Thanh đình, có ác cảm với họ, khinh họ 
nữa, nên nhiều hội bí mật nổi lên hiệu triệu dân chúng để phản 
Thanh. 

Đời Gia Khánh bị loạn Bạch Liên giáo, Bát quái giáo, đời Đạo 
Quang kế tiếp (1821 - 1850) bị loạn Thái Bình thiên quốc lớn hơn 
nhiều, lớn nhất từ thời Hán, suýt lật đổ được nhà Thanh. Các lần 
trước, phong trào cách mạng phát từ các hội kín của Đạo giáo; lần 
này lãnh tụ của phong trào là người theo Ki Tô giáo, Hỏng Tụ Toàn, 
sinh năm 1812 ở Quảng Đông, nơi tiếp xúc với các nước Âu châu 
sớm hơn hết. 

Gia đình thuộc hạng trung nông, nên ông được học. Theo 
Vương Nghi trong 7⁄øøg Quốc cận đại sử thì bảy tuổi, Hồng đã học 
hết Tứ thư và Ngũ Kinh () mười tám tuổi đã làm thầy đồ, nhưng tới 
ba mươi tuổi, thi hương ở Quảng Đông 3 lần rớt cả ba, ông ta phẫn 
uất, phát sốt, miệng nói bậy bạ, sinh ra ảo giác, thấy mình được lên 
thiên đình, Thượng Để phong vương cho. Ba bốn ngày sau nhiệt độ 
lui, tỉnh táo lại, tự cho mình có chân mệnh thiên tử, từ đó nuôi chí 
lớn cứu đời, tính tình thay đổi, nghiêm trang, hòa nhã, được người 
trong làng kính nể. Ăn nói hoạt bát hơn. 

Ông ta thường tiếp xúc với một số giáo sĩ Tin Lành ở Quảng 
Châu, thích Cựu Ước hơn là Tân Ước, mặc dâu vẫn giữ thập giới 
trong Tân Ước. Ông lập ra hội “Tượng Đếgiáo” độ được một ngàn 
tín đồ, tự xưng là con thứ của Chúa Trời (Thượng Để), em ruột của 
Chúa Ki Tô, lại tự xưng là hậu duệ nhà Minh. Có người chê ông là 


200 


Sử Trung Quốc 


khùng khùng, vì vậy, ông đến truyền giáo ở Quảng Tây, số người 
theo càng ngày càng đông. Tín đồ Thượng Đế giáo đều bình đẳng, 
đàn ông là anh em, đàn bà là chị em, không có giai cấp lớn nhỏ, 
sang hèn. Ông đưa ra những lời răn dạy, bảo là do Thượng Đế 
truyền (thiên khải). Số giáo đồ lên đến mấy vạn. 


Năm 1847 - 1848 hai tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây bị nạn đói 
sớm, giặc nổi lên quấy phá. Hồng Tú Toàn họp một số bạn đồng 
học, đồng hương như Dương Tú Thanh, Tiêu Triều Quí, Thạch Đạt 
Khai, năm 1850, thừa dịp dấy binh ở Kim Điền tỉnh Quảng Tây, 
dùng khẩu hiệu phản Thanh, diệt tham ô tàn bạo, khôi phục lại nhà 
Minh. Quân lính đêu để tóc dài, tức là chống lại Mãn Thanh, nhờ 
vậy mà thanh thế rất thịnh. 


Quân luật rất nghiêm: phải triệt để tuân lệnh đầu mục, không 
được xâm phạm tài sản của nhân dân, ra trận phải đồng tâm hợp 
lực, không được lùi mà chỉ có tiến thôi. Dùng cả phụ nữ trong quân 
đội, nhưng nam nữ riêng biệt. 

Tướng sĩ tôn ông là Thái Bình sương. Thắng được mấy trận, 
chiếm được vài châu ở Quảng Tây, ông dựng nước, tên là 7Ö⁄¡ 
Bình Thiên quốc, lên ngôi Thiên vương, phong các tướng là Đông 
vương (Dương Tu Thanh), Tây Vương, Nam Vương, Bắc Vương, 
Dực Vương (Thạch Đạt Khai). 

Khi mới khởi binh, Hồng làm bài hịch bố cáo với thiên hạ rằng 
người Mãn Châu vào đoạt lãnh thổ Trung Quốc, áp chế người Hán, 
nên ông, dòng đõi nhà Minh, phải ra tay khôi phục đất nước. Dân 
chúng hưởng ứng rất đông, thế lực của ông ngày càng mạnh. Ông 
sai Thạch Đạt Khai thống lĩnh quân sĩ từ Quảng Châu tiến đánh Hồ 
Nam, Hồ Bắc. Thạch giỏi cầm quân, tới đâu cũng được dân chúng 
tiếp đón, thế như chẻ tre; trong năm 1852, thắng luôn mấy trận, 
chiếm Hồ Nam rồi chiếm Nhạc Dương, Hán Dương, Vũ Xương, Vũ 


201 


Nguyễn Hiến Lê 


Hán, sau cùng tới Nam Kinh (1853), giết được hai vạn quân Thanh, 
chiếm Nam Kinh, định đô ở đó, đổi tên là 72ên b¿mù. 

Lúc này tự xét uy thế đã vững, đất chiếm được đã nhiêu, Hồng 
Tu Toàn mới ban chiếu, định chính sách cai trị. 

- Về tôn giáo, đạo đức, có 10 khoản phỏng theo thập giới của 
đạo Ki Tô: phải thờ phụng Thượng Đế, không được thờ phụng tà 
thần (cấm thờ Khổng, Lão, Phật..., cấm cả thờ ông bà), mỗi tuần 
bảy ngày, ngày nào cũng phải tán tụng ân đức của Thượng Đế, 
phải hiếu thuận với Cha mẹ, không giết người, không tà dâm, không 
trộm cướp, không nói láo... 

- Chính sách xã hội: những người già cả, góa vợ, góa chồng, 
những người cô độc, hoặc trẻ em, không cày ruộng được thi chính 
phủ cấp dưỡng. 

— Nghiêm cấm các thói xấu như thói đàn bà bó chân, thói hút 
thuốc phiện, uống rượu, đánh bạc, mua bán nô tì, nuôi nàng hầu. 

- Quan chế, binh chế (lược bỏ). 


- Điễn chế: ruộng đất, vàng bạc là của chung, không ai được 
giữ làm của riêng; ruộng thì chính quyền phân phát cho, dân cùng 
nhau cày cấy, cùng ăn cùng mặc, có tiền thì cùng tiêu, người nào 
trữ mười lạng bạc hoặc một lạng vàng thì bị trừng phạt. 

Chế độ đó là chế độ cộng sản, lần đầu tiên Hồng Tú Toàn đem 
áp dụng ở Trung Quốc, nhưng vì năm nào cũng có chiến tranh 
chưa thực hành được trọn. 

- Dùng lịch mới, gọi là Thiên lịch: mỗi năm gồm 366 ngày, chia 
làm 12 tháng, tháng lẻ 31 ngày, tháng chăn 30 ngày, như vậy cứ 4 
năm, đôi ra 3 ngày, thi hành 5 năm rồi mới thấy cần phải sửa lại. 

- Chế độ thi cử: vì Thái Bình Thiên quốc đề xướng nam nữ 
bình đẳng, nên cho đàn bà thi như đàn ông, lập ra hai bảng, một 
cho đàn ông, một cho đàn bà. Có chủ khảo riêng cho nam thí sinh, 


202 


Sử Trung Quốc 


chủ khảo riêng cho nữ thí sinh. Phía đàn bà cũng lấy một người 
đậu trạng nguyên, đó là một đặc sắc của Thái Bình thiên quốc. 
* 


*x  *% 


Khi Thái Bình thiên quốc định đô, lập triều đình, ban bố chính 
sách rồi, người Âu vẫn giữ chính sách trung lập, đứng ngoài ngó. 

Năm 1853 - 1854, chỉnh đốn xong Nam Kinh, Thái Bình tiến lên 
phương Bắc, chiếm Khai Phong, Thiên Tân, nhưng không đủ sức 
chiếm Bắc Kinh, lại quay về. 

Năm 1856, nội bộ của Thái Bình lục đục, Các vương càng ngày 
càng kiêu nhác, Đông Vương chuyên hoạnh hơn hết, bất phục tòng 
Hồng Tu Toàn, tự là Vạn Tuế, Hồng phải sai Bắc vương giết. Dực 
vương Thạch Đạt Khai người có tài nhất trong ngũ vương, thấy vậy 
cùng với bộ hạ tách ra, tiến về phía Tứ Xuyên, qua những tỉnh ở 
phía Nam và Tây Nam (sau này năm 1934 - 1935 Đảng cộng sản 
cũng dùng đường đó trong cuộc trường hành), tính lập ở đó một 
giang san riêng biệt, nhưng rồi cũng bị giết năm 1863. Từ đó các 
vương chỉ tranh giành nhau quyên lợi, lần lần chết hết. Ki luật không 
còn, quân đội lại cướp bóc của dân, dân chúng bỏ không theo nữa. 

Tình hình của Thanh đình rất nguy, từ 1857, vừa phải đối phó với 
Thái Bình, vừa bị cái nạn chiến tranh nha phiến thứ nhì do liên quân 
Anh Pháp gây ra (coi ở sau). Quân triều đình không được luyện tập, 
nhút nhát, chỉ ở xa bắn đại bác vào địch, chứ không dám lại gần, hễ 
thấy địch tiến tới là bỏ chạy. Quân số không đủ, hễ có lính chết, bị 
thương hay đào ngũ, tướng chỉ huy không chịu thay thế, cứ tiếp tục 
bỏ túi số lương của họ, và còn trước cả quân lính nữa, các ông ấy bỏ 
chạy khi “thấy ngọn gió của địch thổi về phía mình”. 

Thấy chiến tranh phát giữa Thanh đình và Anh Pháp, Thái Bình 
nắm ngay lấy cơ hội, viện cớ rằng cùng theo Ki Tô giáo như Anh, 
Pháp, xin họ giúp cho khí giới để diệt Mãn Thanh. Các giáo sĩ Anh, 


205 


Nguyễn Hiến Lê 


Pháp rất tán thành: khen quân Thái Bình rất tốt, qua miền nào thì 
giáo dân miền đó được đối đãi tử tế, Thái Bình mà làm chủ Trung 
Quốc thì chẳng bao lâu cả Trung Quốc sẽ theo đạo Ki Tô. Các lãnh 
sự, các chính khách Anh Mĩ cũng nghĩ như vậy, nhưng còn nghĩ 
đến lợi của quốc gia họ nữa. Họ đã kí nhiều điều ước với Thanh, 
Thanh mà sụp, những điều ước đó sẽ có thể bị hủy bỏ. Thanh yếu, 
họ dễ bức hiếp, Thái Bình mà thắng, mạnh lên, khó bức hiếp. Vả 
lại, họ thấy những cải cách xã hội của Thái Bình có vẻ quá lố, dân 
chúng đã phàn nàn, chính nội bộ của Thái Bình cũng chia rẽ, và có 
mỗi Mãn Thanh sẽ lật được thế cờ, vì Thanh đình đã biết dùng ba 
người có tài: một người Mãn: Tang Cách Lâm Tấn, giỏi cầm quân, 
đã giữ được Bắc Kinh buộc Thái Bình phải quay trở về khi đã tiến 
tới Thiên Tân, và hai người Hán: Tăng Quốc Phiên và Lí Hồng 
Chương. 

Tăng Quốc Phiên thi đậu tiến sĩ, được tuyển vào Hàn Lâm Viện, 
trọng lí học của Tống Nho, rất ghét chính sách tôn giáo, xã hội của 
Hỏng Tu Toàn, sợ Hồng mà thắng thì đạo Khổng và văn hóa Trung 
Quốc sẽ bị tiêu diệt, cho nên tận tâm giúp Thanh và được Hàm 
Phong rất tin cậy giao cho việc huấn luyện quân đoàn Hồ Nam để 
chống với Thái Bình. 

Ông luyện được 17.000 quân (cả lục lẫn thủy) rất có kỉ luật, 
được ngoại nhân khen là đạo quân “quốc gia” đầu tiên của Trung 
Hoa, vì họ “chiến đấu cho quốc gia chứ không phải cho nhà Thanh”. 
Dân chúng ghét Mãn Thanh, mới đầu do dự giữa Tăng và Thái 
Bình, nhưng lần lần ngã theo Tăng vì những lầm lẫn quá nặng của 
Thái Bình (cấm đạo Khổng, đạo Phật, cấm thờ phượng tổ tiên, phá 
hủy chùa chiên...) mà một phần cũng vì Tăng trả lương cao hơn, 
đều đặn hơn. Tăng giỏi chiến lược, chiến thuật thắng được vài trận, 
uy thế tăng lên. 

Tăng đề nghị về Thanh đình trọng dụng Lý Hồng Chương, cho 


204 


Sử Trung Quốc 


tuyển mộ và huấn luyện thêm một đạo quân nữa ở tỉnh An Huy. Lý 
cũng thành công, và cũng đánh đâu thắng đó. 


Lúc này chiến tranh nha phiến thứ nhì đã chấm dứt, Anh Pháp 
đã rút rỉa của Thanh nhiều quyền lợi (Điều ước Bắc Kinh - coi ở 
sau), lại thấy Thái Bình đã suy mà vẫn cương quyết trong việc giao 
thiệp với họ, có thể bất lợi cho việc làm ăn của họ, nên họ ra mặt 
đứng về phía Thanh đình, ủng hộ “T»a thống quản” (Ever - 
victorieus Army), do một tên giang hồ Mi, Tewsend Ward thành 
lập (được các thương nhân Thượng Hải giúp tài chánh) để bảo vệ 
tài sản của Âu Mi, chống đối với Thái Bình thiên quốc. Ward dẹp 
được Thái Bình ở chung quanh “Thượng Hải, sau tử trận, một viên 
tướng Anh, C.G Gorden lên thay, trong ba năm thắng lợi liên tiếp, 
lấy lại được 50 thị trấn cho Mãn Thanh. 


Năm 1864, quân Tăng Quốc Phiên chiếm được Nam Kinh, Hồng 
Tu Toàn tự tử. Sau đó Tăng và Lý (Hỏng Chương) mất hai năm mới 
quét hết được Thái Bình thiên quốc. Thái Bình đã tung hoành được 
15 năm qua 16 tỉnh, chiếm được 600 thị trấn, rốt cuộc thất bại vì dở 
tổ chức, không biết cai trị, nắm vững miền đã chiếm, vì nội bộ lủng 
củng, nhất là vì đã thất nhân tâm, muốn hủy bỏ hết truyền thống 
dân tộc. 


Nhưng ảnh hưởng của Thái Bình rất lớn, làm cho người Hán 
có tinh thần dân tộc trở lại, tin ở sức mạnh của mình. Chính cuộc 
chiến của Hồng Tú Toàn là bước đâu đưa tới cuộc cách mạng Tân 
Hợi (1911) nửa thế kỉ sau, cho dân tộc Trung Hoa một ý niệm về sự 
nam nữ bình quyên, về chế độ cộng sản trước khi có cuộc cách 
mạng 1917 của Nga. Từ Tân Thủy Hoàng, bây giờ mới lại có cuộc 
cách mạng thật sự (révolution) để thay đổi hẳn một chế độ chớ 
không phải chỉ để thay đổi một triều đại. Vì vậy mà Tôn Văn, và cả 
Mao Trạch Đông đều phục Hồng Tu Toàn, chê Tăng Quốc Phiên, 
Lý Hồng Chương là tội nhân của dân tộc. Ngược lại cũng có người 
như Tưởng Giới Thạch chê Hồng là gây rối, chà đạp truyền thống, 


205 


Nguyễn Hiến Lê 


làm suy nhược nhà Thanh trong khi Thanh phải đương đâu với 
thực dân Tây phương, và khen Tăng, Lý là sáng suốt. Vương Nghi, 
tác giả 1zwug Quốc Cận đại sử, bảo còn phải nghiên cứu nhiều sử 
liệu lắm rồi mới có thể đưa ra một phán đoán khách quan được, 
hiện nay những sử liệu đó chưa gom góp được đủ. 

Có điều này đáng cho ta để ý: Trong tất cả các cuộc nổi dậy 
của nông dân mà thất bại chỉ Thái Bình thiên quốc được chép thành 
một bộ truyện chương hồi, như vậy đủ biết tình dân tộc Trung Hoa 
phục phong trào phản Thanh đó ra sao. 

— Loạn Niệm uà Hồi giáo 

Khi Thái Bình chiếm được Nam Kinh rồi tiến lên phương Bắc 
thì đảng Niệm cũng nổi lên ở phía tây Vận Hà, trong khoảng từ 
sông Hoàng Hà tới sông Hoài, tại bốn tỉnh Giang Tây, An Huy, Hà 
Nam và Sơn Đông. Đảng đó là một hội kín như Bạch Liên giáo. 
Mấy năm đầu thập kỉ 1850, miễn đó bị lụt, dân đói, thấy Thanh suy, 
không phục tòng triều đình nữa, liên kết với Thái Bình, cũng để tóc 
đài, tung hoành một thời nhưng không chiếm được một thị trấn 
nào quan trọng, không lập được một chính phủ, sau bị Tăng Quốc 
Phiên bao vây và dẹp được năm 1868. 


Đồng thời, Thanh bị thêm nạn Hỏi giáo ở Vân Nam. Từ thời 
nhà Nguyên, Hồi giáo đã cắm rễ khá sâu ở Tây Bắc và Tây Nam 
Trung Hoa. Ở Vân Nam, thiểu số Hồi giáo thường gây với thổ dân 
khác đạo, nhất là từ khi vùng đó khai thác các mỏ đồng, thiếc, thì 
mối tranh chấp càng tăng. Quan lại Vân Nam vừa ít vừa bất lực, 
không dẹp được. Thanh đình cũng phái quân tới. 

Ở Thiểm Tây và Cam Tuc Hồi giáo cũng dấy lên, Thanh đình 
đem quân tới, năm 1873 dẹp được rồi lập thành tỉnh Tân Cương, di 
dân lên lập ấp, một số nhỏ là thương nhân, một số nữa là quân 
nhân, đa số là nông dân. Nhưng vì miễn đó xa xôi, giao thông bất 
tiện, nên số dân tới nay vẫn còn thưa thớt. 


206 


Sử Trung Quốc 


Sau cùng ở Quí Châu, rợ Miêu lại nổi loạn như thời Càn Long, 
18 năm mới dẹp được, dẹp xong thì Quí Châu bị tàn phá, gần như 
không còn gì. 

- Hậu quả của những cuộc nổi loạn đó là số dân giảm đi rất 
nhiều, vì bị giết, vì chết đói, vì lưu lạc. 

Riêng loạn Thái Bình Thiên Quốc, một giáo sĩ Mĩ đoán là có 20 
triệu người chết, một ngoại nhân khác đưa ra con số 50 triệu. Hạng 
ngoại nhân có ở các thương cảng, không biết tình hình nội địa, ước 
lượng quá thấp. Theo Vương Nghi (sách đã đẩn), nếu kể các loạn: 
Niệm, Hỏi, Miêu ở Quí Châu nữa, kể cả nạn thổ phỉ cướp bóc ở 
khắp các tỉnh, nạn chết đói, chết vì bệnh dịch thì Trung Hoa đã mất 
đi một phần ba nhân khẩu, ít nhất là 100 triệu người. Hơn nạn hồng 
thủy, trong lịch sử Trung Hoa, chưa thời nào như vậy. 

4. Chiến tranh nha phiến thứ nhì -Anh Pháp hiên quân 

Điều ước Nam Kinh chẳng được nước nào theo đúng cả. Dân 
chúng Quảng Châu uất hận, tìm mọi cách phá, bắt người Anh phải 
ở ngoài thành, không cho vào, do đó sinh xô xát. Thương nhân Anh 
dùng bọn buôn lậu Trung Hoa cho thuyên chúng treo cờ Anh để 
chở lén thuốc phiện vô bờ. 

Năm 1856 một chiếc thuyền tên là Arron treo cờ Anh đến đậu 
ở bến Quảng Châu. Viên thủy sư Trung Hoa nghi là gian, lên thuyên 
khám, thấy có hai người Anh và mười ba thủy thủ đều là Tàu cả, 
bèn hạ chiếc cờ Anh liệng xuống bàn, bắt giam mười ba người Tàu, 
viên công sứ Anh phản kháng với viên tuần phủ Quảng Đông là 
Diệp Danh Thám, bảo cử chỉ đó trái với điều ước Nam Kinh trong 
đó có khoản nói rằng Anh thương đến buôn bán ở các bến đều 
được tự tiện, đòi trả 13 thủy thủ và phải xin lỗi. 

Diệp Danh Thám chỉ thích vẽ, đọc sách, không quan tâm tới 
ngoại giao, đọc công văn của Anh, chỉ mỉm cười, cho việc đó chẳng 


207 


Nguyễn Hiến Lê 


quan trọng øì cả, bằng lòng thả 13 tên thủy thủ. Nhưng viên công 
sứ Anh còn buộc phải nghiêm trị viên thủy sư đã hạ cờ Anh, làm 
mất quốc thể Anh. Diệp cho như vậy là quá lố, không thả thủy thủ 
nữa, không trả lời øì cả mà cũng không lo phòng bị, coi vụ đó như 
bỏ qua. 

Khi nghe tiếng súng nổ vang trời, có tin rằng quân Anh đổ bộ 
lên, ông ta ngạc nhiên, hoảng hốt. Quân Anh đốt vài công sở của 
Trung Hoa rồi rút lui về chiến hạm, vì chưa có lệnh của chính phủ, 
mà quân lại ít quá, có chiếm được cũng không øiữ nổi. 

Nhân dân Quảng Châu tức giận, thấy quân Anh đi rồi, ủa ra 
phóng hỏa đốt hết các cơ sở, dinh thự của người Âu, thương quán 
Anh, Pháp, Mi đều bị hủy hết. Công sứ Anh bèn gởi thư về nước xin 
thêm binh bị để quyết chiến. Đồng thời, Pháp đương đòi bồi thường 
vì một giáo sĩ Pháp bị giết ở Quảng Tây, mà chưa được thỏa mãn, 
vua Napoléon III thừa dịp đó để dương oai ở Đông Á, liên minh với 
Anh, phái binh tới Hương Cảng. Ít lâu sau, Mĩ và Nga cũng phái 
công sứ đến hội ở Hương Cảng, mong có dịp sẽ bắt Thanh đình 
phải sửa thương ước với họ. 

Cuối năm 1857, liên quân Anh Pháp đánh Quảng Châu, Diệp 
Danh Thám thản nhiên lạ lùng, chẳng bàn tính gì với các võ quan 
đưới quyền, cũng chẳng thương thuyết với Anh, cứ ngồi chờ xem 
sao. “Súng nổ như hàng ngàn tiếng sấm, nhà cửa cháy rực trời”, 
dân chúng chỉ chống cự được hai ngày, tới ngày thứ ba liên quân 
Anh Pháp chiếm được tất cả các đồn Trung Hoa. 

Diệp Danh Thám bị bắt làm tù binh. Người Anh đem một chiếc 
kiệu tới rước ông, đưa vào khám Hương Cảng. Ông bận phẩm phục 
đàng hoàng bước vào khám, không có vẻ gì buôn cho thân phận 
mình, cho tình cảnh quốc gia, lại tiếp tục vẽ, viết chữ - chữ của ông 
rất đẹp - bọn Anh tranh nhau xin ông làm kỉ niệm. Nhà cầm quyên 
Hương Cảng thấy ông ta ngu, đại quá, không nỡ giết, mà ông chẳng 


208 


Sử Trung Quốc 


có tội gì để đáng bỏ tù, đưa ông qua Calcutta (Ấn Độ) với một tùy 
viên quân sự và ba người hầu của ông. Hai năm sau ông ta chết, 
người Anh đưa xác ông về Trung Hoa để được mai táng một cách 
trọng thể. 


Năm sau hạm đội Anh và Pháp tiến lên phương Bắc, thình lình 
tấn công Thiên Tân, rồi tới pháo đài Đại Cổ. Để mất Thiên Tân thì 
Bắc Kinh khó giữ, Thanh đình hoảng hốt, vội phái một đại thần tới 
Thiên Tân nghị hòa. 


Thanh kí riêng một điều ước Thiên Tân với Anh, một điều ước 
Thiên Tân nữa với Pháp (1858). Cả ba bên đều qui định với nhau 
rằng sau khi kì hạn một năm, nguyên thủ các nước phê chuẩn rồi 
thì sẽ trao đổi điều ước với nhau ở Bắc Kinh. 


Nhưng Thanh đình muốn hủy điều ước, sai Tăng Cách Lâm 
Tấn, - viên tướng Mãn đã có công giữ Bắc Kinh trong vụ loạn Thái 
Bình - lại Đại Cổ xây cất đên lũy, đắp đập chặn cửa biển, chở đại 
bác và đưa những kị binh thiện chiến nhất tới. 


Năm 1859, đúng hạn, công sứ Anh, Pháp đến để trao đối điều 
ước, bị pháo đài bắn xuống, bốn chiếc thuyên bị đạn chìm, số người 
tử thương khá nhiều. Điều ước Thiên Tân chưa thi hành đã bị xé. 


Liên quân Anh Pháp lân này rút lui rồi tấn công trở lại mạnh, 
phá đập trên sông, đồn trên bờ ® xông lên. Kị binh thiện chiến nhất 
của Thanh rán ngăn họ, nhưng bị đại bác nã vào, từng đoàn từng 
đoàn “đổ như những bức tường”. Viên tướng Mãn tài nhất của nhà 
Thanh là Tăng Cách Lâm Tấn cũng phải đào tầu. Mãn Thanh đành 
phải xin hòa, nhưng không chấp nhận những điều kiện họ cho là 


(1) Về chỉ tiết các chiến tranh giữa Trung Hoa và các nước Âu, Nhật... các bộ sửchép 
hơi khác nhau; chẳng hạn vẻ điểm này, các bộ sử chữ Hán của tôi chép như vậy, 
còn Tsui Chi thì bảo chính nhà Thanh cho phá những đập đôn đá để “mời” Anh 
Pháp vào thương thuyết. 


209 


Nguyễn Hiến Lê 


gắt quá của Anh Pháp, tiếp tục chiến đấu. Lúc đó liên quân đã tới 
ngoại thành Bắc Kinh rồi. Viên tướng bảo vệ kinh đô, phi ngựa ở 
mặt trận bị một viên đạn vào đầu té ngựa. Hàng ngũ rối loạn. Vua 
Hàm Phong kinh hoảng bỏ cung điện đi ra “tuần du mùa thu” ở 
Nhiệt Hà (Jéhal), sự thực là chạy trốn, giao trách nhiệm thương 
thuyết cho Cung thân vương, và năm 1860, điều ước Bắc Kinh được 
kí kết. 

Điều ước này kí với Anh Pháp y hệt điều ước Thiên Tân năm 
trước mà chưa kịp thi hành, nghĩa là gồm những khoản chính dưới 
đây: 

1. Công sứ của Anh, Pháp đều được tự do cư trú ở Bắc Kinh. 

2. Các giáo sĩ Anh và Pháp được tự do truyền giáo trong nội địa 
Trung Hoa; nhân dân Anh, Pháp có tờ hộ chiếu thì được tự do du 
lịch trong nội địa Trung Hoa. 

3. Mở thêm nhiều thương khẩu nữa: Ngưu Trang, Đăng Châu, 
Đài Loan, Viên Thủy, Triều Châu, Quỳnh Châu; đợi khi dẹp xong 
Thái Bình Thiên Quốc thì sẽ mở thêm ba nơi nữa trên bờ sông 
Dương Tứ: Quan trọng nhất là Hán Khẩu... 

4. Người dân Anh, Pháp mà phạm tội ở trên đất Trung Hoa thì 
do lãnh sự của họ xử, nếu có việc tranh tụng giữa người Trung Hoa 
với người Anh, hoặc với người Pháp thì quan lại Trung Quốc cùng 
xử lí với lãnh sự Anh hoặc Pháp. 

Quyền đó gọi là quyền lãnh sự tài phán. 

5. Sửa lại chế độ quan thuế: Quan thuế phải do chính phủ Trung 
Quốc cùng bàn rồi quyết định với công sứ Anh, Pháp. 

Bây giờ (điều ước Bắc Kinh) thêm những khoản này nữa: 

1. Mở thêm thương khẩu Thiên Tân. 

2. Bồi thường cho Anh và Pháp mỗi nước 8.000.000 lạng bạc 


210 


Sử Trung Quốc 


(trong điều ước Thiên Tân chỉ bồi thường cho Anh 4.000.000 lạng, 
cho Pháp 2.000.000 lạng thôi). 

3. Cát đất Cửu Long ở bờ đối diện với Hương Cảng, nhường 
cho Anh. Điều ước Bắc Kinh thật tai hại cho Trung Quốc về các 
điểm sau: 

1. Điều ước tuy chỉ kí với Anh, Pháp, nhưng các nước khác 
cũng đòi được quyên ngang với Anh, Pháp, về việc buôn 
bán, truyền giáo, nhất là quyên lãnh sự tài phán, quyền này 
làm cho Trung Hoa mất chủ quyền tư pháp. 

2. Vì được mở thêm non một chục thương khẩu nữa mà tư bản 
của liệt cường tự do xâm lược Trung Quốc. 

3. Giáo sĩ được tự do truyền giáo, thường dân của liệt cường có 
hộ chiếu được tự do du lịch trên lãnh thổ Trung Quốc, như 
vậy là họ tha hô làm tình báo cho chính phủ họ. 


4. Trung Quốc mất chủ quyên về quan thuế, thì công nghiệp, 
thương nghiệp bị phá hoại, kinh tế suy. 

5. Một hậu quả bất ngờ nữa là số bạc của Trung Quốc chạy ra 
ngoại quốc nhiều quá (vì khoản bồi thường), thêm lẽ kinh tế 
suy sụp, mà từ triều đình đến nhân dân đêu nghèo, triều 
đình phải lạm phát giấy bạc, rồi vay tiền của ngoại quốc để 
trả nợ, mà vay của họ thì phải có øì bảo đảm, thế là phải 
nhường họ những lợi này lợi nọ về kinh tế, cứ mỗi năm một 
số, riết rồi thành một thảm họa. 

Nhà nước và dân chúng nghèo thêm, nhưng trái lại một số 
thương gia và một số trong giới trung lưu hợp tác với ngoại nhân, 
làm giàu rất mau, họ học những thói của người Âu, mở hội buôn, 
mở các xí nghiệp kinh doanh như người Âu, gởi con qua ngoại 
quốc học. Họ đại đa số ở miền các hải khẩu Đông Nam, từ Thượng 
Hải trở xuống đến Quảng Đông. Họ Âu hóa lần lần thành một giới 


211 


Nguyễn Hiến Lê 


bourgeois của Trung Quốc, cũng có tinh thần cải cách, cũng tin ở 
sự tiến bộ như hạng bourgeois châu Âu sau cách mạng Pháp (1789), 
họ khác hẳn giai cấp sĩ, và đại điền chủ các triều trước. Họ so sánh 
những quan niệm của phương Tây và Trung Hoa, thấy Trung Hoa 
lạc hậu, và họ nẩy ra ý làm cách mạng. Đa số những nhà cách 
mạng Trung Hoa một thế kỉ nay đều ở miễn Nam (Quảng Đông, 
Phúc Kiến...) chính vì lẽ đó. Trái lại, từ Thượng Hải trở lên phía 
Bắc, dân chúng nghèo, ít học, thủ cựu. 


ð. Nga nhảy vô chia phần 

Nước Nga từ đâu thế kỉ XVII, sau khi Đại đế Pierre biến pháp, 
thành một cường quốc ở Bắc Âu, muốn tranh giành ảnh hưởng với 
các nước Tây Âu như Anh, Pháp; nhưng vì tiến sau hai nước này, 
mà cũng vì vị trí của non sông, không dễ øì kiếm được một lối thoát 
ra biển: Thoát ra Đại Tây Dương thì bị Anh chặn, thoát xuống Địa 
Trung Hải thì bị cả Anh lẫn Pháp chặn (eo biển Dardancelles bị họ 
kiểm soát), biển phía Bắc băng đóng quanh năm, chỉ còn một cách 
là ngoi qua phía Đông, vượt Sibérie mà ra Thái Binh Dương. 


Khoảng giữ thế kỉ XVII, Nga đã tiến tới Hắc Long Giang bị 
Mãn Thanh chặn lại, hai bên kí với nhau điều ước Nertchinsk. Thời 
Đạo Quang nhân dịp Trung Hoa bị nội loạn và ngoại ưu, Nga tìm 
cách lấn thêm đất của Trung Hoa. Năm 1847, Nga hoàng phái 
Mursvier qua Đông Sibérie, kinh doanh ở Viễn Đông. Mursvier lập 
thêm nhiêu đồn doanh ở miền Hắc Long Giang, cắm cờ Nga, nhận 
đại làm thuộc địa của Nga, rồi yêu câu Thanh đình định lại biên 
giới. Năm 1855, Thanh đương bối rối về loạn Thái Bình, Niệm, Hồi, 
vì yêu sách của Anh, nên thỏa mãn tất cả các điều Nga xin, và kí 
của họ điều ước Ái Huy, nhường cho họ phía Bắc Hắc Long Giang, 
lại cho họ được quản trị chung với mình miền đông Ô Tê Lí Giang 


(Dssuri). 


212 


Sử Trung Quốc 


Năm 1860, Nga viện cớ đã làm trung gian giúp Thanh điều 
đình với Anh Pháp, xin được đền công, thêm vào điều ước Bắc 
Kinh 15 khoản nữa, mà những khoản chính sau đây: 

1. Miễn Đông Ô Tê Lí Giang cho tới bờ biển thuộc hẳn về Nga, 

chứ không phải của chung Nga và Trung Hoa. 

2. Mở một nơi ở Tân Cương cho Nøa lập thương điếm. 

3. Thương nhân Nga được tự do ra vào Bắc Kinh. 

Người Trung Hoa cho hai điều ước đó là nhục nhã nhất. Không 
tốn một viên đạn, không mất một tên lính mà Nga chiếm thêm 
được trên 2.000.000 đặm vuông, cổ kim chưa có trường hợp ngoại 
giao nào kì cục như vậy. Từ đó phía Bắc Trung Hoa bị Nga uy hiếp, 
sau này gây ra biết bao tai họa cho dân tộc Trung Hoa, hiện nay vẫn 
chưa chấm dứt. 

Đó là phía Đông Bắc, phía Tây Bắc, Nga cũng dùng mánh khóe 
mà xẻ được của Trung Hoa nhiều miễn lớn. 


Đầu đời Đạo Quang, ở Tân Cương, người Hồi nổi loạn, Nga 
nhân đó bắt Thanh phải định lại biên giới, và Thanh phải dâng họ 
trên 30.000 dặm vuông. 


Tám chín năm sau, lại có loạn Hồi ở Thiểm Tây, Cam Túc, Nga 
lại buộc định lại biên giới, và mỗi lần như vậy, Nga lại xẻo được của 
Thanh một miếng. 


Thấy dễ ăn quá, mà miếng nào cũng ngon cả, Nga lại càng 
thêm, năm 1871 (đời Đồng Trị), mặc dầu chẳng có loạn gì cả, Nga 
cũng viện cớ để duy trì sự trị an ở biên cảnh, tiến quân vào I Lê (T- 
Lï), tuyên bố “tạm chiếm I Lê, đợi khi nào Thanh đình có đủ khả 
năng thống trị miễn đó thì sẽ trả lại”. Nga tốt bụng, như vậy Thanh 
lấy lẽ gì mà từ chối? Nhưng 7 năm sau 1878 - đời Quang Tự, Thanh 
đã bình định được Tân Cương rồi, xin Nga trả lại I Lê, Nga không 
chịu. Thanh phái một sứ thần qua Nga, Nga thân nhiên nuốt lời, bắt 


215 


Nguyễn Hiến Lê 


Thanh phải kí một điều ước gồm 18 khoản mà hai khoản chính là 
Thanh phải bôi thường quân phí 5.000.000 rúp (tiền Nga) cho Nga, 
và cắt nhường Nga miên phú nguyên duy nhất của I Lê. Từ Hi Thái 
Hậu lúc đó cầm quyền, không chịu, chuẩn bị chiến tranh với Nga. 
Lần này Anh đứng giữa điều đình (nên hiểu là ép Thanh phải 
nhường) và sau 6 tháng đàm phán hai bên ký điều ước I Lê ở kinh 
đô Nơa: 

® Trung Quốc phải bồi thường 9 triệu rúp quân phí cho Nga. 

e© Cắt nhường miễn Tây I Lê cho Nga. 

Vậy là bỗng dưng Trung Hoa mất trên 660.000 dặm vuông ở 
biên cương Tây Bắc. Nga trả cho Thanh một khu đất ở phía Nam, 
nhưng lại đòi thêm bốn triệu rúp. Đây cũng vừa đấy. 

Lạ lùng thay lũ cháu chắt của Khang Hi, Càn Long này đã tiêu 
tốn bao nhiêu công của mới làm chủ được miền Tây Bắc đó, bây 
giờ họ nhường lại cho Nga cai trị. Y như bọn con nhà giàu tới thời 
suy, vung phí của cải tổ tiên cho mau hết, không hề tiếc. 


* 
* *% 


6. Triều đình vãn Thanh -Từ Hi Thái Hậu 

Dẹp được Thái Bình Thiên Quốc, loạn Niệm, Hồi là công của 
ba danh thần Hán: Tăng Quốc Phiên, Lí Hồng Chương và Tả Tôn 
Đường. Chính họ đã làm cho nhà “Thanh phục hưng lại, nhưng không 
được trọng dụng, triêu đình Thanh vẫn nghỉ kị họ; họ càng thành 
công thi bọn quí tộc Mãn càng ghen ghét. Cho nên họ chỉ được làm 
những chức trưởng quan ở địa phương. Ngay như Tăng Quốc Phiên 
cũng phải giữ ý, không dám đưa ra một kế hoạch lớn để làm cho 
Thanh hùng cường lên. Đó là một nguyên nhân khiến cho Thanh 
không vượng lên được. 


Ơ triều đình họ không dám dùng người Hán có tài, mọi việc 


214 


Sử Trung Quốc 


bọn vua chúa Mãn quyết định với nhau hết, mà bọn này đã “chẳng 
biết chút gì về tình hình dân chúng” (lời một đại thần quân cơ, gốc 
Mãn, tên là Văn Khánh), lại ít học, ngu đốt, càng mù tịt về tình hình 
thế giới. 

Khi liên quân Anh Pháp vào Bắc Kinh, Hàm Phong trốn ở Nhiệt 
Hà, giao việc nước cho một người em (Cung Thân Vương). Ông ta 
là ông vua trác táng nhất đời Thanh, bẩm sinh vốn bạc nhược mà 
ngày đêm chìm đắm vào tửu sắc, năm sau chết ở Nhiệt Hà, mới 
khoảng 30 tuổi, ở ngôi được một năm. 

Con ông mới 6 tuổi lên nối ngôi, niên hiệu Đồng Trị (1862- 1877) 
Hoàng hậu vợ của Hàm Phong, Từ An không có con, Đồng Trị là 
con một cung phi, Từ Hi ® của Hàm Phong, nhưng theo tục Trung 
Hoa, vẫn coi Từ An là mẹ lớn. 


Hoàng tộc quyết định để cho hai bà đó “thủy liêm thính chính” 
(rủ màn mà nghe việc nước), nghĩa là cùng quyết định việc nước 
thay vua, cùng phụ chính. Cung Thân Vương và Văn Tường đều là 
người tốt, giúp ý kiến hai bà thái hậu đó. 

Từ An Thái hậu ít học, đôn hậu, có phẩm cách. Từ Hi học khá 
hơn, đọc viết được chữ Hán (triều đình dùng toàn chữ Hán, cả ngôn 
ngữ Hán nữa), thông minh, lanh lợi, rất có bản lĩnh, nhưng cũng rất 
nhiều tật: Ham quyền như Võ Hậu đời Đường, dâm dật, xa xỉ, để 
đạt được mục đích thì vô sở bất vi, tính tình thất thường, lúc thì 
hiền, rộng lượng, lúc thì tàn nhẫn vô cùng. 

Mới đâu Từ Hi chỉ là một cung tân, nhờ hát hay, khéo nịnh 
được Hàm Phong yêu, rồi có con, từ đó sinh ra hách dịch, độc tài, 
Hàm Phong biết trước rằng Từ Hi sau này sẽ là một tai họa cho nhà 
Thanh nên trước khi chết để di chúc lại bảo phải giết đi, nhưng viên 


(1) Từ An, Từ Hi đêu là tên hiệu, họ là người Man, tên rất khó nhớ, nên chúng tôi 
không dùng. 


215 


Nguyễn Hiến Lê 


thái giám, Lí Liên Anh, cho Từ Hi hay rồi hủy di chúc liền, từ đó 
thành sủng thần của Từ Hi, tham ô, làm loạn trong cung. 

Mới đầu Từ An thái hậu và Từ Hi thái hậu cùng thính chính, 
nhưng lân lân Từ Hi lấn Từ An, quyết định mọi việc, Từ An hiển 
hậu, nhượng bộ nhiều lần. Năm 1872, Đồng Trị 18 tuổi, hai bà tính 
lập hậu (cưới vợ) cho ông rồi sẽ thôi không thính chính nữa. 


Đồng Trị không ưa mẹ đẻ mà quí Từ An thái hậu, lựa người Từ 
An đề nghị tên là A Lễ Đặc, gạt bỏ người Từ Hi giới thiệu. Do đó mà 
Từ Hi thù cả Đồng Trị lẫn Từ An. 

Từ Hi cấm Đồng Trị ăn nằm với A Lỗ Đặc, người ông ta mến vì 
hiển đức, mà bắt phải ăn nằm với một cung phi tên là Phong, ông ta 
cương quyết không chịu, có lẽ do đó mà sinh ra chán nản, đau khổ, 
thường cùng với một vài hoạn quan ban đêm trốn ra khỏi cấm thành, 
đi chơi phố phường, có lần sáng về trễ, không kịp buổi triều. Hai 
năm sau ông chết, sử chép là do bệnh “Thiên hoa” (bê»b lên đậu), 
nhưng dân gian đều xưng do bệnh hoa liễu. Ông chết rôi, A Lỗ Đặc 
khổ sở, Từ Hi bát bà phải tự tử để không được làm thái hậu mà 
“thính chính” trong đời vua sau. 

Đồng Trị không có con, Từ Hi lựa một đứa cháu trong hoàng 
tộc, mới bốn tuổi, em con chú của Đồng Trị, đưa lên ngôi để dễ 
thao túng. 

Hồi này Thái hậu Từ An đã bị Từ Hi đầu độc chỉ vì bà bắt gặp 
một nhà sư trong phòng ngủ của Từ Hi. Bà nổi cơn đau bụng rồi 
chết thình lình, năm giờ sau không một người nào hay. 

Quang Tự bốn tuổi vào cung, bị Từ Hi quản thúc chặt chẽ 
quá, hóa ra khiếp nhược. Lương Khải Siêu trong tập «lệ Tất 
Chính biến bí” bảo không có một em bé nào như cậu. Năm tuổi lên 
ngôi vua, lên ngôi rồi thì không một người nào - ngay cả mẹ nữa - 
được phép lại gần trừ mỗi một người là Từ Hi, mà Từ Hi thì kiêu 
sa, dâm dật, có ngó ngàng øì tới cậu đâu. Ăn cũng một mình. 


216 


Sử Trung Quốc 


Món ăn la liệt trên bàn, nhưng già nửa đã thiu rồi, vì những món 
ăn hôm trước ăn không hết, hôm sau dọn lại, món ăn được thì đặt 
xa quá với không tới, thành thử có bữa ăn không no mà không 
dám nói với ai. Vì Từ Hi rất dữ, mỗi chút là quát tháo, đánh đập 
nữa, hoặc bắt quì cả mấy giờ. Bà ta “luyện vua” cho tới mức sợ bà 
như sợ cọp, bảo øì cũng phải nghe. Lớn lên vua Quang Tự mỗi 
ngày phải vô thỉnh an bà một lần, mà thỉnh an thì phải quì, cho 
phép đứng dậy mới đứng. 

Thái giám LÍ Liên Anh cũng ăn hiếp Quang Tự nữa, tàn nhẫn 
vô cùng. Hắn là một tên kép, rất đẹp trai, hát rất hay, được Từ Hi 
sủng ái, tới mức hắn nói gì, bà ta cũng nghe, hắn tự phụ, tự coi là 
ngang với bà. Đình thần sợ hắn như sợ bà vậy. Quang Tự có một 
quí phi rất hiền, trung thành với ông, ông rất quí mến, Lí Liên Anh 
ghét nàng, xô nàng xuống giếng, một hoạn quan thủ hạ của hắn, 
liệng đá xuống lấp giếng, Quang Tự không dám nói gì cả. 

Sau vụ Mậu Tuất chính biến (coi ở sau), Quang Tự bị giam 
trong một phòng bẩn thỉu, ăn không được no, mặc không đủ ấm, 
chịu nhục nhã tới khi chết, một phần cũng là do LÍ Liên Anh, hắn 
rất ghét nhóm Khang, Lương mà Quang Tự tin cậy, dùng để duy 
tân Trung Quốc. Cũng chính hắn khuyên Từ Hi dùng bọn quyền 
phỉ để diệt người da trắng, do đó mà liên quân tám nước vào phá 
Bắc Kinh. Tới lúc đó thì ai cũng biết nhà Thanh sắp sụp đổ, vì hai 
nạn ngoại thích và hoạn quan một lúc. Ủy tín Trung Quốc không 
còn gì cả. 

Nhưng cũng có học giả Âu khen Từ Hi vào hạng nữ hoàng 
Catherine của Nga, có tài cai trị, biết tin dùng người Hán, chỉ phải 
cái tội ít học, nên lạc hậu, không tiến theo kịp thời đại. Lời khen đó 
có phần quá đáng. Bà tin bọn Tăng Quốc Phiên, Lí Hồng Chương 
thật, nhưng chỉ cho họ nắm quân đội, tài chính và việc cai trị ở các 
tỉnh thôi, mà triều đình vẫn hủ bại, hậu quả là “ngoài nặng trong 
nhẹ”, quyền cai trị ở ngoài các tỉnh lần lần qua tay người Hán, họ 


217 


Nguyễn Hiến Lê 


mạnh lên; còn quyên thống trị của người Mãn ở trong (triêu đình) 
nhẹ lần, khiến cho Mãn Thanh dễ bị diệt vong. 


Cuộc uận động tự cưòng 

Trước chiến tranh nha phiến, Mãn Thanh tự hào là Thiên triểu 
đại quốc, coi các nước Tây phương là ngoại di, không thèm để ý tới. 
Sau khi Liên quân Anh - Pháp tới Bắc Kinh, buộc phải kí điều ước 
nhục nhã với họ, Thanh triều mới chịu nhận rằng bọn ngoại di đó 
mạnh hơn mình nhiều, và muốn chống cự với họ thì phải có tàu bè 
như họ, súng ống như họ, quân đội phải luyện tập theo lối của họ - 
Vài người Mãn như Cung Thân vương, Quế Lương nghĩ tới việc tự 
cường bàn với Tăng Quốc Phiên, Lí Hồng Chương, Tả Tôn Đường. 
Họ đồng ý với nhau rằng “?wwốn tự cường thì uiệc luyên binh là quan 
trọng nhất, mà tuuốn luyện bình thì trước hết phải chế tạo bhí gió?”. 
Năm 1862 họ giao cho Lí Hồng Chương thi hành. 


Trong khoảng năm mươi năm sau, LÍ lập Đôøg ăw quán (tìm 
hiểu nghiên cứu thuật phương Tây), Quảng phương ngôn quán 
(dạy ngôn ngữ phương Tây). Chế pháo cục, thuyền xưởng, Thủy 
quân, Thuyền chánh học đường, Cơ Khí cục, xây pháo đài theo kiểu 
Tây phương ở Đại Cổ, khai mỏ, khai xưởng dệt, mở điện báo cục 
ở một số tỉnh... 

Tăng và LÍ tiếp xúc với Ủng Wing một sinh viên nghèo ở Ma 
Cao du học sinh đầu tiên ở Mỹ, do một hội truyền giáo trợ cấp, năm 
1854 đậu bằng cấp Đại học Yale. Tăng phái Ung Wing qua Mi mua 
máy. Ông thuyết phục Tăng gởi 120 thanh niên đa số gốc ở Quảng 
Châu, qua Âu Mĩ học mười lăm năm rồi về giúp nước. Một số lớn 
qua Mi® ba chục người sang Anh, ba chục qua Pháp, một số nhỏ 
qua Đức. 


(1) Nhóm đầu tiên qua năm 1872 có vài nhà Nho theo dạy cho họ Tứ Thư và 
Ngũ Kinh. 


218 


Sử Trung Quốc 


Phong trào tự cường đó tiến chậm, chủ yếu là nhắm vào việc 
quốc phòng thôi, chưa phải là một cuộc cải cách lớn. Vậy mà bọn 
thủ cựu đã nổi lên phản đối, cho Lí Hồng Chương là Hán gian, theo 
Tây phương là làm cho Trung Quốc hóa ra di địch. Họ họp thành 
một phe không bao giờ bàn tới học thuật Tây phương, tự cho mình 
là thanh cao. Dân gian thì đại đa số vẫn cày cấy để kiếm cơm ăn, 
việc nước không hề biết tới. Chỉ có mỗi một người sáng suốt là 
Wong Tao Ø học giỏi chữ Hán, rồi ngoài hai chục tuổi, trong khoảng 
từ 1840 đến 1860 giúp việc cho nhà in của một hội truyền giáo Anh 
ở Thượng Hải. Bị nghi ngờ là tiếp xúc với Thái Bình Thiên Quốc, 
ông ta phải trốn qua Hương Cảng, giúp James Legge dịch 71 7Ö» 
và Ngñ Kinh rồi qua ở Scotland (Tô Cách Lan) hai năm với Legge. 
Khi trở về Hương Cảng ông xuất bản một nhật báo riêng, sau hợp 
tác với một tờ báo của người Anh ở Thượng Hải nữa (1872). Ông 
cảnh cáo nhà cầm quyền rằng công cuộc tự cường không có kết 
quả được vì chỉ trị ngọn chứ không trị gốc. Phải thay đổi cả chế độ 
mới được. Nhưng thời đó cơ hồ không ai hiểu ông, mãi tới gần cuối 
thế kỉ nhóm Khang - Lương nhờ đọc nhiều sách Âu Tây dịch ra 
tiếng Trung Hoa mới nhận Wang có lí, còn triều đình Thanh thì vẫn 
ngoan cố, phải đợi đến thua Nhật năm 1894-1895, rồi Liên quân 
tám nước vào đập phá cung điện ở Bắc Kinh (1901) mới miễn cưỡng 
nhượng bộ phe duy tân một chút. 

Trong khi đó, công việc duy tân ở Nhật tiến rất mau, chỉ từ 
1872 đến 1900 đã theo kịp Âu Mỹ, năm 1905 thắng được một nước 
bạch chúng là Nøa. Sử gia Mi Eberhard bảo như vậy là nhờ từ mấy 
thế kỉ trước Nhật đã có một giai cấp tư bản bourgeois (tức thương 
nhân) “công sinh” với giai cấp chư hầu (feudataire) lớn, giai cấp 
trên (bourgeois) để chuyển qua chế độ tư bản, còn giai cấp sau 
biến thành bọn đế quốc kiểu Âu. 


( Về Ung Wing và Wang Tao tôi dùng tài liệu trong 2s Asia - The Modøn 
Tramsforttafiow của Đại học Harvard, các bộ sử chữ Hán của tôi có nói tới. 


219 


Nguyễn Hiến Lê 


Có thể đó là một lí do quan trọng. Lí do chính là Minh Trị 
Thiên Hoàng sáng suốt, nhiệt tâm vì quốc gia dân tộc, còn Từ Hi 
thái hậu chỉ nghĩ đến quyên lợi riêng: Bà ta lấy số tiền dự tính 
đóng chiến hạm theo kiểu Âu để sửa sang Di Hòa viên làm nơi 
tĩnh dưỡng cho bà lúc về già. 


7. Trung Hoa bị xâu xé 


Người da trắng thấy họ ra uy lần nào là thăng lợi mĩ mãn lần 
đó, thắng lợi một cách quá dễ dàng, nên họ càng hăng hái xâu xé 
anh “khổng lô” da vàng, một thị trường lớn hơn Ấn Độ, cả về điện 
tích, tài nguyên và dân số. Rõ ra một cảnh thi đua. Mỗi nước nhắm 
trước một khu rồi cùng nhau “nhào vô”. Họ ganh nhau, coi chừng 
nhau, dùng cả mọi cách, tìm mọi cơ hội để bành trướng thế lực trên 
đất nước người Hán. Nhanh chân nhất vẫn là Anh và Pháp. Họ làm 
việc rất có kế hoạch: kiếm những miếng lớn và dễ ăn nhất cướp hết 
các phiên thuộc của Trung Hoa. Chính sách phiên thuộc có từ đời 
Chu. Vua Chu chỉ bắt các phiên thuộc triều cống mình, nhận mình 
là thiên tử, thế thôi, không can thiệp đến nội chính của họ, bóc lột 
họ về kinh tế. Mà trong việc triều cống thì Trung Hoa thường “hậu 
võng bạc lai” nghĩa là không bắt phiên thuộc cống nhiều - mỗi sản 
phẩm một chút là làm tượng trưng thôi - mà tiếp đãi họ thì hậu hĩnh, 
nuôi cả phái đoàn có khi cả trăm người hằng mấy tháng rồi khi họ 
về, lại tặng gấm vóc, vàng ngọc cho vua của họ, và cả cho họ nữa. 
Vị vậy trên thực tế, các phiên thuộc không lợi gì mấy cho Tàu. 
Cũng có thời Trung Hoa phái quan qua cai trị phiên thuộc và bọn 
quan đó cũng biết đục khoét, nhưng so với bọn thực dân da trắng 
thì còn kém xa; và nếu dân phiên thuộc cương quyết chống họ, 
khởi nghĩa đuổi họ về, chém giết hàng vạn quân của họ, rồi lại xin 
thân phục thì vua họ cũng bỏ qua. 

Nhưng trong thời đại xâm lược chủ nghĩa để quốc thì phiên 
thuộc rất có ích về mặt quốc phòng và kinh tế, nên nước nào cũng 


220 


Sử Trung Quốc 


lo bảo vệ. Trung Quốc đã không bảo vệ được chính lãnh thổ của họ 
thì làm sao bảo vệ được cho phiên thuộc, và các nước này nối tiếp 
nhau rơi vào tay các đế quốc da trắng. Một số phiên thuộc ở Tây 
Bắc đã rơi vào tay Nga rồi. 

Bây giờ tới các phiên thuộc ở Nam và Tây Nam. 

© Việt Nam 

Trong số các nước này, W?êf Na? có vị trí quan trọng nhất đối 
với Trung Quốc, vì đồng văn với Trung Quốc, che cửa phía Nam 
cho Trung Quốc. Cho nên khi Pháp chiếm trọn Nam Kì, Trung Kì, 
rồi muốn chiếm luôn cả Bắc Kì, hạ thành Hà Nội lần thứ nhất năm 
1873, lần thứ nhì năm 1882, triều đình Huế cầu cứu với Trung Hoa 
thì ở Bắc Kì đã có dư đảng Thái Bình Thiên Quốc, tức bọn Cờ Đen 
Lưu Vĩnh Phúc trốn qua từ trước. Trung Hoa cũng phái thêm bốn 
vạn quân các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây qua giúp mình đánh 
Pháp. Pháp vừa chống cự ở Bắc Việt, vừa đem quân đánh Phúc 
Châu (tỉnh lị Phúc Kiến) và vây Đài Loan. Ở Phúc Châu, Trung Hoa 
thiệt hại nặng, ở Bắc Việt Pháp thăng vài nơi, nhưng trong trận 
Lạng Sơn, quân Pháp chết khá bộn, đại bại, tình hình chưa ngã 
ngũ, nhưng bên Pháp vẫn cương quyết đánh mà bên Trung Hoa thì 
còn bận về Triêu Tiên, Tây Tạng, tài chánh thiếu hụt, ngại không 
muốn kéo dài chiến tranh nên 1885 Thanh đình ra lệnh cho Lí Hỏng 
Chương kí hòa ước Thiên Tân với Patenôtre, công sứ Pháp ở Bắc 
Kinh. Trung Hoa thừa nhận các điều ước đã kí kết giữa Việt và 
Pháp (nghĩa là nhận chủ quyên của Pháp tại Việt Nam) và khai 
thông biên cảnh Vân Nam (Mông Tự, Man Hoa) làm nơi thông 
thương. 

Sông Hồng Hà thuộc Pháp rôi, Pháp dễ dàng xâm nhập vào miền 
Nam Trung Hoa. Trước đó, khi mới chiếm được Nam K1, Cao Miên, 
Lào, Pháp cũng đã thám hiểm sông Cửu Long (Trung Hoa gọi là 
sông Mê Kông) để tìm đường xâm nhập vào Vân Nam, nhưng sông 


221 


Nguyễn Hiến Lê 


này nhiêu thác lớn quá (như thác Khône ở Hạ Lào) tới nay vẫn chưa 
dùng được. 

e Miến Điện 

Miến thần thuộc Trung Quốc từ lâu, khi Anh chiếm được Ấn 
Độ (giữa thế kỉ XIX) rồi, thường xảy ra nhiều chuyện rắc rối giữa 
Anh và Miến. Năm 1882 vua Miến đãi Pháp là tối huệ quốc, cho lập 
ngân hàng, khai mỏ đặt đường sắt. Anh biết được hoảng sợ, năm 
1885, nhân lúc Pháp bận chiến tranh với Trung Hoa, đem binh chiếm 
ngay Miến, bắt vua Miến đem giam ở Ấn Độ. Nhiều thổ ti Miến cầu 
cứu Trung Quốc, Thanh chỉ sai sứ sang Anh để kháng nghị. Anh 
chịu thay vua Miến nộp lễ cống cho Thanh, còn đất Miến thì Anh 
vẫn chiếm. Lạ lùng thay! 

Nhưng năm sau, vì Thanh đụng đầu với Anh ở Tây Tạng, nên 
nhường luôn Miến cho Anh, nhận chủ quyên của Anh ở Miến. 

©e ÄX¿ÊØ 

Xiêm cũng là thuộc quốc của Trung Hoa. Từ đầu Minh, các 
vua Xiêm đều cung thuận; nhưng từ khi có loạn Thái Bình, Xiêm 
không vào cống nữa. 

Nhờ vị trí là trái độn giữa Anh (Miến) và Pháp (Việt Nam) mà 
Xiêm được độc lập. Anh cũng thèm sông Cứu Long lắm, nhưng 
Pháp đã chiếm Lào, Miên rồi, bảo sông đó thuộc về Việt Nam tức là 
về Pháp, Anh không tranh nữa. Xiêm khỏi nộp cống cho Trung 
Quốc và từ đó Xiêm, Hoa tuy cùng biên giới mà tuyệt nhiên không 
quan hệ øi với nhau. 

e Tây Tạng 

Làm chủ Ấn Độ rôi, Anh dòm ngó Tây Tạng, nhưng giữa Ấn và 
Tạng có ba nước Népal, Sikkim và Bhutan đều ở chân dãy núi Hi 
Mã Lạp Sơn, làm rào giậu cho Tây Tạng. 

Năm 1816, Népal bị Anh xâm lấn, Trung Quốc không cứu, nước 


222 


Sử Trung Quốc 


ấy phải phụ thuộc vào Anh, nhưng vẫn 5 năm qua cống một lần. 

Năm 1839, Anh dân dân lấn Sikkim ở sát Népal, làm đường xe 
lửa, Sikkim thành thuộc quốc của Anh. 

Năm 1856, Bhutan bị Anh đánh thua, Bhutan phải cắt đất xin 
hòa. 

Năm 1901, Trung, Anh, Ấn, Tạng cùng kí một điều ước định 
địa giới cho nhau. Tây Tạng còn nhiều bộ lạc phụ thuộc nữa, trước 
sau cũng bị Anh chỉnh phục. 


8. Trung -Nhật chiến tranh 

Theo gót bộ ba Anh, Pháp, Nhật, thực dân da vàng Nhật cũng 
nhảy vào chia phần. Họ làm ăn thận trọng và có kế hoạch. Mới đầu 
để thử xem sự phản ứng của Thanh ra sao đã. 

Ở Tây Nam nước Nhật có quản đảo Lưu Cầu, mà vua đã chịu 
Trung Quốc phong vương, rồi lại xin qui phục Nhật. Năm 1871, một 
nhóm người Lưu Cầu đi thuyên, gặp bão, trôi giạt đến Đài Loan, bị 
thổ dân Đài Loan giết. Nhật đem việc đó trách Trung Quốc. Thanh 
đình muốn tránh sự lôi thôi, bảo thổ dân Đài Loan không chịu sự 
giáo hóa của nước mình, nghĩa là mình không chịu trách nhiệm về 
hành động của họ, coi họ không phải là dân của mình. Nhật Bản 
nắm ngay lấy cơ hội, đem binh đến đánh thổ dân Đài Loan, buộc 
Trung Quốc phải bồi thường binh phí 40 vạn lạng và cấp tuất cho 
nạn nhân 10 vạn lạng nữa, hiệp ước kí kết rồi Nhật mới chịu rút 
quân. Hai năm sau, họ chiếm luôn quân đảo Lưu Câu, đặt thành 
một huyện (huyện Xung Thằng, Okinawa) - Thanh phản đối, nhưng 
rồi cũng phải nhượng bộ. 

Thấy nhà Thanh khiếp nhược, Nhật khinh thị Trung Quốc, tiến 
thêm bước nữa, lần này thì dòm ngó Triều Tiên mà cuối đời Minh, 
họ đã muốn chiếm rôi, nhà Minh mất năm năm, hao rất nhiều quân 
và tiên bạc mới đuổi được. 


210 


Nguyễn Hiến Lê 


Triều Tiên là phiên thuộc cố cựu và quan trọng nhất của Trung 
Hoa, che đỡ cho Trung Hoa ở phía đông bắc, văn hóa cao hơn 
Nhật, đầu đời Thanh đã đổi quốc hiệu là Hàn. Đời Đồng Trị, Quang 
Tự, vua chúa Triều Tiên trí thức hẹp hòi, cố giữ chính sách bế 
quan tỏa cảng, cự tuyệt mọi yêu cầu thông thương của các nước 
Âu Mi. Các nước này yêu cầu với Thanh. Thanh đình trả lời rằng 
không can dự vào nội chính Triêu Tiên. Nhật thừa cơ hội đó, tìm 
cách gây hấn. 

Năm 1875, Nhật mới duy tân được mấy năm mà đã dùng những 
chiếc tàu biển tối tân, ngược dòng sông đưa tới Hán Thành, kinh đô 
Triều Tiên, cố ý gây chuyện. Quân trong đồn Triều Tiên có súng 
cản, viên thuyền trưởng Nhật tức thì phản kháng kịch liệt với nhà 
cảm quyền Thanh. Thời đó mà Trung Hoa chưa có bộ Ngoại giao, 
mọi việc giao thiệp với nước ngoài đều giao cho Tổng lí nha môn 
(nghĩa là nha coi chung về mọi việc) mà nhân viên thường ít học. 

Khi viên thuyên trưởng Nhật lại chất vấn, một nhân viên trong 
Nha môn đáp rằng Triều Tiên tuy là phiên thuộc của Trung Hoa 
thật, nhưng Trung Hoa không chịu trách nhiệm về vụ đó, vì đó là 
việc riêng của Triều Tiên. 

Nhật đưa ngay vào lời đó để bắt Triều Tiên tự nhận rằng mình 
là một nước độc lập, và Nhật bắt Thanh đình phải chấp nhận sự độc 
lập của Triêu Tiên. Lúc đó Tổng lí nha môn mới thấy mình hố. Vậy 
là Nhật đã thắng được keo đầu, nhờ quỉ quyệt, mà Thanh thì khờ 
khao. 


Qua ngày sau Nhật dùng chính sách “chia để trị”. Họ tìm cách 
chia rẽ nội bộ Triều Tiên. Triều Tiên cũng như Trung Hoa, có hai 
phe: Canh tân và thủ cựu. Nhật ủng hộ phe canh tân. Một tướng 
Nhật được Triều Tiên nhờ thành lập một đạo quân tân thức, viên 
tướng đó trong một vụ gây lộn bị chết. Vậy là Nhật có cớ để đem 
quân vô đóng ở kinh đô Triều Tiên. Năm 1884 bọn lính Nhật xúi 


224 


Sử Trung Quốc 


phe canh tân nổi loạn, hoàng hậu Triều Tiên bị giết, Triều Tiên yêu 
cầu Trung Hoa đem quân qua đẹp loạn giùm. Quân Trung Hoa qua 
lập lại được trật tự. 


Nhật bèn phân kháng Trung Hoa, nhắc Thanh đình rằng Triều 
Tiên độc lập, sao lại can thiệp vào nội bộ của họ. Nhật và Trung 
điêu đình với nhau, cả hai đêu rút quân về, hứa với nhau nếu Triêu 
Tiên nhờ một nước nào giúp thì nước đó phải hỏi ý kiến nước kia 
trước đã. Vậy là Nhật thắng được keo nhì: Bắt Trung Hoa phải đãi 
mình ngang hàng, chia quyền với mình ở Triều Tiên. 

Năm 1894, đảng Đông học (theo Khổng, Lão, Phật) nổi loạn, 
Triều Tiên cầu cứu Trung Quốc, Thanh vội vàng đem quân qua 
đẹp trong khi quân Nhật chưa lên đường. Nhật nổi giận, bảo Trung 
Quốc không giữ lời hứa. Tổng lí nha môn đáp rằng chỉ qua giúp 
Triêu Tiên thôi chứ có làm gì đâu, và sẵn sàng rút quân ra khỏi 
Triều Tiên, nếu Nhật cũng rút quân về. 

Nhật đã chuẩn bị chiến tranh từ mấy năm trước rồi, bây giờ 
tấn công quân Trung Hoa, đuổi ra khỏi Triều Tiên, rồi tiến cả vào 
đất Trung Hoa nữa trong khi hải quân Nhật đánh tan tành hạm đội 
Bắc dương của Thanh ở gần Uy Hải Vệ, tung hoành ở Hoàng Hải. 
Các nước Âu Mĩ ngạc nhiên, sao mà bọn “lùn” đễ mau cường thịnh 
như vậy được. Rồi Nhật chiếm luôn Lữ Thuận (quân cảng vào hạng 
nhất của Trung Hoa) bán đảo Liêu Đông, đưa hạm đội xuống Nam 
chiếm đảo Bành Hô, tức Đài Loan. 


Thanh đình hoảng hốt, xin điêu đình. Tháng 3 năm 1899 điều 
ước Mã Quan (Shimoneseki) được kí kết giữa Lý Hồng Chương và 
Y Đăng Bắc Văn (Nhật) Trung Hoa phải thừa nhận: 

1. Thừa nhận Hàn Quốc (Triều Tiên) độc lập, thoát li khỏi Trung 
Quốc. 

2. Cắt nhượng cho Nhật nam bộ Phụng Thiên (từ cửa sông Áp 
Lục đến cửa sông Liêu), và bán đảo Liêu Đông, nhượng thêm Nhật 


220 


Nguyễn Hiến Lê 


đảo Đài Loan, đảo Bành Hồ ở phía Tây Đài Loan, và các đảo phụ 
thuộc. 

3. Bồi thường 200.000.000 lạng quân phí cho Nhật, tạm thời 
Nhật chiếm Ủy Hải Vệ, đợi Trung Hoa trả đủ bồi khoản rồi sẽ triệt 
thoái. 

4. Bỏ hết các điều ước bất bình đẳng tử trước giữa Trung Hoa 
và Nhật. 

5. Người Nhật được lập công xưởng ở các thương khẩu, các 
hóa vật Nhật chế tạo được hưởng điều kiện tối huệ quốc về thuế 
khóa. 


Theo điêu ước trên thì: 


Khoản 1 tước mất phiên thuộc cuối củng còn lại của Trung 
Quốc. Khoản 2 đau xót nhất, như cắt mất khuỷu tay (Liêu Đông) 
của họ. Khoản 5 rất tai hại cho kinh tế Trung Hoa; Nhật rồi các 
nước khác nữa cũng sẽ đòi được như Nhật, mà hóa phẩm Trung 
Quốc tạo ra không sao cạnh tranh được với hóa phẩm của họ, dân 
chúng mất một nguồn lợi lớn hơn nguồn lợi về quan thuế nữa. 

Nhân dân Đài Loan muốn tự chủ, không chịu thuộc về Nhật, 
lập Đài Loan dân chủ quốc, cử một viên tuần phủ làm tổng thống, 
quân Nhật đến đánh, Tổng binh là Lưu Vĩnh Phúc (Cờ Đen) giữ 
miền Nam được ít tháng rồi toàn đảo bị Nhật chiếm. 

Ba nước can thiệp 0ào Liêu Đông 

Mới đủ lông cánh mà Nhật hăng quá, nên các cường quốc Âu 
đâm ngại. Lí Hồng Chương khôn khéo, một mặt cùng với Nhật 
đàm phán, một mặt thông cáo 5 khoản kể trên cho các công sứ Âu 
ở Bắc Kinh biết, mong rằng họ sẽ can thiệp để ngăn Nhật khuếch 
trương thế lực, nếu không sẽ bất lợi cho họ. 


Nước hăng hái can thiệp nhất là Nga, Nga đương muốn tìm 


226 


Sử Trung Quốc 


một lối thông qua Thái Bình Dương. Họ đã chiếm được cảng Hải 
Sâm Uy (Vlodivostok) rồi, nhưng cảng đó gần suốt năm đóng băng, 
rất bất tiện, lại dễ bị quân Nhật uy hiếp, nên họ tiến xuống phía 
Nam, có ý dòm ngó Đông Tam Tỉnh, tức ba tỉnh ở phía Đông Bắc 
Trung Quốc: tỉnh Phụng Thiên (bán đảo Liêu Đông), tỉnh Cát Lâm 
và tỉnh Hắc Long Giang. Nay Nhật phỗng tay trên một phần bán 
đảo Liêu Đông, làm hỏng kế hoạch của Nga, nên Nga quyết tâm 
can thiệp. Lúc đó Nga và Pháp đồng sinh đồng tử với nhau, nên 
Pháp nhận ủng hộ Nga, Đức, kĩ nghệ phát triển mạnh, cũng đương 
tìm thị trường hoặc một đất thực dân, nên sẵn sàng đứng về phía 
Nøa, Pháp đã gây thế lực, giúp họ phen này, sau họ sẽ giúp lại. Chỉ 
có Anh là không ưa Nøa, có lẽ mong cho Nhật chiếm Liêu Đông để 
cản trở Nga, nên đứng ngoài. 

Rốt cuộc ba nước Nga, Pháp, Đức cùng đưa ra kháng nghị. 
Riêng Nga tích cực chuẩn bị chiến tranh với Nhật. Nhật tuy thắng 
nhưng cũng đã hao tốn nhiêu, tự xét không sao chống cự nổi với ba 
nước lớn đó, nên đành nhượng bộ: Trả lại Liêu Đông cho Trung 
Hoa và Trung Hoa phải bồi thường cho Nhật 30 triệu lạng. 


Thanh đình và dân Trung Quốc mừng rơn, còn Nhật thì căm 
Nga, âm thâm tìm cơ hội trả thủ, gây ra nhiều chuyện rắc rối sau 
này. 

Tóm lại, tới đây bao nhiêu phiên thuộc của Trung Hoa bị các 
cường quốc chiếm hết. Trung Hoa bị vây khắp bốn mặt: Phía Bắc 
là Nøa, phía Tây và Nam là Anh, Pháp, phía Đông, dọc bờ biển tử 
Nam tới Bắc là Anh, Pháp và Nhật (coi bản đồ trang sau) trong tiết 
sau, chúng ta sẽ thấy liệt cường hè nhau “qua phân” Trung Quốc ra 
Sao. 


9. Liệt cường qua phân Trung Quốc 
Sau vụ Nga can thiệp vào bán đảo Liêu Đông, Thanh đình 
cảm kích Nga vô củng, quên hết vụ bị Nga ức hiếp ở Hắc Long 


2727 j, 


Nguyễn Hiến Lê 


Giang và I Lê trước kia, mà coi Nga là bạn thân. Vì tài chánh vô 
cùng quẩn bách Thanh hỏi vay tiền của nước ngoài, không nước 
nào chịu. Nga lại ban ơn cho lần nữa, đứng ra bảo đảm cho nhà 
Thanh vay được 40.000.000 quan Pháp của Pháp Nga ngân hàng. 
Nga khuyên Trung Quốc kết đồng minh với mình, như vậy mới 
chống nổi Nhật, vì thế nào Nhật cũng trở lại uy hiếp một lần nữa. 
Năm 1896, nhân có lễ gia miện (đăng quang) của Nga hoàng 
Nicolas II, công sứ Nga thuyết phục Thanh phái Lí Hồng Chương 
qua mừng, nhân tiện hai nước kí mật ước với nhau: 

— Nếu Nhật xâm chiếm Nøa, Trung Quốc, Triều Tiên thì Nga, 
Trung Quốc đem thủy lục quân giúp đỡ nhau, trong lúc chiến tranh, 
khi khẩn yếu, Trung Quốc cho binh thuyên Nga vào đậu ở các cửa 
biển của mình. 

— Cho Nga làm con đường xe lửa ở Sibérie, đi ngang qua Hắc 
Long Giang, Cát Lam đến Hải Sâm Uy, và dùng đường ấy chở binh 
lương, khí giới. 

Sau 1897 lại kí thêm hiệp định nữa cho Nga: 

— Đóng quân theo đường xe lửa đó. 

- Khai thác các mỏ ở núi Trường Bạch tại Hắc Long Giang và 
Cát Lâm. 

— Để sĩ quan Nga luyện binh ở Đông Tam Tỉnh cho. 

— Trung Hoa có muốn làm đường xe lửa ở Đông Tam Tỉnh thì 
theo cách thức của Nga. 

Như vậy là cả miền Đông Bắc Trung Hoa bị Nga khống chế. 
Nga thật thâm hiểm mà Thanh thật khờ khao. 

Tuy là mật ước không tuyên bố mà liệt cường đêu biết hết. Tức 
thì họ nhao nhao lên bắt Thanh phải cho họ thuê đất. 


— Nhân có hai giáo sĩ Đức bị loạn dân giết ở Sơn Đông, Đức 


228 


-" 


Gử Trung Quốc 


“Ể: 


ˆ 


` 


^ 


(Theo Fairbunh trong Fost Asid) 


+ 


BẠN ĐỒ LIỆT CƯỜNG XÂU XE TRUNG HOA 


“2 


229 


„Ý 
No sĩ 
x2 )W@nti 

` P2 3) 


v ‹ 


á- 
ọŒ HNVHL 
N#đĂñX 
ÄVL NWNIHL | 
vL Ñ§ "ị 
ĐNVL AV\L 
JÄ 


⁄ 
“ 
c F ai 
5 T 4 
cÌNO|A TVO¿E)N _ Ậ 
VĐN 


Nguyễn Hiến Lê 


đem binh thuyên chiếm cứ Giao Châu Loan (1897); kết quả Thanh 
phải cho Đức thuê Giao Châu Loan trong 99 năm, cho Đức được 
quyền làm đường xe lửa từ Giao Châu Loan đến Tố Nam (Thủ phủ 
của tỉnh Sơn Đông) và được khai các mõ ở trong 30 dặm hai bên 
đường. Thế là tỉnh Sơn Đông thuộc phạm vi thế lực của Đức. 


— Năm sau 1898, Anh cũng được Thanh cho thuê hải cảng Ủy 
Hải Vệ trong 25 năm, rồi đất Cửu Long ở sau Hương Cảng trong 99 
năm. 

— Pháp đâu chịp lép, năm 1899, nhân có võ quan và giáo sĩ 
Pháp bị giết ở một huyện thuộc tỉnh Quảng Đông, Pháp đem binh 
thuyền vào Quảng Châu Loan, và Thanh phải cho họ thuê cũng 99 
năm. Đã được làm đường xe lửa Lào Cai - Vân Nam rồi, Pháp lại xin 
làm đường xe lửa Quảng Tây - Trùng Khánh nữa. 

- Nhật đã chiếm được Đài Loan rồi, tự cho rằng tỉnh Phúc Kiến 
thuộc phạm vi thế lực của mình, yêu cầu Thanh đình không được 
cho nước nào thuê đất ở đó. 

- Ý chậm chân nhất, năm 1899 cũng đem hạm đội tới yêu cầu 
thuê ba hải khẩu ở tỉnh Chiết Giang, Thanh cự tuyệt. Ý gởi tối hậu 
thư, Thanh càng phẫn uất, quyết chiến. Anh cho Ÿ hay không nên 
dùng võ lực. Ÿ phải nghe lời, bẽn lẽn rút hạm đội về. 

Tóm lại, Trung Quốc không khác một miếng thịt trên thót, 
mạnh ai nấy cắt xẻo; hoặc nói như chính người Trung Hoa, như 
“tuột trái dưa, mạnh ai ấy x?” (qua phân). 

Họ thuê đất mà còn bắt chủ đất kí giao kèo không cho nước 
khác thuê những miếng bên cạnh. Chẳng hạn, khi thuê Quảng 
Châu Loan, Pháp yêu cầu Thanh không được đem đảo Hải Nam và 
các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam nhường nước nào khác. 
Anh cũng xin không được nhường các tỉnh hai bờ sông Dương Tử 
cho ai. Vậy là họ cắtxẻ Trung Hoa thành nhiều phạm vi thế lực (coi 


230 


Sử Trung Quốc 


những mũi tên trên bản đồ trang 535) mà chính Trung Hoa gần 
như chẳng giữ được chủ quyền ở khu nào cả, ngoài những miễn 
núi rừng xa xôi ở Tây và Tây Bắc. Trong lịch sử, chưa từng thấy vụ 
nào mà các nước đồng lõa với nhau để hút máu, rút xương nước 
khác một cách trâng tráo và có tổ chức như vậy. Bấy giờ Thanh 
đình mới thấy cái hại kí mật ước với Nga ra sao. Trung Quốc thành 
một bán thuộc địa, tệ hơn nữa, như Tôn Văn nói, thành nô lệ của 
liệt cường, chúng bắt sao phải làm vậy 9), 

— Mi (thời đó đã chiếm được Phi Luật Tân), ở Trung Hoa chỉ có 
ảnh hưởng về tài chánh, không có phạm vi thế lực, không có binh 
bị, thấy các nước kia hăng quá, sợ sẽ sinh ra xung đột, nên gởi 
thông điệp cho Anh, Pháp, Nga, Đức, Nhật, Ý, đề nghị: 

® Các nước đã được phạm vi lợi ích, tô tá địa hoặc quyên lợi gì 

khác thì phần ai nấy giữ, không được can thiệp đến nhau. 

® Trong thương cảng thuộc phạm vi các nước, hàng hóa nước 

khác đem vào phải tuân theo ngạch quan thuế hiện hành 
của Trung Quốc, và do Trung Quốc trưng thu. 

® Trong thương cảng thuộc phạm vi các nước, đối với thuyền 

tàu nước khác vào, không được đánh thuế nhập khẩu cao 
hơn thuế suất đánh vào thuyền tàu nước mình; vận phí bằng 
xe lửa cũng vậy. 

Chính sách đó người Trung hoa gọi là: kbøi phóng môn hộ t2 
(mở các nơi cho các nước được chở hàng hóa vào bán), cơ hội 
đăng quân (trừ quyền lợi các nước đã có rồi, sau có quyên lợi gì 
khác thì các nước được hưởng ngang nhau); bảo toàn lãnh thổ (giữ 
cho lãnh thổ được toàn vẹn). 


(1) Cuối Thanh, sinh viên thường hát một bài mà câu cuối như sau: «Cf#ng - Thanh 
đình - đòi làtt chủ chủng tq trà chính chúng làm nô lệ cho ngoại nhận”. 
(2) Tiếng Anh là 7e obew door poliey. 


231 


Nguyễn Hiến Lê 


Anh chấp thuận trước tiên rồi tới các nước khác chỉ trừ Nga là 
trả lời một cách mập mờ, lừng khừng. Trung Hoa mừng nhất. 


C. NHÀ THANH SỤP ĐỔ 


1. Vận động Duy tân và chính biến Mậu Tuất (1898) 

Sau vụ Trung Nhật chiến tranh, thấy một nước lớn như Trung 
Quốc mà bị một nước nhỏ xưa nay mình vẫn khinh thị là Nhật Bản 
đánh thua, kẻ sĩ có kiến thức hoảng hốt, thức tỉnh, nhận rằng công 
cuộc tự cường hơn hai chục năm không có kết quả gì cả, “fzyền 
Uững, súng mạnh” không đủ để cứu nước, phải cải cách từ gốc, thay 
đổi chế độ, như Wang Tao đã cảnh cáo thì mới được. Nếu không 
canh tân chính trị, tổ chức lại triều đình, cải tạo sự phung phí trong 
xã hội, tinh thần của quốc dân, nếu không bỏ lối khoa cử cũ đi, 
tuyển quan lại theo một cách mới, thì không sao chống lại được với 
liệt cường. Do đó mà có cuộc vận động duy tân khắp trong nước. 

Người đề xướng là Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu, đưa ra 


khẩu hiệu là “toàn biến, tốc biến” hay đổi triệt để 0à mau). 


Khang sinh năm 1858 ở tỉnh Quảng Đông (huyện Nam Hải) 
miễn tiếp xúc nhiều với người Âu, có nhiều nhà cách mạng lớp 
mới. Gia đình ông mấy đời nổi tiếng về cựu học. Ông là con trưởng, 
người em thứ là Quảng Nhân cũng làm cách mạng. Ông rất thông 
minh, thâm cựu học, đậu tiến sĩ, nhưng rất chú ý tới thời cuộc, đọc 
nhiều sách phương Tây do người Nhật dịch, mở trường dạy học, 
thường họp bọn thanh niên, diễn thuyết về biến pháp. Ông đã nhiều 
lân dâng thư lên triêu đình Mãn Thanh xin biến pháp, nhưng thư 
không tới tay vua. 

Ngoài giờ dạy học ông trứ tác được nhiêu; ba tác phẩm chính 
của ông là: 


232 


Sử Trung Quốc 


Tân học nøwy binh, nghiên cứu về các kinh của Khổng học mà 
ông cho là ngụy tạo dưới đời Vương Mãng (nhà Tần đời Hán). Trong 
cuốn đó ông vạch ra những chỗ không đáng tin và bảo cái học đó 
không thực là của Khổng tử. 

e Khổng tử cải chế bhảo, nghiên cứu về cuộc cải cách chế độ 
phong kiến của Khổng tử. 

® Đại đồng thự, Ông cho rằng nhân loại sắp bước vào thời đại 
đồng rồi, lúc đó mọi người sẽ bình đẳng, ai cũng có lòng bác ái, coi 
thiên hạ vạn vật là một, không ai còn khổ não nữa; và để sửa soạn 
cho thời đại đó, ông đề nghị: Phá ranh giới giữa các quốc gia; bỏ 
chế độ giai cấp; bỏ quan niệm về chủng tộc; không phân biệt trai 
gái, nam nữ hoàn toàn bình đẳng, phá bỏ gia đình, bỏ tư sản; nông 
công thương không còn chủ và thợ nữa, những cái gì bất bình, bất 
đồng, bất công, trừ diệt. 


Công việc khảo cứu của ông không vững, ông chủ quan quá, 
mà thuyết của đại đồng của ông pha Khổng, Phật và Tây học, nhiều 
người chê là không tưởng, nhưng ai cũng phải nhận ông có tư tưởng 
khác người, là một triết gia quan trọng thời Thanh mạt, mà tư cách 
của ông đáng trọng, công lao của ông với dân tộc đáng kể: Ông là 
người mở đường cho cuộc cách mạng Tân Hợi. 

Trong nhóm môn đệ của ông có Lương Khải Siêu và Đàm Tự 
Đồng đa tài hơn cả. Lương cũng gốc ở Quảng Đông, là một nhà 
văn, nhà báo chứ không phải là một triết gia. Cũng rất thông minh, 
17 tuổi đậu cử nhân, lên Bắc Kinh thi hội. Khi trở về, nghe tiếng 
Khang Hữu Vị, xin được yết kiến. Nghe Khang hùng hồn mạt sát 
cựu học là vô dụng, ông hoang mang, vừa thẹn vừa mừng, xin làm 
môn đệ Khang. Học với Khang được ba năm, rồi lên Bắc Kinh làm 
quen với Đàm Tự Đồng. Đàm đáng là một triết gia, có nhiều tư 
tưởng lạ và kịch liệt soạn cuốn Nháø bọc để phát huy thêm thuyết 


233 


Nguyễn Hiến Lê 


đại đồng của Khang. Đàm trọng dân mà khinh vua, ghét chế độ 
quân chủ chỉ ức hiếp dân, mà phục Hoàng Tôn Hi. Ông lại chê văn 
minh phương Tây là tự tư tự lợi, quá ham vật chất. Ông muốn đúc 
cả Đông Tây vào một lò để tạo thế giới đại đồng. Rất tiếc ông hi sinh 
cho cách mạng chết sớm (coi ở dưới) nếu không thì còn cống hiến 
cho dân tộc Trung Hoa nhiều tư tưởng lạ nữa. 


Năm 1895, buồn về nỗi Hoa thua Nhật, Lương Khải Siêu làm 
đại biểu cho một nhóm 190 cậu cử Quảng Đông lên kinh thi, dâng 
thư lên triều đình bàn về thời cuộc. Khang Hữu Vi cũng nhóm 
được 3.000 cậu cử khác dâng thư xin biến pháp, hai nhóm họp 
làm một. Từ thế kỉ XII, đời Nam Tống đến bấy giò, trên bảy thế kỉ, 
mới lại thấy một phong trào học sinh dâng thỉnh nguyện lên vua. 
Lần đó, thỉnh nguyện của nhóm Khang, Lương không được chấp 
nhận. 


Năm 1896, Khang dâng thư xin biến pháp nữa, lần này đạt được 
đến Quang Tự, nhờ một vị đại thần, thầy học cũ của Quang Tự. 


Quang Tự lúc này đã thực sự cầm quyên. Từ Hi Thái hậu lui về 
nghỉ ở Di Hòa viên, đĩ nhiên vẫn theo dõi hành động của ông. Ông 
tuy sợ “Phật bà” - Từ Hi - như cọp, nhưng sáng suốt, nhiệt tâm 
muốn noi gương Minh Trị Thiên Hoàng và hoàng để Pierre, cứu 
Trung Quốc, cho vời Khang, Lương lên kinh bàn việc nước. Ông 
tiếp Khang, Lương suốt một buổi, 5-6 giờ liên, phong cho chức tước 
để cùng mưu việc biến pháp. 

Đề nghị nào họ đưa ra Quang Tự cũng chấp nhận hết: Cải cách 
việc triều đình cho mới mẻ, bỏ lối văn bát cổ trong các khoa thi mà 
lấy môn luận về thời vụ thay vào, lập học hiệu, khuyến khích kẻ viết 
sách mới và kẻ chế khí cụ mới, bỏ những nha thự ít việc, luyện tập 
quân đội theo lối mới, trù lập ngân hàng, làm đường xe lửa, khơi 
mỏ, mở nông và công nghiệp, lập hội buôn, mở rộng đường ngôn 
luận, cầu nhân tài... 


234 


Sử Trung Quốc 


Trong khoảng chưa đây ba tháng, mà một trăm mấy chục đạo 
chiếu ban ra, làm cho cả trong triều lẫn ngoài tỉnh, mọi người xôn 
xao. Đúng là “toàn biến” và “tốc biến”. 

Khang Hữu Vi biết rằng bọn cựu thản tất phản đối, nên khuyên 
vua đừng vội bỏ hết các nha môn, mà giữ hết bọn họ, cho họ các 
chư hầu, không mất lộc, vị. “Phật bà” ở Di Hòa Viên biết hết, không 
ưa trò biến pháp đó, bổ nhiệm một người về phe bà là Vinh Lộc, 
tổng đốc Trực Lệ làm thống lãnh quân đội ở vùng Kinh kì để củng 
cố thế lực của bà. Vua Quang Tự cương quyết, bảo: “Không cho ?a 
biến pháp thì giết ta còn hơn”. 

Đàm Tự Đồng thấy Từ Hi cản trở công việc duy tân, khuyên 
Quang Tự đoạt lại chính quyền. Quang Tự nghe lời, triệu Viên Thế 
Khải, (học trò của Lý Hồng Chương trong việc đào tạo quân mới) 
lúc đó đương thống lĩnh 7.000 quân tâm phúc, về Bắc Kinh bàn 
việc, có ý dùng quân của Viên để bao vây Di Hòa Viên. Chẳng may 
việc đó tiết lộ (chính Viên phản vua, vì thấy Từ Hi còn mạnh), Từ Hi 
hay được, vội vàng từ Di Hòa Viên trở về Bắc Kinh, họp Quang Tự 
và các đại thân lại, bắt Quang Tự quì một bên, các đại thân quì một 
bên, trừng mắt, lớn tiếng mắng Quang Tự một cách tàn nhẫn: “Thiên 
hạ này là thiên hạ của tổ tiên, mày sao dám tự ý làm bậy? Các quan 
đây đều do tao tuyển dụng trong nhiều năm để họ giúp mày, mày 
sao đám tự ý không dùng người ta?... Rồi bà ta quay sang phía các 
đại thần mắng là bất lực, không tận tâm với quốc sự...”. 

Sau cùng bà tuyên bố rằng Quang Tự đau, bà phải thính chính 
trở lại, và đem giam Quang Tự ở Doanh Đài, trong hồ Tây Uyển. 
Vậy là cuộc biến pháp thành cuộc chính biến. 

Bà ban lệnh cấm dân dâng thư, phế bỏ cục Quan Báo, đình chỉ 
việc lập học hiệu trung, tiểu ở các tỉnh, các huyện; dùng lại lối văn 
tám vế để lựa kẻ sĩ, bỏ khoa thi đặc biệt về kinh tế; bỏ các tổng cục 
nông công, thương, cấm báo quán, truy nã chủ bút, cấm hội họp, 


239 


Nguyễn Hiến Lê 


dùng lại các vũ khí cung đao...; tóm lại là chỉ trong một hai tuần 
toàn hủy, tốc hủy các canh tân của Quang Tự. Sử gọi vụ đó là «Chứnuh 
biến Mậu Tuất” (1898); cũng gọi là vụ “duy tân 100 gà”. 


Khang Hữu Vĩ hay tin trước, trốn vào sứ quán Anh ở Thượng 
Hải rồi xuống Hương Cảng, qua Nhật Bản. Lương Khải Siêu, sau 
khi việc xây ra mới trốn qua Nhật. Đàm Tự Đồng không chịu trốn, 
muốn lấy máu mình nuôi cách mạng, nên bị giết với năm người 
nữa: Khang Quảng Nhân, (em Khang Hữu Vì) Lưu Quang Đệ, Lâm 
Húc, Dương Nhuệ, Dương Thâm Tu. Người bấy giờ gọi là “Lực 
quân tử” có ý sánh với lục quân tử thời Minh, tức sáu kẻ sĩ bị tên 
hoạn quan Ngụy Trung Hiền hãm hại, chết trong ngục. 

Khang Hữu Vi ở Nhật lập đảng Bảo hoàng mong lật đổ Từ HI, 
phò trợ Quang Tự lên cảm quyền; Lương Khải Siêu xuất bản tờ báo 
Thanh Nghị mạt sát Từ Hi. 


Từ Hi xin Anh, Nhật giao Khang, Lương cho bà ta, nhưng họ 
không nghe, còn bảo vệ cho Khang, Lương mà họ coi là quốc sự 
phạm. Bà ta còn muốn bắt Quang Tự thoái vị để bà đưa một người 
khác lên, sai người cho dò ý công sứ các nước, họ đều phản đối. 
Hoa kiều ở hải ngoại đánh điện về ủng hộ Quang Tự, bà ta càng 
ghét ngoại nhân đã mớm cho Trung Hoa những ý phản động: hiến 
pháp, dân chủ... Đó là một nguyên nhân gây ra nạn Quyền phi hai 
năm sau. Vận của nhà Thanh đã tới lúc mạt. Mà mâm cách mạng 
Tân Hợi đã nhú. 


2. Liên quân tám nước vào Bắc Kinh -Hòa ước 1901 


Từ Hi uất hận lắm. Đã bao lần ngoại nhân cắt xẻo những khu 
màu mỡ tổ tiên để lại, bà không thấy đau xót; lần này họ dám xen 
vào việc trị nước của bà, xúi thân dân của bà nổi loạn thì bà chịu 
không nổi, giận lắm, mà càng giận thì càng mất khôn: Bà tìm cách 
giết hết tụi “bạch quÏ” trên cối Trung Hoa. 


Một cơ hội may đưa tới. Ơ phía Bắc sông Dương Tử vẫn có 


236 


Sử Trung Quốc 


những hội kín của nông dân: Bạch Liên giáo, Bát quái giáo ngấm 
ngâm hoạt động. Một dư phái của Bạch Liên giáo dấy lên ở Sơn 
Đông tự xưng là Nghĩa Hòa Đoàn đeo bùa, đọc chú, lập đàn cầu 
nguyện, luyện tập côn quyền, độn ngực và bụng một lớp giấy dày: 
“Hai ngón tay” nói rằng có thần che chở, súng đạn không xuyên 
được; dân chúng rất tin. Mới đầu họ chủ trương: “Phản Thanh, 
phục Minh”. 


Mùa thu 1898, sông Hoàng Hà vỡ đê, miền Sơn Đông lụt lớn, 
dân chúng đói khổ. Nghĩa Hòa Đoàn kéo nhau lên phía Bắc Kinh, 
Sơn Tây. Họ sống như một bọn giang hô, múa kiếm đấu quyền cho 
đân chúng xem để xin tiền độ nhật. Trước thế chiến vừa rồi, ở Nam 
Việt, các chợ tỉnh, chợ quận nào cũng thường thấy bọn “Sơn Đông 
mãi 0ø” biểu diễn và bán vài thứ thuốc hoàn để xoa bóp, trị gãy tay, 
trật gân... họ to lớn lực lưỡng, biết võ, giữ được truyền thống và lối 
sống của tổ tiên. 

Nghĩa Hòa Đoàn đi khắp tỉnh này qua tỉnh khác, thấy bọn giáo 
dân nhiều kẻ dựa thế cha Cố, sống no đú, lại ức hiếp dân lành, thấy 
một số - dương nhân - tức người ngoại quốc - hống hách khinh thị 
dân Trung Hoa, nên ghét Ki Tô giáo, ghét tất cả các người da trắng, 
mắt xanh, mũi lõ, và đổi tên chỉ là “điêf dương, cửu giáo”. Họ tuyên 
truyền rằng võ tướng Quan Công (đời Tam Quốc) mà cả Trung 
Quốc thờ, gọi là Quan Để, báo mộng cho họ biết tụi “dương nhân” 
sắp bị diệt hết, rằng có năm con rồng giữ vàm sông Đại Cô (tức 
sông đưa vào Thiên Tân), tàu nào muốn vào thì sẽ bị đánh đắm 
liền. Dân chúng tin họ rất đông, ngay một số cụ lớn ở triều đình 
cũng tin họ nữa, tâu với Từ Hi; Từ Hi tự cao, tự đại, quen được bợ 
đỡ rôi, cũng tin nữa; triêu thần có vài người sáng suốt nhưng không 
đám nói, sợ lưỡi tầm sét của “Phật bà”. Bà ta nghe lời tên thái giám 
Lý Liên Anh, lợi dụng ngay Nghĩa Hòa Đoàn, và bọn họ đổi khẩu 
hiệu là “bh Thanh điệt Dương”, cho họ nhiêu tiên bạc lại hứa cho 


23/ 


Nguyễn Hiến Lê 


quân đội của triều đình hợp tác với họ để cùng nhau tận diệt bọn 
“bạch quÏŸ”. 

Năm 1900, bão tố nổi lên. Bọn Nghĩa Hòa Đoàn - sử gọi là Quyên 
phỉ, tiếng Pháp gọi là Boxeurs - quấn khăn đỏ, tìm nhà bọn giáo dân 
Trung Hoa giết hằng trăm mạng, đốt các nhà thờ đạo, giết giáo sĩ, 
bất kì cái gì của ngoại nhân sáng tạo, xây cất: Đường xe lửa, đường 
dây thép, máy móc, bưu điện... đều bị đập phá, thiêu hủy hết. 

Phong trào lan rất mau, không sao kiểm soát được nữa. Từ Hi 
mừng lắm, ra lệnh “giết hết bọn dương nhân ở trong nước”. Sự giao 
thông giữa Bắc Kinh và Thiên Tân bị cắt đứt. Công sứ liệt cường 
kháng nghị với Tổng lí nha môn; Từ Hi găng hơn nữa, sai các vương 
công, đại thần đem đại binh hợp với Nghĩa Hòa Đoàn vây đánh sứ 
quán các nước. Khi họ bác bỏ tối hậu thư và buộc họ phải ra khỏi 
Trung Quốc trong 24 giờ. Các sứ quán bị vây đánh trong 8 tuần lễ. 
Công sứ nước Đức, thư kí sứ quán nước Nhật bị giết khi đi đường. 
Đô đốc nước Anh đem 2.000 quân các nước từ Thiên Tân tới Bắc 
Kinh để cứu các sứ quán, giữa đường bị Nghĩa Hòa Đoàn vây đánh, 
phải rút lui. Thanh đình lại xuống chiêu mộ thêm quân Cân vương, 
truyền hịch cách “đuối giết ngoại nhận”. 

Lý Hồng Chương, lúc đó làm tổng đốc Lưỡng Quảng (Quảng 
Đông và Quảng Tây), với viên tổng đốc Hồ Quảng là Trương Chi 
Động và một viên nữa, tổng đốc Lưỡng Giang (Giang Tô, An Huy, 
Giang Tây) cùng nhau không tuân lệnh, phái người tới Thượng Hải 
cùng lãnh sự các nước giao kết bảo hộ miền Đông Nam, nhờ đó mà 
phạm vi chiến họa được thu hẹp. 

Các sứ quán bị đánh nguy quá, tám nước Anh, Pháp, Đức, MI, 
Nhật, Áo, Nga bèn họp quân đội, cử tướng Đức Ven Waldersee 
thống lĩnh, hãm Đại Cổ rồi chiếm Thiên Tân. Các đạo quân của 
Thanh tan vỡ hết, một tướng tới Bắc Kinh. Từ Hi vội vàng cải trang 
trốn vào Tây An; đĩ nhiên bà ta bắt Quang Tự theo bà, và trước khi 


238 


Sử Trung Quốc 


đi, không quên ra lệnh giết một quí phi của Quang Tự (coi trên) chỉ 
vi nàng tận tinh săn sóc Quang Tự khi ông bị giam ở Doanh Đài. 


Quân giữ Bắc Kinh chống cự không được mấy ngày rồi đầu 
hàng. Liên quân vào, tha hồ cướp bóc, đốt phá, hiếp dâm, còn tàn 
nhẫn hơn bọn Quyên Phỉ nhiều ®. Rất nhiều bảo vật trong cung bị 
chúng đem đi. 


Ở Hắc Long Giang, tướng Thanh đem binh đánh vào đất Nga, 
thua và Nga chiếm được toàn cõi Đông Tam Tỉnh. 


Từ Hi phải sai Khách Thân vương và Lý Hông Chương tới kinh 
cùng các nước nghị bàn. Hội nghị chưa xong thì Lý chết 2, một 
người khác thay. Mùa thu năm sau Thanh kí với 11 nước: Đức, Áo, 
Bi, Pháp, Anh, Ÿ, Nhật, Hà, Tây (Ban Nha) hòa ước Tân Sửu (1901) 
mà những khoản chính như sau: 


Thanh đình phải: 
— Phái thân vương, đại thân qua Đức, Nhật tỏ ý hối tiếc. 


— Trừng trị các quan đã gây ra tai họa (kẻ thi phải phát vãng 
qua Tân Cương giam cầm vĩnh viễn, kẻ thì phải tự tử... thật 
oan cho họ; thủ phạm chính là Từ Hì). 


- Những nơi giết hại người ngoại quốc thì phải đình chỉ các 
khoa thi văn võ trong 5 năm. 


- Vạch rõ ranh giới cho các sứ quán; trong khu vực ấy, sứ quán 
tự quản lí và được đặt quân đội để phòng thủ. 


(1) “Đại úy BrinEley viết: “Người da trắng nào cũng kinh hoảng, ghê tởm khi hay tin 
bốn chục phụ nữ truyền giáo và hai mươi trẻ em bị bọn Quyên Phỉ giết. Nhưng 
riêng ở Tung chow () người Trung Hoa không hê chống cự, hai bên cũng không 
đánh nhau nữa mà 563 phụ nữ Trung Hoa trong giới quí phái đã phải tự tử vì bị 
quân ngoại quốc làm nhục”. - Do WiII Durant dẫn trong cuốn Văø ?iz: TYwng 
Quốc. Còn ở tại Bắc Kinh thì không biết mấy ngàn phụ nữ phải tự tử; nhiều gia 
đình đại thần già trẻ, trai gái đều tuẫn nạn hết. 

(2) Ông ta để lại 40 triệu lạng bạc. Nhà ngoại giao đó đa tài thật. 


239 


Nguyễn Hiến Lê 


— Triệt bỏ pháo đài Đại Cổ và 12 pháo đài nữa tử kinh sư tới 

biển. 

— Cho các nước đóng binh ở các nơi để bảo hộ đường giao 

thông từ kinh sư tới biển. 

— Bồi thường binh phí 450 triệu lạng bạc (trong số này, Nga 

được hưởng nhiêu nhất: Trên 130 triệu, rồi Đức 90 triệu, Pháp 
70 triệu, Anh 50 triệu, Nhật trên 34 triệu, Mĩ gần 33 triệu. 
Nhưng sau Mi không nhận, trả lại, Trung Hoa dùng số tiền 
đó để lập Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh và gởi sinh viên 
qua du học ở Mi). 

Số 450 triệu bồi thường đó, Trung Hoa phải trả làm 40 năm, 
bằng thuế hải quan, thuế thương quan ở các thương khẩu, và thuế 
muối. 

Nga vì chiếm được Đông Tam Tỉnh, nên buộc Trung Hoa phải 
kí một mật ước (lại mật ước nữa, Nga mấy lần rồi, kín đáo rút tỉa 
của Trung Hoal) để Nga làm chủ Đông Tam Tỉnh, cho Nga làm 
đường xe lửa nối Lữ Thuận (Port Arthur) với đường xuyên Sibérie 
của Nøa, khiến cho Nhật bất bình và quyết tâm sống mái với Nga. 
Do đó mà ba năm sau, chiến tranh Nga Nhật nổ. 

Hòa ước Tân Sứu công bố rồi, lòng tin của dân đối với nhà 
Thanh tiêu tan hết; mà lòng sợ sệt ngoại nhân tăng lên, không dám 
khinh họ nữa, thế lực của địa phương mạnh lên, các tỉnh Lưỡng 
Quảng, Hồ Quảng, Lưỡng Giang nhờ không tuân lệnh triều đình 
như trên mà được yên ổn, do đó các tỉnh khác cũng tỏ vẻ khinh thị 
triều Thanh. 


Kinh tế Trung Hoa do ngoại nhân nắm giữ gần hết (thuế thương 
chánh, thuế muối); ngoại nhân được phép đóng binh từ Bắc Kinh 
tới biển Đại Cổ, như vậy là 8 mũi nhọn của tám nước kề sẵn trên 
lưng phổi của Trung Hoa rồi, nhà Thanh đâu còn quyền nữa? Đúng 
là “wô lệ của ngoại nhân”. 


240 


Sử Trung Quốc 


Báo chí sách vở Trung Hoa in ở tô tá địa Thượng Hải, Hương 
Cảng, Ao Môn, ùa nhau mạt sát “Thanh định, vạch tội của Từ Hi, 
các thân vương ®), 


Một thân vương khác bận triều phục, quì xuống tiếp một mụ 
đồng cốt, xin phù hộ cho mình! Mụ đó sau bị Lý Hồng Chương 
chém, tuyên truyền cho cách mạng. Từ Hi không còn uy quyên gì 
nữa. 


3. Nhật Nga chiến tranh 


Năm 1895 Nhật rất ức vì Nga đã can thiệp, bắt phải nhả môi 
ngon Liêu Đông ra nhưng thời đó chưa đủ sức chọi với Nøa, Pháp, 
Đức nên phải nuốt hận. 


Năm 1901, Nga lại chiếm Đông Tam Tỉnh rồi tranh mất Lữ 
Thuận (ở bán đảo Liêu Đông) của Nhật. Lần này, trên sau 30 năm 
duy tân, Nhật mạnh hơn nhiều, nên phải tìm cách trả thủ, chuẩn bị 
kĩ, kết đông minh với Anh vì Anh không ưa Nga (họ xung đột nhau 
về quyển lợi ở Trung Á); Nga hay được cũng kết đồng minh với 
Pháp. Mi thấy có thể gây ra chiến tranh được, đề nghị với Thanh 
khai phóng Đông “Tam Tỉnh cho mọi nước thông thương, không 
nước nào được chiếm để cho tình hình quốc tế hòa hoãn. Thanh 
bằng lòng nhưng Nga không chịu. 


Thế là Nhật, Nga tuyên chiến với nhau (1904). Các nước phương 
Tây trung lập. Trung Hoa cũng trung lập để mặc họ đánh nhau ở 


(1) Theo Backhoume trong L¿s E?+Ð@ews Mamdchows (Payot- 1904) khi vận nhà 
Thanh sắp hết thì có một hiện tượng kì dị. Nhiều thân vương Mãn Châu cải 
trang thành ăn mày đi lang thang khắp đường phố Bắc Kinh. Một thân vương 
ăn bận rách rưới, mặt mũi lem luốc, không ai nhận ra được mà ngón tay đeo một 
chiếc nhẫn ngọc thạch giá 500 lạng bạc, ngày ngày lại ngồi bệt xuống đất trên 
một ngọn đồi gần Bắc Kinh, nơi tụ họp của bọn giàu có ăn chơi, ngồi suốt buổi 
nhìn người qua lại, chiều có một viên quan Tam phẩm đem xe hơi lại rước về 
cung. Trong vụ loạn Quyên Phỉ, bọn Thân vương đó bị ngoại nhân bắt làm con 
tin, phải kéo xe, chôn xác chết, rửa cầu tiêu, có kẻ phải đi ăn xin thật. 


241 


Nguyễn Hiến Lê 


Liêu Đông, trên đất nước của mình, chỉ yêu cầu họ đừng phạm vào 
Liêu Tây (miền phía Tây sông Liêu). 

Đô đốc Nhật Đông Hương Bình Bát Lang (Togo) một mặt phái 
một đội cảm tử phong tỏa cảng Lữ Thuận (Port Arthur) - nơi có 
pháo đài rất kiên cố của Nga. Không cho hải quân Nøa tự do ra vào, 
một mặt đem lục quân đổ bộ tiến vào Liêu Đông, đánh phía sau Lữ 
Thuận. 


Tháng 6 năm 1903, hạm đội của Nga ở Lữ Thuận và Hải Sâm 
Ủy cùng nhau mưu thoát vòng vây, một số bị đánh chìm, một số 
chạy thoát ra được Sakhaline (Khổ Liệt, Yên Đài, Thượng Hải. 
Vậy là hạm đội Nga ở Thái Bình Dương không còn sức chiến đấu 
nữa. Về phía lục quân, Nga cũng đại bại ở Phụng Thiên 
(Moukden), mất 100.000 quân. Kế đó Nhật đem toàn lực tấn công 
Lữ Thuận, Nga phải đầu hàng: Non 900 tướng tá và trên hai vạn sĩ 
tốt bị bắt làm tù binh. Nhật chiếm được rất nhiều chiến lợi phẩm 
(1905). 


Nga cho hạm đội biển Baltique qua đánh nữa. Vì Anh là đồng 
minh của Nhật, không cho họ qua kinh Suez, nên họ phải đi vòng 
ngã Hảo Vọng Giác, tới Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, nhiều 
chiếc xin Pháp ghé vịnh Cam Ranh của ta để sửa chữa và lấy thêm 
dâu, than. 

Tàu của Nga không tối tân bằng tàu Nhật, hải quân Nga lại 
kém tinh thần, nên khi tới eo biển Đối Mã (Toushima) ở giữa 
Triều Tiên và Nhật Bản thì hải quân Nhật đã được Thiên hoàng 
kích thích: “Quốc gia cường thịnh hay suy 0ong là do trận này”, nên 
hết thảy đều cảm tử tấn công và đại thắng: Hạm đội Nga gồm 38 
chiếc thì 35 chiếc bị Nhật đánh đắm hoặc bắt được, quân Nga tử 
trận 4.000, bị cảm tủ 7.000 còn phía Nhật thì chỉ tử trận 16, bị 
thương 538. 


Lúc đó có một đoàn lục quân Nga theo đường xe lửa xuyên 


242 


Sử Trung Quốc 


Sibérie qua nhưng Nga hoàng chán nản vì vụ đại bại ở Đối Mã, lại 
lo lắng về nội loạn (cách mạng Nga năm 1908), nên không ham 
chiến đấu nữa; Nhật tuy thắng nhưng lục quân chết cũng đã nhiều, 
khi tấn công Lữ Thuận, nên yêu câu tổng thống MI Roosevelt đứng 
làm trung gian để hai bên nghị hòa. 

Tháng 9 năm 1905, hai bên kí hòa ước ở Pertsmouth (M? gồm 
15 khoản mà các khoản trọng yếu như sau: 

- Nga nhận rằng Nhật được quyền bảo hộ nước Hàn và được 
tự do kinh doanh ở đó. 

— Nga nhường cho Nhật quyền tô tá ở Lữ Thuận, Đại Liên. 

— Nga nhường cho Nhật những đường xe lửa cùng những tài 
sản phụ thuộc ở miễn tử Trường Xuân tới Lữ Thuận (tức miền mà 
Nga mới khai thác từ sau hòa ước Tân Sửu (1901). 

— Nga cắt cho Nhật nửa phía Nam đảo Khố Liệt (Sakhaline). 

- Cả hai bên đều đúng kì hạn triệt hết binh ở Đông Tam Tỉnh. 
Tất cả những đất nhường đó đêu do Nga chiếm của Trung Hoa. 
Chung qui chỉ Trung Hoa là bị thiệt thòi và chỉ Nhật là được lợi. Sau 
hòa ước đó, nửa phía nam Đông Tam “Tỉnh thuộc phạm vi của Nhật, 
nửa phía Bắc thuộc phạm vi của Nga. 

Nhật không được một bồi khoản nào cả. Tài chánh kiệt quệ, 
nên Nhật gấp muốn nghị hòa, Nga đưa ra điều kiện nào, Nhật chấp 
nhận ngay chứ không đòi gì thêm. 

Trận hải chiến Đối Mã làm cho cả thế giới ngạc nhiên. Ảnh 
hưởng của nó có phần lớn hơn ảnh hưởng của trận hải chiến 
Trafalgar Anh diệt hạm đội của Pháp và Y Pha Nho, đúng 100 
năm trước, năm 1805. Để đánh dấu một khúc quẹo trong lịch sử 
hiện đại. 

Nó đưa Nhật lên hàng liệt cường, Nhật thành một đế quốc có 
được ba đất thực dân: Đài Loan, Triều Tiên, Nam Mãn. 


245 


Nguyễn Hiến Lê 


Ảnh hưởng của nó đối với Á Đông cực lớn. Nó làm ngưng trong 
một thời gian sự bành trướng của Nga ở Trung Hoa; Á Châu bắt 
đầu phục sinh là nhờ nó. Toàn cõi Á Châu khi nghe tin khổng lô 
Nga “con gấu trắng Bắc Cực” bị “chú lùn da vàng” hạ thì nhảy 
múa, reo hò như chính mình đã thắng trận. Người Á có cảm tình 
ngay với Nhật vì Nhật đã rứa cái nhục chung của giống da vàng. 
Trung Hoa mong lật đổ gấp nhà Thanh để duy tân như Nhật; Ấn 
Độ, Việt Nam, Miến Điện, Mã Lai... đêu mơ tưởng độc lập và hai 
tên Minh Trị Thiên Hoàng, Y Đằng Bác Vân vang lên trong miệng 
các nhà ái quốc. Người ta mong chờ Nhật giúp đỡ để đuổi người Âu 
ra khỏi nước, người ta đổ xô nhau qua Nhật học. Và người Nhật tỏ 
ra kiêu căng, nuôi cái mộng là bá chủ Đông Á. Đảo Sakhaline, Triều 
Tiên, quân đảo Lưu Cầu, đảo Đài Loan thì chỉ là bước đầu, là cái 
vòng trong, phải mở thêm một vòng ngoài nữa gồm quần đảo 
Mariannes, Phi Luật Tân, Mãn Châu, Đông Trung Hoa, Sibérlie, 
sau cùng là vòng thứ ba rộng hơn gồm trọn Trung Hoa, Việt Nam, 
Thái Lan, Mã Lai... Toàn thể khu mênh mông đó sẽ là khu Đại 
Đông Á của người da vàng mà Nhật làm chủ, sẽ cung cấp thực 
phẩm cho người Nhật, tài nguyên sản vật cho người Nhật, sẽ là một 
thị trường tiêu thụ các sản phẩm kĩ nghệ của Nhật. Mộng đó họ sẽ 
thực hiện lần lần từng bước và tin sẽ thực hiện được. 

4. Thanh dự bị lập hiến mà không thực tâm 

Sau hòa ước nhục nhã Tân Sửu (1901), Từ Hi bị dân chúng 
vạch tội, muốn mua chuộc lại lòng dân, mới chịu sửa đổi chính 
sách, bao nhiêu sắc lệnh biến pháp của Quang Tự mà năm 1898, bà 
hủy bỏ thì bây giờ thực hành hết, lại lập nhiều cơ quan mới như hồi 
nghị chính Uuụ xứ, thượng bộ, học bộ, luyện tân quân, chấn lưưng 
nông, công, thương. 

Khang Hữu Vi ghét Từ Hi nhưng vẫn chưa oán người Thanh, 
lập Đảng Bảo hoàng, hi vọng ở Quang Tự, nhưng tư tưởng ông hơi 


244 


Sử Trung Quốc 


thay đổi, đòi quân chủ lập hiến; Lương Khải Siêu theo Khang xuất 
bản tờ Tin Dán tìng báo để cổ súy lập hiến đối lập với tờ Đán báo 
của Đảng Cách mạng lúc ấy. 

Năm 1905, dân Trung Hoa thấy Nhật theo quân chủ lập hiến 
mà mạnh, thắng được Nøa theo quân chủ chuyên chế, nên càng 
tin ở chế độ lập hiến, và đòi Thanh đình phải lập hiến, chứ chỉ sửa 
đổi chính sách (Thanh đình gọi là tên chính: CJø*% sách mới) chỉ 
duy tân thì không đủ. Ngay một số đại thần Hán trung với Thanh 
như Trương Chi Động, Viên Thế Khải cũng chủ trương lập hiến. 
Phong trào lập hiến sôi nổi trong nước, Từ Hi bất đắc đi phải phái 
năm đại thân đi Nhật, Anh, Đức để khảo sát chế độ lập hiến của ba 
quốc gia đó. 

Năm sau họ trở về đều chủ trương lập hiến. Từ Hi xuống dụ: 


“Trước hết cải cách quan chế rồi đến chính trị, khiến sĩ dân 
hiểu rõ quốc chính để dự bị cơ sở cho việc lập hiến, vài năm sau, xét 
lại tình hình, xem tiến bộ mau chóng mà định kì hạn xa gần”. 

Rồi họ sửa đổi quan chế: Đặt ra Tư chính viện ở kinh sư, Tư 
nghị cuộc ở các tỉnh để làm cơ sở cho Quốc hội và Tỉnh nghị hội, 
lập thẩm kê viện, thẩm phán sảnh, ban bố Hình luật mới..., nhưng 
một số biện pháp không thực hành được, có danh mà không thực. 

Họ lại hạ chiếu lập một nội các mới bê ngoài có vẻ tiến bộ mà 
sự thực chỉ là để phá nguyên tắc Mãn và Hán ngang nhau, vì trong 
số 12 thượng thư chỉ có 4 người là Hán (trước kia 6 bộ thì mỗi bộ có 
1 người Hán, I người Mãn, 2 thị lang Mãn, 2 thị lang Hán), còn 8 
người kia là Mãn, mà 5 người là hoàng tộc; vì vậy người Trung Hoa 
gọi nội các đó là nội các hoàng tộc. 

Sau cùng năm 1908, họ ban bố Hiến pháp đại cương gồm 14 
điều mà điều số 1 là: Hoàng đế Đại Thanh thống trị Đế quốc Đại 
Thanh, nối tiếp nhau tới vạn đời, và điều số 2 là: Hoàng đế tôn 
nghiêm như thân, thánh, bất khả xâm phạm. Nội dung là quyên 


245 


Nguyễn Hiến Lê 


vua rất lớn, quyền dân rất ít, nghị viện chỉ là một cơ quan tư vấn. 
Họ dự bị 9 năm sau mới hoàn thành hiến pháp! Rõ ràng là họ không 
thành tâm chút nào cả. 


Trong năm đó, sau khi ban bố Hiến pháp đại cương thì Quang 
Tự chết trước rồi Từ Hi chết sau, chỉ cách nhau có mấy giờ. Dân 
chúng ngờ rằng Từ Hi biết mình sắp chết, không muốn cho Quang 
Tự sống nên đâu độc Quang Tự. 


Con của Thuần Thân vương (em cùng mẹ với Quang Tự) tên 
là Phổ Nghi, mới ba tuổi lên ngôi, hiệu là Tuyên Thống. Mẹ Phổ 
Nghi là thái hậu Long Dụ cũng thùy liêm thính chính như Từ Hị, 
Thuần Thân vương cũng phụ chính. Long Dụ noi gương Từ Hi, 
cũng nắm hết quyên, xa xỉ, dâm đãng, tin dùng một tên kép hát 
đẹp trai, đã có hai con rồi, cho làm Thái giám, chỉ trong mấy năm 
tiêu 5-6 triệu lạng bạc vào việc xây cất cung điện, và sắm châu báu 
để làm của riêng. 

Thanh đình còn đồi trụy hủ bại hơn thời Từ Hi nữa. Hai người 
Hán trung với họ và có tài năng nhất là Trương Chi Động và Viên 
Thế Khải, thì Động đã chết, mà Khải đã bị cách chức. 

Năm 1909, “Pư nghị cuộc các tỉnh thành lập, đại diện của dân 
hai lần vào kinh xin khai Quốc hội, sinh viên Bắc Kinh và Thiên Tân 
bãi khóa để ủng hộ. Năm sau, Tư Chính viện ở Kinh sư cũng khai 
hội, thông qua thỉnh câu ấy và cũng xin khai Quốc hội. Thanh đình 
phải dùng kế hoãn binh, bất đắc dĩ rút ngắn kì hạn dự bị hiến pháp 
từ 9 năm xuống còn 6 năm, nhân dân phản đối, Thanh đình ra lệnh 
đàn áp. 

Sinh viên du học ở Nhật và Âu châu biết rằng không còn hi 
vọng øì lập hiến được, quyết tâm lật nhà Thanh, và chuyển qua phe 
Cách mạng rất đông. Phong trào cách mạng lên mạnh. 


Năm 1911, phát sinh cuộc nổi loạn hỏa xa ở Tứ Xuyên. Dân Tứ 
Xuyên góp cổ phần để làm đường xe lửa cho tỉnh. Khi hay tin chính 


246 


Sử Trung Quốc 


phủ muốn quốc hữu hóa các đường xe lửa thì các sinh viên hầu hết 
là con cháu thương nhân, địa chủ có cổ phần trong công ti xe lửa, 
cảm đầu một cuộc phản Thanh mà triều đình không dẹp được. 


Tiếp theo là cuộc khởi nghĩa của dân quân ở Vũ Xương (một 
trong ba thị trấn của Vũ Hán ngày nay, hai thị trấn kia là Hán Dương, 
Hán Khẩu); ngày 10.10.1911 (19.8 năm Tân Hợi) 9); họ thành công 
một cách dễ dàng, bất ngờ, các tỉnh hưởng ứng, Trung Hoa Dân 
Quốc thành lập, vua Thanh thoái vị (năm Tuyên Thống thứ ba). 
Trước kia, Thái Bình Thiên Quốc trong 14 - 15 năm, dùng hằng 
triệu quân mà không lật đổ được nhà Thanh. Nay chỉ một nhóm 
quân có mấy tuần mà kết quả rực rỡ. Nhà Thanh như một trái đã 
chín mùi, chỉ khẽ đụng tới là rụng. 


5. Nhìn lại thời quân chủ 


Tới đây chấm dứt đời Thanh dài trên 260 năm, và cũng chấm 
dứt chế độ quân chủ dài trên 2.000 năm, chúng ta nên ôn lại vài nét: 


— Nhà Thanh 


Văn minh Trung Hoa đạt mức cao nhất ở đời Tống, mặc dầu 
về kinh tế và võ bị họ kém. Sau Tống tới Nguyên, Minh, Thanh thì 
Thanh hơn cả, chế độ quân chủ bừng thịnh lên được trên một trăm 
năm dưới triêu Khang Hi và Càn Long rồi lại lụn bại luôn. 

Ở trên tôi đã xét nguyên do thành công của Mãn Thanh trong 
việc thống trị người Hán: Họ không quá nghi kị người Hán mà tôn 
trọng văn hóa Hán và sau đồng hóa gân hoàn toàn với người Hán, 
vì vậy nhiêu kẻ sĩ Hán có tài năng, muốn bảo tồn văn hóa Hán, đã 
cứu họ trong những vụ nội loạn và ngoại ưu. 


Nhưng nhà Thanh khi đụng đầu với người phương Tây, nhờ 


(1) Viết tới đây tôi nhìn lên tấm lịch, thấy đúng là ngày 19 tháng 8 Nhâm Tuất 
(5.10.82), sau ngày khởi nghĩa đó đúng 71 năm âm lịch, thật thú vị! 


247 


Nguyễn Hiến Lê 


cơ giới mà hùng cường hơn họ nhiêu thì họ vừa vụng về, vừa quá tự 
cao tự đại mà thua nặng, đến nỗi chịu hết nhục này đến nhục khác, 
cắt hết đất này đến đất khác, nhường gần hết quyền lợi kinh tế, 
gần như mất chủ quyên nữa, thì người Hán không tin nữa, đòi họ 
thay đổi chính sách, duy tân như Nhật Bản. Họ vẫn ngoan cố thắng 
tay đàn áp. 

Chính sách đàn áp đã chẳng có hiệu quả tốt mà chỉ thúc đẩy 
cho cách mạng mau phát, học sử Pháp và sử Trung Hoa, ta thấy 
đân chúng bao giờ cũng ôn hòa, không đòi hỏi gì nhiều, bất đắc di 
lắm mới phải kêu nài. Chính sách của triều đình Louis XVIvà Từ Hi 
hủ bại quá, họ không chịu được nữa nên mới xin cải cách. Nếu nhà 
cảm quyền sáng suốt, họ đòi 10, ban cho họ độ 6-7 thì chẳng bao 
giờ có những cuộc đổ máu mà lại được dân chúng ngưỡng mộ, 
mang ơn. Nhưng nhà cầm quyên thường thủ cựu, tham lam không 
chịu nhả một chút quyền lợi, rốt cuộc làm mất hết. 


Thực may mắn cho vua chúa và đại thân Mãn Thanh không ai 
bị giết trong cách mạng Tần Hợi, người Hán đối với họ quả là tốt. 
Nhưng triều đình Mãn Thanh sụp đổ thì dân tộc Mãn còn độ 2 triệu 
người ở quê hương họ là giữ được ngôn ngữ truyền thống, chẳng 
bao lâu cũng bị 400 triệu người Hán thu hút mà Hán hóa hết không 
còn quốc gia nữa. Sức mạnh của dân tộc Hán, của văn minh Hán ở 
đó. Dòng nước nào chảy vào Trường Giang (sông Dương Tử) cũng 
tan hòa với nó và chỉ làm cho nó mênh mông hơn thôi. 

Một số học giả Âu Mi tự hỏi tại sao Trung Hoa văn minh hơn 
Nhật Bản (đời Đường, Nhật phải học Hoa), mà lại không biết duy 
tân sớm như Nhật, phản ứng với phương Tây một cách thông minh, 
mạnh mẽ như Nhật. Họ đưa ra nhiều nguyên nhân (Trung Hoa 
không có võ sĩ đạo, xã hội bị lí học của Tống Nho đầu độc...), tôi 
tóm tắt lại dưới đây ba nguyên nhân chính: 


— Đất đai Trung Hoa lớn quá, hai ba chục năm sau chiến tranh 


248 


Sử Trung Quốc 


nha phiến, Anh, Pháp mới chỉ chiếm được mười thương khẩu ở 
ngoài, còn những miền Tây (Tứ Xuyên), Tây Nam (Qui Châu, Vân 
Nam), họ chưa đặt chân tới. Sau có nhiều nước theo gót Anh, Pháp 
nhưng họ gờm nhau, không nước nào đủ sức gạt những nước kia 
mà chiếm trọn Trung Hoa như Anh ở Ấn Độ được, nên sự phản ứng 
của Trung Hoa cũng không toàn diện. 

— Tỉnh thần dân tộc quốc gia của người Hán và người Mãn còn 
thấp: Họ không cho người da trắng là kê thù chung, không cho sự 
xâm nhập của da trắng là nguy hại, nên không đoàn kết với nhau 
để chống da trắng, mà còn nhờ da trắng giúp để trợ diệt lẫn nhau 
nữa: Thanh đình, Tăng Quốc Phiên, Lí Hồng Chương... xin Anh 
Pháp giúp để diệt Thái Bình Thiên Quốc, Hồng Tu Hoàn cũng đề 
nghị nhường ít quyên lợi cho Anh Mi để họ đừng giúp Mãn Thanh... 
Tầng lớp lãnh đạo cách mạng như vậy, còn nông dân thì không có 
chủ trương gì cả, chỉ cần được yên ổn làm ăn, và phe nào mạnh thì 
theo. 


- Giới sĩ phu và địa chủ xét chung có tỉnh thần dân tộc cao, 
nhưng trừ một số ít ở miền Đông Nam tiếp xúc với văn minh phương 
Tây, có óc tân tiến còn thì rất thủ cựu, mà lại tự phụ, không chịu 
duy tân, y như các nhà Nho của ta thời Tự Đức. Họ quen với nếp 
suy tư, nếp sống từ hai ngàn năm trước rồi, ngại sự thay đổi mạnh 
mẽ. Vì vậy mà mãi tới sau khi thua Nhật nhục nhã ở Triều Tiên 
(1895), phong trào duy tân của Khang, Lương mới được một số 
người hưởng ứng, và tới hòa ước Tân Sửu (1901) có nguy cơ mất 
nước, nó mới lan rộng hơn. Nhưng thực sự cải cách mạnh thì phải 
đợi hai chục năm sau, khi có một tốp thanh niên Âu hóa khá đông 
đứng ra lãnh đạo. Lớp người đó có thể ví với giai cấp Bourgeois của 
phương Tây (coi phần sau). 

- Chế độ quân chủ của Trung Hoa 

Người Âu thế kỉ XVIII khen Trung Hoa có tinh thần dân chủ 


249 


Nguyễn Hiến Lê 


trong chính sách tuyển quan lại bằng thi cử, có tỉnh thần khoan 
dung về tôn giáo, nên không có chiến tranh tôn giáo như họ, khen 
Hoàng đế Trung Hoa như Khang Hi vừa giỏi trị dân, sáng suốt vừa 
hiếu học, vừa tìm hiểu khoa học phương Tây, mà lại làm nhiều thơ 
văn nữa. Những điều đó đúng cả.Nhưng có người (Voltaire?) còn 
bảo chế độ quân chủ của Trung Hoa tốt đẹp hơn chế độ quân chủ 
của Pháp Anh, đáng làm kiểu mẫu. Lời khen này quá đáng. Họ chỉ 
được đọc những báo cáo, bút kí, sách của Dòng Tên rất có cảm 
tình với Trung Hoa nên không thấy được sự thực. 


Will Durant trong cuốn Bài Học của lịch sử (The Lessons of 
History, New Yorks, 1968) để kết thúc bộ L¿ch Sử Văn Minh viết: 


“Xét toàn thể thì chế độ quân chủ đã thành công một cách 
trung binh chứ không hơn. Tĩnh cách liên tục - cũng gọi là “chính 
thống” của nó có lợi bao nhiêu thì những chiến tranh kế tiếp do nó 
gây ra cũng có hại cho nhân loại bấy nhiêu. Khi ngôi vua mà cha 
truyền con nối thì hạng vua ngu độn, vô trách nhiệm, cuồng bạo, 
lạm dụng quyền hành để cất nhắc người thân thích nhiều hơn hạng 
minh quân tâm hồn cao thượng hoặc có tài chính trị. Người ta thường 
đưa vua Louis XIV (Pháp) làm gương cho các ông vua cận đại, 
nhưng khi ông băng thì dân Pháp mừng rỡ...”. 

Lời phán đoán của Durant ôn hòa, ai cũng nhận là đúng. Ông 
xét chung chế độ quân chủ trong lịch sử nhân loại. Tôi thấy chế độ 
quân chủ Trung Hoa thành công nhất định là kém Anh, Nhật, có lẽ 
kém cả Pháp, Đức nữa, nghĩa là chưa đạt được mức trung bình. 

Ở Âu, con gái được hưởng gia tài của cha mẹ. Một ông vua, 
nước Áo chẳng hạn cưới một công chúa nước Anh, công chúa này 
được hưởng một vương quốc hay một công quốc của cha ở Y Pha 
Nho thế chông. Vua Áo, đồng thời có thể làm vua vương quốc hay 
công quốc của vợ ở Y Pha Nho, mà thần dân vương quốc hay công 
quốc đó thành thần dân của ông, đất đai của ông hóa rộng quá làm 


290 


Sử Trung Quốc 


mất thế quân bình lực lượng ở Âu và một nước Pháp có thể xúi dân 
Y Pha Nho nổi lên chống ông, hoặc liên kết với Anh, Bỏ Đào Nha để 
chống ông, mà gây nên những chiến tranh kế vị tai hại cho người 
Âu. 


Trung Hoa không có tục đó, nên sự kế vị tranh giành ngôi báu 
chỉ gây những cuộc nổi loạn trong hoàng tộc, cung đình, hại cho 
hoàng tộc hoặc nhiều lắm là cho dân Trung Hoa thôi. Nhưng tránh 
được cái vạ đó, thi lại bị cái vạ ngoại thích. 

Tệ nhất là vua Trung Hoa tha hồ muốn tuyển bao nhiêu cung 
phi cũng được như các vua Á Rập do đó sinh ra cái tệ hoạn quan mà 
phương Tây không có. 


Đạo Khổng hạn chế quyên của vua bằng nhiều biện pháp: Dùng 
tể tướng quyên gần ngang vua, dùng gián quan, sử quan để can 
vua, nhắc vua một cách gián tiếp đừng quên bổn phận của mình, 
nhưng không có hiệu quả bao nhiêu, cho nên Hoàng “Tôn Hi mạt 
sát chung các vua là “chỉ nghĩ đến tư lợi, li tán con trai con gái của 
thiên hạ, cướp giật tài sản, sự nghiệp của thiên hạ để giữ làm của 
riêng, truyền lại cho con cháu”, rồi ông đề nghị phải bắt vua chia 
quyền với tể tướng, phải hạn chế số quí phi, cung tân của vua, số 
hoạn quan. Ông đáng là môn đồ của Mạnh tử. 


Từ Hán đến Thanh, mỗi triêu đại lớn có từ chín, mười đến trên 
hai chục ông vua, mà triêu đại nào cũng chỉ được hai hay ba ông 
vua giỏi, vài ba ông nữa tạm được, còn toàn là bọn dâm loạn, tàn 
bạo, xa xỉ, nếu không phải là bọn bệnh hoạn, ngu xuẩn, nhu nhược 
để cho bọn hoạn quan xỏ mũi. Xét chung thì kết quả ở dưới mức 
trung bình xa. 

Suốt hai ngàn năm như vậy, đời sau cứ nối theo vết xe của đời 
trước, hoặc muốn tránh mà tránh không được. Xã hội Trung Hoa 
về phương diện đó, thật ổn định, gần như không thay đổi gì cả, như 
một cái ao tù. 


201 


Nguyễn Hiến Lê 


Về kinh tế họ theo truyện thống từ đời Chu chỉ trọng nông - 
nông mới là gốc - không khuyến khích công, mà còn ức thương 
nữa, mặc dầu họ có câu “phi thương bất phú”. Cho nên công, thương 
của họ không phát đạt lớn được như các nước Âu Tây. 


Dân chúng chỉ trông vào nghề nông, mà nghề này không đủ 
nuôi dân, vì đất cày cấy được của họ ít, chỉ có hai cánh đồng lớn 
của Hoàng Hà và Dương Tử Giang, còn lại là những cánh đồng nhỏ 
xen vào miên đôi núi. Đã vậy họ bị các nạn lụt của Hoàng Hà (trung 
bình cứ 4 năm vỡ đê một lần, lớn thì hằng triệu người, nhỏ thì hàng 
vạn người chết đói) và nạn hạn hán ở phương Bắc, nhiều khi hai ba 
năm liên. Họ nghèo hơn ta nữa, nghèo vào hạng nhất thế giới. 

Bổn phận của nhà cầm quyên là phải nuôi dân mà nuôi không 
nổi. Dân nghèo không nuôi nổi vợ con, phải bán vợ đợ con, và khi 
đã có ba bốn đứa con rồi thì có thêm con gái, họ bóp mũi, dìm nước 
cho chết hoặc bỏ lên bờ rãnh, trong khu rừng. 


Nạn đói trong 2.000 năm cũng không sao giải quyết được. Triêu 
đại nào mới lên cũng nghĩ ngay việc chia đất cho dân nghèo, nhưng 
không có biện pháp nào che chở họ, nên chỉ khoảng nửa thế kỉ sau, 
đâu lại vào đó, ruộng vào tay các điển chủ, quan lớn hoặc thầy 
chùa, đa số nông dân lại hóa ra vô sản, làm thuê làm mướn, hoặc 
cầu bơ câu bất, cùng khổ quá thì đi ăn cướp, nổi loạn. Dân tộc 
Trung Hoa nổi tiếng là có nhiều cuộc nông dân bạo động chính là vì 
vậy. Cuối cùng thế nào cũng có một cuộc bạo động thành công, 
viên thủ lanh lập một triều đình mới, rồi lịch sử lại tiếp tục như cũ: 
Thịnh được ít lâu rồi suy, loạn, mất ngôi. Cứ như thế suốt hai ngàn 
năm cũng không có cách nào giải quyết được: Những cuộc cách 
mạng của Vương Mãn, Vương An Thạch đều thất bại. 


Dân nghèo thì quốc gia cũng nghèo. Thuế thu vào không được 
bao nhiêu. Thời Chu, thuế ruộng chỉ vào khoảng 10% số thu hoạch, 
các đời sau, có khi thu tới 30%, 50%, nhưng cao quá thì dân trốn 


292 


Sử Trung Quốc 


thuế, bọn giàu có lại càng giỏi trốn thuế. Thuế thu được ít triêu đình 
trả lương quan lại tất phải rất ít, họ không đủ sống, tất phải ăn hối 
lộ, ăn cắp của công, thời nào cũng vậy, nước nào cũng vậy. Do đó, 
nạn tham nhũng thành một luật tự nhiên, một luật kinh tế. Ông 
quan nào ăn hối lộ ít thôi thì được coi là thanh liêm. Như vậy là triều 
đình bắt dân phải nộp một thứ thuế vô danh để nuôi quan lại. 

Triều đình không làm tròn nhiệm vụ trong việc nuôi dân, mà 
cũng không có cách nào diệt được nạn ngoại xâm của các dân du 
mục phương Bắc và phương Tây. 


Từ đời Hán, đế quốc đã mênh mông quá, khó giữ được cả chục 
ngàn cây số biên giới. Hán Võ Đế dẹp được nhiều bộ lạc, thu phục 
được một số bộ lạc nữa, dân du mục phải lùi, nhưng khi nhà Hán 
suy thì họ lại lần lần thâm nhập vào đất Hán (thời Nam Bắc triều); 
đời Đường đẩy lui được họ, trong vài trăm năm, rồi khi suy, lại bị họ 
chiếm một phần ở phương Bắc; qua đời Tống, họ mạnh lên, chiếm 
được trọn phương Bắc, người Hán phải lùi xuống phương Nam, tới 
đời Nguyên thì họ chiếm trọn Trung Quốc trong suốt trăm năm, 
đời Minh may mắn tự chủ được hai trăm rưỡi năm, nhưng sau đó, 
người Hán lại bị rợ Mãn Châu tròng ách vào cổ trên 250 năm. Như 
vậy mới đâu họ yếu, sau mạnh dân, Trung Quốc không dùng võ lực 
mà trị họ được. Có một đế quốc rộng quá thì điêu đứng như vậy. 


Về phương diện đó, chính quyên quân chủ - có thời rất chuyên 
chế như đời Minh, nhà Thanh đỡ hơn, cũng chỉ “thành công” dưới 
mức trung bình thôi: non ba trăm rưỡi năm hoàn toàn mất chủ 
quyền và non 500 năm mất một nửa đất đai. Chỉ nhờ văn hóa của 
Trung Hoa cao hơn các rợ du mục nhiều, nên đồng hóa họ được, 
hậu quả bất ngờ là mở mang thêm được non sông, tăng thêm được 
số dân. Trung Hoa như con phượng hoàng (Phénix) trong huyền 
thoại phương Tây, cứ mỗi lần chết thì lại phục sinh từ đám tro tàn 
của nó, mà hóa đẹp đẽ thêm. Công về văn hóa đó là của đời Thương, 


20ð 


Nguyễn Hiến Lê 


đời Chu các vua chúa thời quân chủ chỉ bảo tồn và phát huy nó 
thôi. 

Đọc sử thời quân chủ của Trung Hoa, tôi buồn cho dân tộc đó 
thông minh, giỏi tổ chức mà không diệt được cái họa ngoại thích và 
hoạn quan gây biết bao thống khổ cho dân chúng đời này qua đời 
khác. Nhưng tôi cũng trọng họ, mến họ vì triêu đại nào cũng có 
hằng ngàn hằng vạn người coi cái chết nhẹ như lông hồng, tuẫn 
tiết vì nước chứ không chịu nhục, và những thời triều đình “vô đạo” 
thì vô số kẻ sĩ coi công danh, phú quí như dép cỏ, kiếm nơi non 
xanh nước biếc dắt vợ con theo, cày lấy ruộng mà ăn, đào lấy giếng 
mà uống, sống một đời thanh khiết, làm thơ, vẽ để tiêu khiển, hoặc 
trứ tác về triết, sử, tuông, tiểu thuyết để lưu lại hậu thế. Đọc đời các 
vị đó tôi luôn luôn thấy tâm hồn nhẹ nhàng. Chưa có một bộ sử nào 
của Tây phương cho tôi được cảm tưởng đó. 


294 


Sử Trung Quốc 


290 


MỤC LỤC 


GHMỢI IV VY, so 02444 £sediaadtÔbara sa basba480025464x c0a:aybkei 5 
THỐNG NHẤT VÀ 
PHÂN CHIA LẦN III...................................... 5 
Á. THỐNG NHẤT: BẮC TỐNG (960-1126)................... 5 
1;:1110118 THME 5111 462-707 56x02 4/046 0a sa©/ptvGl0ase s66 6a Slsluea 5 
Đà GHI: CÓ DỘI ĐỘ” sẻ 01 2w1t6yA0cb:24a:4i0t0Xò:20r060t34/72ssasv Ố 
Thu quyền chính trị về trung ương........................... 6 
'6,PDiUiCl8IOUáy) (ÓI: lợi váy ty s6 002/0 404/070116 10 1á Kế 29086804: z 
Š:11EDBILPTHOE neo k6 lỗ du nà (9 06/05 sâ kàu 6 ch 1263 64634 s©0xx c3ạ 8 
XÔI EIT .6i0x Và 20494064 801 4bsebatadtAtU0afttg42.01022979A90E9/06 8 
XI di LÚg sa d6s can Gá045á924sikaV02wAuobsáb,sá5/25 skdsod2-5aEsoas 9 
4. Kinh tế suy sụp - Quốc khố rỗng không.................... 10 
5. Cuộc biến pháp của Vương An Thạch..................... 13 
6. Tân pháp thất bại - Hai đảng tranh nhau................... 19 
7. Rợ Kim mạnh lên, chiếm trọn miền Bắc Trung Quốc........ 22 
B. CHIA HAI NAM BẮC - NAM TỐNG 
9507861282. 1 0086508... nẽố ẽố.ẽ. 25 
1. Cao Tôn lên ngôi, dời đô xuống Nam_..................... 25 
2, LỎnE, it ghi THHỀN:-váx 4e sex s&glcvl4 1606 u42 xe sue 26 
Š;:E HC GHI GHI HE cóc): GwseeiCbaie6x da OlisbroalcuGbis A06 00461/415-4:e6 27 
4. Các đảng riph1a QUẦN: ¿3x 2: 2ó: 2240622222 14222 6240096965 28 
5. Phong trào học sinh dâng thỉnh nguyện.................... 29 
Bản đồ Trung Hoa thời Nam Tống..........................30 
6. Tống, Kim và Mông Cổ ở cuối thế kỉ XI...................31 
Tổng, KinrEU/SUY x14 22x 6a 4:6 bán b6 sa 84s 06wax0u ma] 
Mông Gỗ triinh TỒN s1 ⁄4i2sxs2bske2kasi64u6ldgdg4e42663a31 
Tổng vàn tam KIẾU c4 vs 06641324662 64a lb4o0 6s e6 bá uai 


ĐHQG IMOIIE CỔn cuc gà 2016600026-661 056 %vÀ VI o0a loes0i40adg 6 5644: 8 Lu102:7 


29.319; 8í W 05:6.15i0100 0n Ẻ..... 


0n 60T HỆ HIẾP 2 4/5;41x 2490/40) Á9 0041040140408) tÙMack Vài Ẩn go 400 
Có:Da ngành phá nhất: +; :4 x6 2222212412626 24 006443289 
3.0111 Gn6 THẤY s45 2 1627 Ca 2400044200-804 35865 0808)656n0C40%i32i4 C04 bêm 40 
4; Đời sống thành KHÍ ¿2442x412 c4 v64 k2 G6 ác ©0994 kktÝa 41 
5. Hàng Châu - Đời sống các giới............................ 43 
Bản đồ Hàng Châu năm 1274............................... 45 
Dị 1V GIÁ toa 30004 garerddres/haetfftrosivsasEoenvygdetib kiên hệy 51 
1y 10TI.P1QO) v229venflsaseoár010n,6 05c 666/01 asarlie994 41090 0C4e2 cội 
Mu n it 01... .ẻ. .ẻ...ẽ . ........ 52 
“2i 1 xa... ..ẽ.ẽẽ 56 
V10), TL 6A ca 5. a5 % Ga 2g d9 3n e5 xo0) 2a sát v2 Giay 50gb v3 (G40 moap A0 mờ ở 57 
5, HQ 291720049006 biên § 60c SEN 9a àuôn tiẦ loa v ng 9 (vs SA 64294 66 xá thêu 62 
0n Ko TC * sXo vỆn viên v0 454 S6a s0 2W 8ee Su Noi lu ô 64 
7-1 HDPiD-HOR GIỚI HP giác 0waXyddvstewsdtuev4/V8302056 54 66 
Phần IH 
THỜI QUÂN CHỦ 
FIểH SU%; L6 THANH xác 26 036L06 0k 01650032164606n3/0e 62% 8/x0ca 73 
Chương IV 

DƯỚI SỰ THỐNG TRỊ CỦA MÔNG CỔ NHÀ NGUYÊN 

(177 .1007)-9 47290626 6tias 71658444 M4evevy 0U S612 00024414 z4 
O0 CJHADT 2é 56 1 1c6 54 6x 1Q a5 5 suông tôn guêug a6 s6 Add S2 74 
A, CHÍNH SÁCH CỦA MÔNG CỔ......................... léo 
1. Chính sách chung của Các rợÿ..................... neo 76 
2y ki EhI TREUNG LÍOM 4: 6y2sx€¿s418suaietxsaskeo2e4x2xaeSv 76 
3. Nhưng tiếp đón mọi dân tộc.............................. 78 
4, Tính mở mang thêm đế quốc............................. 82 
5, Chế độ chính trị..................... ca 83 
E1 INH HINH XÃ HỘI 42 x2x1x-42 22x #oyVX oạ 29906 d6 246 Set 85 
1,KNône tổ chức, DA GÔDỞ s22 sa vÀ 2 k2 204905i 4u 6s4:4s bá 2xóosig 85 
2:.KIiihi'tỆ lun: bại 5s sxo c4 6044.2154100 vá KH sổ cua s 6o clSue v8 su g 89 
3. 1\0UÐyGH HHA SE XI u22 »s 62426080425 x;6246w4e0šsá2as tua te 9] 


C. NHÀ NGUYÊN BỊ DIẾT'............................... 94 


I3) 1RIE47 8117.100. 1.17... 96 


£- Vai THẾ số ve l8 b§iÊ6&ss 1n b0 tat9G6a4xadl4satleá 2 kea 97 
ÉP HO VD dào Q2 v0 3A6 0i vài 600 l3 4968440 V4 DÁANo\À 1b Cả đản 320/6 97 
+ RE hot HỢP ve 0x6 sub a6 bU©b\ net: Vxn4$ s04 0 0N tố ex 101 
HƯỚNG VÌ 2 c0iy201524141⁄Ä25a%A602/As1056754 132020164 0e05445 102 
NHÀ MINH 
[1308-1671 Số 2 tbovlss0©AGfltsotaslauwaleseskobLEse tsea/ s3 102 
|. Si V18) 001851061! 005111. n..ốẽẽ ốc 103 
1. Thái tổ. (1368-1398), ông vua độc tài nhất 

GD :lịch SH TFUNE HUẤC v04 4420 S96 šAslaoatfld vao 103 
2. Huệ để - Loạn Tĩnh nạn.............................c.. 107 
5, thành (1402:1224). cx sa 166022120693 6iesadfv 111 
Bắc kinh đời minh - Thanh (do người Nhật về).............. 113 
Ì;5 81901.) 8493057 11 7. .ẽ.ố 115 
1,L)H8H/CHH-CHUYGH GHẾ so 02610 006 12s. 3/6604 3y eao 6i 115 
2. DIHH CHẾ so 66646462 021%) 80400028050 09 1i0966/45023w200AipopiEit de 118 
San 80 1 nnốa...ốố ốc 118 
II Gì x-Tem3)01e s88 8n) 9% (Ì8P nan tra rẽ... 118 
Đ)/Ca7102EiGHTPte>] HÙC 27a Giống 56 đê 60 0a 6 02 005/140 3052 12s sibs 119 
Ssó TT g2 55g 89:20 bac at tu ednefcgilv 2natkcd 450 da hang t4 1E 120 
ky DA CC TL CC (Ji sa sai Og án 2á) 26safx4/(02VacEo: gas sỀyS)s gene 122 
1. Bảy lần đi sứ và thám hiểm của Trịnh Hòa................. 122 
DI NG GÌ NIINTEE asa seo slivobeeole3ahOrgaslsfeaei 124 
2. Người Trung Hoa ra hải ngoại làm ăn. .................... 125 
3, Người Âu vào Trung Quốc_............................. 126 
1): VÀO DO c5 lý xá ng VI CÔ GIÓ 4 LA-S/4 483054 V8uêa Dài 129 
L/OäH Ở NGHỆ sa v62 6251264 say tác9 6x9 ncca bàng 2w VN ae kÉ 129 
tin DA3Hờ LÂN sự 3s say x20 6550241£ 24665963 `9 1g v4 10 9+ 133 
2..kinh:lễ lầm HE 2a co s64 v66 2 À6: g6 có ái: bà taig2xÃ 134 
3.:Hoa Nhật Bá 1212 60 n0 6á 0 n0 VI nhà 4 ai g0 bay 135 
1, lệ PHAN THUND 29sxsse x54 42293)/566X66 2/26 xà dáên Siêa sóc6uy v4 136 
ÊNIETÁ MINITE-SUP O2: 1cvi1 x00 nsvlYyRoegdtesiosa,tŸ 138 
1. Mãn Châu đánh ở biên giới, giặc nổi ở trong............... 138 


2. Tư Tôn tuần quốc - Lí Tự Ihành lên ngôi................. 140 


3. Ngô Tam Quế phản quốc - Thanh diệt Minh.............. 142 


tốn NHIÊU ĐÃ A44 áo e2 dectVAAo.40tusxsfttdsýd4s0oe es 143 
1a2ca HỘI .TON 0140 x+x+ cáxv2kÀ Vi c4 Äu0a06ac4 0a 3ö 3 V184 ewbl 4i 144 
Ø TrIỆE HƯỔ 2221 vxxw 5x0 n6081:6eta 102029) 043s6x4xe.kokiedt4sláv 145 
An VĂN ID Nệ 15 13212 192 /Á645036 24004202 -8/4 4969 05 0808)456nE 16 4)k--ig 464464 148 
;Mirprttrr e1... ..éố 153 
1: B0 HC 235 na 0/1 086 06 0x4 1E03)10006420490105Á220 Mã u06 154 
ChữGng VIIT xà 2xv 0661401404 12466064460ø 2v 1ê LÁ Na Xa k0 155 


DƯỚI SỰ THỐNG TRỊ CỦA 
MÃN CHÂU NHÀ THANH 


lH a2 SỜ 1Ú 8 1n. "n ố.ốốốố ẽẽẽ s6 l55 
101 CIHEH + v24 56c): th s2 sa tang S0 G4XiX4v/0019wwai cày ðvá< 0h04 4c 135 
[.20219)043510.5) 2009-00 nn đ7j 7... 156 
J- Lhống HHấE,s CÚ HE PP tra 521 0facA ca tens 6s d6/06i 6 £Ý 156 
Dẹp các phong trào phản Thanh........................... 159 
;EIEtHiđ ba;Eh†GHL YƯỢNE 2299x544 sa Sex g sự Wey0 104 256s/©Š lốo0 
2.IEHúI EEHICE 2321607 sex 0đt Êoja xòe dai đcút lQnggoe 22g 2 edi we án: 160 
THỦ DỐI 1rš 3 )20/ai3 4958 6oebbddns gas no serdtarbwndrgrralbcyita sac 163 
TM 0u 01c 19 tac sai6.044oobseisceitocs1t Z6oet:ers be Ausb l3 163 
Bản đồ trung hoa đưới triểu thanh......................... 173 
Tại sao Mãn Thanh thành công............................ 176 
so Xi H611 x7⁄at00042s 00s 12€2bkead 0091 t4os4t210.0aqs 179 
in ni 7a. ẽố.ẽẽ.ốẽ..ẽẻẽ.ẽ 179 
TIOnHĐ T0N KH v16 5x<xvvs2v4šveWey su 4+ sua 9 sì xi mệ$ 180 
VHữG PHÚC NT c6 2 gas: 0a 4 bass tu À 06664 2ouxs6 yavSv 180 
TH EHE- xo E2 xileW VfN 6u 25+ .fu00c9 Su Sualeccsis4V4/4018/4901:2wadss 185 
THIẾT HS 2x6 va sào 6 g6 6 can9/2l:2 y6 20 2x90: o0xs©ag sa la: gácgse 186 
di, Kinh tễ- xo hồi va 12 cv v2 64 sở ZÃ w-xAoci ta 8 34250400610 024i 190 
B. THỜI SUY: NỘI ƯU VÀ NGOẠI HOẠN................. 191 
1. NoguyỞ nhận: suy bại + 2c22ix2s©ke 4V es6lÃsudo dc 191 
2. 11ha phiến chiến tRINH s22 xxx 242 v22 x92 6x64 23 kg 194 
3. Thái Bình Thiên Quốc..........................cc... 200 
4, Chiến tranh nha phiến thứ nhì - Anh Pháp liên quân...... 207 
5. ơn thấy VÕ chia pHẩN +¿(⁄05436ezev6vvau6vdssesisasl 212 


6. Triều đình vãn Thanh - Từ Hi Thái Hậu .................. 214 


CHỌC:vànHÔng HỆ GIHE svykvssco6svvácessexuäNaoaiastol0iksas 218 
24-IFIHE Ea DỊ XE C6 12g su v s0 1/4500 va á 46044 1á 3554 2/4 6g đu Aes 3 220 
8, Trung - Nhật chiến tranh ;..⁄.⁄.⁄. ¿22c + 2612222240222 223 
9. Liệt cường qua phân Trung Quốc........................ 227 
Bản đồ liệt cường xâu xé Trung Hoa 

(Theo Fairbank trong Fast Àsia)........................... 229 
C. NHÀ THANH SỤP ĐỔ............................... 335 
1. Vận động Duy tân và chính biến Miậu Tuất (1898).......... 232 
2. Liên quân tám nước vào Bắc Kinh - Hòa ước 1901.......... 236 
Š..ÌNH AE INưa,CHICEV HA HỆ cà 6á» 69212660603, sả:s sìa g90Á: 404.44 3ì cua 241 
4. Thanh dự bị lập hiến mà không thực tâm ................. 244 
5::Nhìni.latEIHðIUAiCHỦP cá áscce váv25012122óe v04 ca ba¿ng AiÀ2 06s 247 


SỬ TRUNG QUỐC 2 
NGUYÊN HIẾN LÊ 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
NGUYÊN THỊ THANH HƯƠNG 
Biên tập: NGỌC HOAN 


NHÀ XUẤT BẢN TỎNG HỢP TP. HÒ CHÍ MINH 
NHÀ SÁCH TỎNG HỢP 
62 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1 
ĐT: 38225340 - 38296764 —- 38247225 
Fax: 84.8.38222726 
Email: tonghop(@nxbhem.com.vn 
Website: www.nxbhcm.com.vn / www.sachweb.vn 


GPXB số: 1414-2012/CXB/44-145/THTPHCM ngày 22/11/2012 


